NGHẸ THUẬT SỐNG 

Do Thiền sư S.N. Goenka Giảng dạy 


THE ART OF LIVING 


VVilliam Hart 



Trí tuệ là đi êm chính 

vì vậy hãy cố đạt được trí tuệ; 
thì bạn sẽ hiểu được mọi điều. 


Proverbs, iv. 7 (KJV) 




LỜI NÓI ĐẦU 


Tôi sẽ mãi mãi biết ơn pháp Thiền Vipassana đã thay đối cuộc đời tôi. Khi mới bắt đầu 
học phương pháp Thiền này, tôi có cảm giác như đang đi trong mê lộ, và sau cùng đã tìm được 
vương đạo. Từ đó tôi tiếp tục con đường này. Với moi bước, mục đích càng được sáng tỏ hơn: giải 
thoát được mọi khô đau và được toàn giác. Tôi không thê tuyên bô mình đã tới đích cuối cùng, nhưng 
tôi tin chắc rằng con đường này sẽ dẫn thắng tới đó. 

Tôi đã mang ơn Sayagyi u BA KHIN và một dòng các thiền sư đã giữ gìn kỹ thuật này sống còn 
hàng ngàn năm kế từ thời Đức Phật. Nhân danh họ, tôi khuyến khích các người khác theo con đường 
này đê họ cũng có thế tìm được lối thoát khỏi khô đau. 

Mặc dầu hàng ngàn người từ các quốc gia Tây phương đã học Vipassana nhưng cho đến nay chưa 
có một cuốn sách nào viết về phương pháp Thiền này một cách chính xác. Tôi rất vui mừng thấy bây 
giờ đã có một Thiền giả nghiêm chỉnh nhận lãnh công việc này. 

Mong rằng qua cuốn sách này các Thiền sinh Vipassana sẽ hiếu nhiều hơn, và nhiều người khác sẽ 
thử kỹ thuật này đê có thê kinh nghiệm được hạnh phúc của sự giải thoát. 

Mong rằng người đọc sẽ học nghệ thuật sống đế tìm sự bình an và hòa hợp nội tâm và tạo sự bình an 
và hòa hợp cho người khác. 

Nguyên mọi chủng sanh đều được hạnh phúc! 


Bombay 

Tháng 4, năm 1986. 


s. N. GOENKA 



TựA 


Trong nhiều loại thiền trên thế giới ngày nay, phưong pháp Vipassana do Thiền sư s. N. 
Goenka dạy là độc nhất vô nhị. Kỳ thuật này đon giản và họp lý dẫn tới sự bình an thật sự cho tâm 
hồn và một đời sống hạnh phúc, hữu ích. Đã được giữ gìn từ lâu trong cộng đồng Phật giáo Miến 
Điện, Vipassana không có tính chất giáo phái, và bất cứ người nào cũng có thế chấp nhận và áp dụng. 

Thiền sư s. N. Goenka là một kỹ nghệ gia hồi hưu, một cựu lãnh tụ của cộng đồng Ân ở Miến 
Điện. Sinh trưởng trong một gia đình theo Ãn Độ giáo (Hindu) bảo thủ, từ thủa thiếu thời ông đã bị 
chứng nhức đầu kinh niên nặng. Sự tìm kiếm đế trị căn bệnh đã dần dắt ông gặp Sayagyi u BA 
KHIN năm 1955, một công chức cao cấp trong chính phủ đồng thời cũng là một thiền sư. Học 
Vipassana từ UBAKHIN, ông Goenka đã tìm thấy một kỹ thuật vượt khỏi việc làm giảm đi những 
triệu chứng của bệnh, và còn vượt qua bức tường văn hóa và tôn giáo. Vipassana dần dần biến đối 
đời ông trong những năm ông theo học với thầy. 

Năm 1969, ông được u BA KHIN cho phép dạy thiền. Trong cùng năm ông về Ãn Độ và bắt 
đầu dạy ở đây, tái nhập kỹ thuật vào noi đã phát sinh ra nó. Trong một nước còn bị chia rẽ trầm trọng 
bởi giai cấp và tôn giáo, những khóa học của ông Goenka đã hấp dần hàng ngàn người ở mọi tầng 
lớp. Hàng ngàn người phưong Tây đã học tham dự những khóa thiền Vipassana vì bị thu hút bởi bản 
chất thực tế của kỹ thuật. 

Những đặc tính của Vipassana đã được chính ông Goenka thực nghiệm trong đời sống ông. 
Ông là một người thực tế, tiếp xúc với thực tế hàng ngày của đời sống, và có thế đối phó với chúng 
một cách bén nhạy, nhưng trong mọi trường hợp ông đều giữ được tâm cực kỳ bình tĩnh. Cùng với sự 
bình tĩnh là lòng trắc ấn sâu xa với người khác, một khả năng thông cảm với bất cứ người nào. Tuy 
nhiên ông không đạo mạo; ông thường khôi hài trong lúc giảng dạy. Những người theo học còn nhớ 
mãi những nụ cười, những tiếng cười lớn và câu châm ngôn : “Hãy hạnh phúc!” của ông. Rõ ràng 
Vipassana đã mang hạnh phúc đến cho ông, và ông nhiệt tình muốn chia sẻ hạnh phúc đó với người 
khác bằng cách chỉ cho họ kỹ thuật đã giúp ông rất nhiều. 

Mặc dầu có đặc tính thu hút mọi người, ông Goenka không muốn là một đạo sư (guru) biến đệ 
tử của mình thành người máy. Trái lại, ông dạy họ tính tự trách nhiệm. Ông nói sự thử thách thật sự 
của Vipassana là áp dụng nó vào cuộc đời. Ông khuyến khích thiền sinh đừng ngồi dưới chân ông, 
nhưng vào đời và sống hạnh phúc. Ông tránh mọi sự sùng bái đối với ông, mà khuyên thiền sinh có 
lòng thành tín vào phưong pháp, vào sự thật mà họ tìm thấy trong họ. 

Ớ Miến Điện, theo truyền thống chỉ có các vị tu sĩ Phật giáo được đặc quyền dạy thiền. Tuy 
nhiên ông Goenka, mặc dầu chỉ là một cư sĩ và chủ một đại gia đình, nhưng vì sự minh bạch của điều 
ông dạy và hiệu quả của kỹ thuật thiền nên đã được các vị sư trưởng lão ở Miến Điện, An Độ và Sri 
Lanka công nhận và một số trong các vị này đã tham dự những khóa thiền dưới sự hướng dần của 
ông. 



Đe duy trì sự thuần khiết, ông Goenka nhấn mạnh, thiền không bao giờ đuợc thuơng mại hóa. 
Các khóa thiền và trung tâm duới sự huớng dần của ông đều đặt trên căn bản bất vụ lợi. Ông và 
những thiền su phụ tá (nhựng nguời đã đuợc ông cho phép đại diện ông đế giảng dạy trong các khóa 
thiền) không nhận một thù lao nào dù trực tiếp hay gián tiếp. Ông truyền bá kỳ thuật Vipassana nhu 
một công việc phụng sự cho nhân loại, đế giúp những nguời cần đuợc giúp. 

s. N. GOENKA là một trong số ít những nhà lãnh đạo tinh thần Ân Độ đuợc kính trọng ở Ân 
cũng nhu ở phuong Tây. Tuy nhiên ông không bao giờ tìm cách quảng cáo pháp Thiền Vipassana, 
mà thích nhờ vào truyền miệng hon. Ông luôn luôn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự hành thiền 
hon là chỉ viết về thiền. Đáng lẽ ông đuợc nối tiếng hon, nhung vì lý do này ông ít đuợc biết đến. 
Cuốn sách này là cuốn sách dài đầu tiên nghiên cứu về sự giảng dạy của ông, đuợc soạn thảo duới sự 
chỉ dần của ông và đuợc ông chấp thuận. 

Nguồn tài liệu chính cho cuốn sách này là những bài giảng của ông Goenka trong khóa thiền 
Vipassana muời ngày và một số bài ông viết bằng tiếng Anh. Tôi đã đuợc tự do dùng những tài liệu 
này, không những chỉ muợn cách lý luận hay xếp đặt tu tuởng trong một đoạn mà còn cả những thí 
dụ trong bài giảng, và thuờng thuờng dùng chính lời ông nói, đôi khi nguyên cả câu. Đối với những 
nguời đã tham dự lóp thiền do ông dạy, chắc chắn sẽ thấy phần lớn cuốn sách này đều quen thuộc, và 
họ có thế nhận biết ở bài giảng nào hay ở một bài viết nào. 

Trong khóa học, lời giảng của thầy tuong ứng với từng buớc học của thiền sinh. Ớ đây tài liệu 
đã đuợc xếp đặt lại cho sự ích lợi của số độc giả chỉ đọc vể thiền chứ chua có dịp thực tập. Đối với 
những độc giả đó, chúng tôi cố gắng trình bầy phuong pháp nhu thiền sinh đã đuợc kinh nghiệm: một 
sự tiến triển hợp lý liên tục từ buớc đầu đến buớc chót. Đối với thiền sinh thì rất rõ ràng, nhung tác 
phấm này cố gắng cung cấp cho những nguời không hành thiền một cái nhìn tống quát về những điều 
mà thiền sinh hành thiền đã thấy. 

Vài đoạn sách đã cố tình giữ nguyên giọng văn của ông Goenka để có thế truyền đạt đuợc sự 
giảng dạy sống động của ông. Những đoạn văn này là những câu truyện đuợc xen giữa các chuông 
sách, và những đoạn vấn đáp ở cuối chuông, ghi lại từ các cuộc thảo luận trong khóa thiền hay trong 
cuộc phỏng vấn riêng. Một vài truyện đuợc rút ra từ những biến cố trong đời Đức Phật, những truyện 
khác từ những kho truyện cố tích Ân Độ, và từ những kinh nghiệm riêng của ông Goenka. Tất cả đều 
dùng chính lời ông, không phải với ý định làm cho nguyên văn hay hon, nhung chỉ đế trình bày câu 
truyện một cách tuơi mát, nhấn mạnh sự liên quan của câu truyện đến việc hành thiền. Những truyện 
này làm nhẹ đi không khí trang nghiêm của khóa thiền Vipassana và tạo hứng khởi bằng cách đua ra 
những điểm chính của giáo huấn duới hình thức dề nhớ. Trong những truyện đuợc kế trong khóa 
thiền, chỉ có một số đuợc chọn ở đây. 

Những dần chứng về lời Đức Phật đuợc trích từ những tài liệu cố nhất và đuợc đa số công 
nhận: Sưu tập những Bài Giảng (Pitaka Suttà), viết bằng chữ Pali cố xua đuợc bảo tồn trong các 
quốc gia theo Phật giáo Theravada. Đe giữ sự thống nhất trong cả cuốn sách, tôi đã cố gắng dịch lại 
tất cả những đoạn dần chứng, lấy những tác phấm của các dịch giả tân tiến nhất làm kim chỉ nam. 
Tuy nhiên vì đây không phải là một công trình khảo cứu, tôi không cố dịch đúng từng chữ, mà chỉ cố 
gắng diễn đạt ý của đoạn văn bằng một ngôn từ chân thật hiếu theo cảm nghĩ của một thiền sinh 
Vipassana qua kinh nghiệm thiền của mình. Có lẽ lối phiên dịch của một vài chữ hay vài đoạn có vẻ 
không đúng quy tắc, nhung về chất liệu tôi hy vọng độc giả sẽ thấy đuợc ý của nguyên bản. 



Đe được liên tục và chính xác, những danh từ Phật giáo dùng trong sách này được ghi bằng 
tiếng Pali mặc dầu trong vài trường hợp tiếng Sankrìt quen thuộc với độc giả Anh ngữ hon. Thí dụ 
dùng Dhamma thay Dharma, Kamma thay Karma, Nibbana thay Nirvana, Sankhara thay Samskara. 
Đe cho dề hiểu, những chữ Pali khi dùng ở số nhiều sẽ được thêm chữ s theo văn phạm Anh. Nói 
chung những chữ Pali dùng trong sách được giới hạn tới mức tối thiếu đế tránh sự tối nghĩa không 
cần thiết. Tuy nhiên chúng tiện lợi đế diễn tả gọn gàng những khái niệm không quen thuộc với tư 
tưởng phưong Tây, không dề dàng diễn tả bằng một chữ. Vì lý do này chúng đã được dùng để tránh 
một câu dài dòng. Tất cả những tiếng Pali ghi đậm nét đều được định nghĩa ở phần ngữ giải ở cuối 
sách. Kỳ thuật Vipassana mang lại lợi ích đồng đều cho tất cả mọi người tập nó không phân biệt nòi 
giống, giai cấp, nam nữ. Đe trung thành với tiêu chuẩn này, tôi tránh dùng danh từ chỉ tính phái trong 
sách. Ớ một vài chồ tôi dùng chữ “he” đế chỉ thiền sinh. Xin độc giả coi cách dùng này không có ý 
phân biệt nam nữ. Chúng tôi không có ý định chỉ nói đến phái nam mà gạt phái nữ ra ngoài, vì đó trái 
với sự giảng dạy và tinh thần của Vipassana. 

Tôi xin cám on các bạn đã giúp đõ trong công trình này. Đặc biệt xin cảm an sâu xa ông 
Goenka, mặc dầu bận rộn, đã dành thì giờ để xem xét tác phấm trong khi đang tiến hành và hướng 
dần tôi trên con đường đạo được diễn tả trong sách. 

Trên bình diện sâu xa hon, tác giả thật sự của cuốn sách này là S.N. Goenka, vì mục đích của 
tôi chỉ là đế trình bày sự truyền bá giáo huấn của Đức Phật pháp của ông. Công quả của tác phấm này 
thuộc về ông, còn những gì thiếu sót tôi xin chịu trách nhiệm. 



DAN NHẠP 


Giả sử bạn có cơ hội buông bỏ mọi trách nhiệm với đời trong mười ngày, sống ở một nơi yên tịnh, 
vắng vẻ không bị phiền nhiều. Ớ đó bạn được lo cho ăn ở đầy đủ và có người sẵn sàng giúp đỡ đế bạn 
được thoải mái. Đối lại, ngoài những hoạt động cần thiết và giờ ngủ, bạn chỉ cần tránh mọi giao tiếp 
với người khác, và dùng hết thì giờ nhắm mất, chú tâm vào một đối tượng đã được lựa chọn trong lúc 
thức. Bạn có chấp nhận đề nghị này không? 

Giả sử bạn mới chỉ nghe có cơ hội như thế, và có những người như bạn không những muốn mà còn 
nhiệt tâm dùng thì giờ rảnh theo lối này, thì bạn sê mô tả hoạt động của họ như thế nào? Bạn có thế 
nói: “trầm tư mặc tưởng, hướng vào nội tâm hay hướng ra bên ngoài, hay suy ngầm, trốn đời hay tĩnh 
tâm, tự đầu độc hay tìm kiếm bản ngã”. Dù ghi nhận là tích cực hay tiêu cực thì ấn tượng chung về 
thiền là đế lấn tránh cuộc đời. Dĩ nhiên, có những kỳ thuật tiến hành theo chiều hướng này. Nhưng 
thiền không nhất thiết phải là một sự trốn chạy. Nó cũng có thế là một phương tiện đế nhập thế, đế 
hiếu đời và hiếu mình. 

Ai cũng nghĩ rằng đời là phải ở bên ngoài, và sống ở đời là phải tiếp xúc với thực tế bên ngoài bằng 
cách tìm những điều tâm và thân thâu nhận được từ bên ngoài. Phần đông chúng ta không bao giờ thử 
gạt bỏ những tiếp xúc với bên ngoài đế xem cái gì đã xay ra ở bên trong. Ý kiến này nghe có vẻ như 
ta muốn dùng hàng giờ đế dán mũi vào những mẫu thử trên màn ảnh truyền hình. Chúng ta thà là 
thám hiểm mặt trăng hay đáy biến còn hơn tìm kiếm những gì sâu kín trong ta. 

Nhưng vũ trụ chỉ thực sự hữu hiệu với mọi người chúng ta khi chúng ta thực nghiệm nó với tâm và 
thân. Nó chang ở đâu xa mà ở ngay tại đây và ngay bây giờ. Bằng sự tìm tòi cái bây giờ và ở đây của 
chúng ta, chúng ta có thế khám phá được thế giới. Chỉ khi nào chúng ta thám hiểm cái thế giới nội 
tâm thì chúng ta không bao giờ biết được thực tế - nếu không, chúng ta sẽ chỉ biết về thực tế do sung 
tín hay quan niệm bằng lý trí của chúng ta về nó. Tuy nhiên, nhờ sự tự quan sát, chúng ta có thế trực 
tiếp biết được thực tế và có thế học cách đối phó với nó một cách tích cực và sáng tạo. 

Một phương pháp đế tìm hiếu thế giới bên trong là phương pháp thiền Vỉpassana được thiền sư 
Goenka giảng dạy. Đây là cách thực tiền đế xem xét thực tế của thân và tâm, đế phát hiện và giải 
quyết những vấn đề khó khăn đã tiềm ấn ở đó, đế phát triển những tiềm năng và hướng dần chúng 
vào những việc có ích cho mình và cho người khác. 

Trong tiếng Palỉ : Vipassana có nghĩa là “tuệ giác, tuệ chứng”. Nó là tinh túy của giáo huấn của Đức 
Phật, là kinh nghiệm thực về sự thật mà Đức Phật đã nói đến. Chính Đức Phật đã đạt được kinh 
nghiệm này nhờ hành thiền. Do đó thiền là điều căn bản mà Ngài dạy. Những lời Ngài nói là bằng 
chứng về kinh nghiệm thiền cũng như những lời chỉ dần chi tiết về hành thiền đế làm sao đạt được 
mục đích mà Ngài đã đạt được - chứng nghiệm sự thật. 



Điều này đã được đa số chấp nhận, nhưng vấn đề còn lại là làm sao đế hiếu và thực hành theo những 
lời Ngài giảng. Ngày nay không có một pháp thiền nào có thế đưa ra một bằng chứng lịch sử chứng 
tỏ đó là do Đức Phật dạy, được truyền từ thời của Ngài cho đến bây giờ, nhờ các vị Thiền sư và các 
đệ tử của họ. Khoảng cách hàng nghìn năm đã bôi xóa bất cứ bằng chứng nào có thế có. Và trong khi 
những lời của Đức Phật ghi chép trong các kinh điển được công nhận là xác thực thì sự giải thích 
những lời giảng của Ngài về thiền rất khó hiểu, nếu không có sự hành thiền. Nhưng nếu có một kỳ 
thuật được bảo tồn từ nhiều thế hệ đem lại những kết quả như Đức Phật mô tả và nếu nó phù hợp 
chính xác với lời Ngài dạy và soi sáng những điểm từ xưa vẫn còn mù mờ, thì kỹ thuật đó chắc chắn 
đáng đế chúng ta tìm hiểu. Vỉpassana là phưong pháp ấy. Nó là một kỹ thuật đặc biệt ở chỗ đon giản, 
không có giáo điều, và vượt trội tất cả là kết quả mà nó cống hiến. 

Thiền Vipassana được dạy trong những khóa thiền 10 ngày cho những người thực lòng muốn học, và 
những người mạnh khỏe về cả thế xác lần tinh thần. Trong 10 ngày, những người tham dự cư trú 
trong khuôn viên của khóa thiền, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ không được đọc và viết 
cũng như không được thực hành một nghi thức tôn giáo hay tập luyện phưong pháp nào khác, mà chỉ 
làm đúng theo những lời chỉ dần. Trong toàn khóa học, họ phải giữ những giới căn bản như cử tình 
dục và rượu. Họ phải giữ im lặng trong chín ngày đầu, tuy nhiên họ được tự do thảo luận những khó 
khăn về thiền với các thiền sư và những nhu cầu vật chất với ban quản trị. 

Trong ba ngày rưỡi đầu, những người tham dự thực tập tập trưng tâm. Đây là sự sửa soạn đế đi vào 
phần kỷ thuật chính của Vipassana, phần này được dạy vào ngày thứ tư của khóa thiền. Những bước 
tiếp theo của phưong pháp được giới thiệu mồi ngày, do đó đến cuối khóa học toàn thể kỳ thuật sẽ 
được trình bầy bằng những nét chính yếu. Vào ngày thứ mười, sự i lặng được bãi bỏ, và thiền sinh 
chuyến tiếp về đời sống hướng ngoại. Khóa học kết thúc vào sáng ngày thứ mười một. 

Kinh nghiệm mười ngày có vẻ như đem lại một số ngạc nhiên cho thiền sinh. Trước hết, thiền là một 
công việc khó nhọc. Quan niệm thông thường cho rằng thiền là không làm gì cả, hay là nghỉ ngoi, là 
một quan niệm sai lầm. Sự hành thiền liên tục cần thiết đế hướng dần tiến trình của tâm có ý thức 
theo một đường lối riêng biệt. Lời chỉ dẫn bảo phải tập hết sức mình nhưng không căng thắng. Chỉ 
khi nào ta làm được như trên, còn không thì sự tập luyện có thế rất chán nản và mỏi mệt. 

Một điều bất ngờ nữa là tuệ giác có được do sự tự quan sát không phải luôn luôn thú vị và sảng 
khoái. Thông thường, chúng ta lựa chọn kỹ càng khi ta tự quan sát bản thân. Khi chúng ta soi gưong, 
chúng ta thường chọn khía cạnh đẹp đẽ, vẻ mặt dề thưong nhất. Cũng vậy, chúng ta có một hình ảnh 
trong tâm nhấn mạnh vào những đặc tính đáng được chiêm ngưởng, giảm thiếu những khuyết điểm, 
và loại bỏ luôn một vài khía cạnh của tính nết. Chúng ta nhìn hình ảnh mà ta muốn nhìn, không phải 
hình thật của chính ta. Nhưng Vỉpassana là một kỳ thuật quan sát thực tế từ mọi khía cạnh. Thay vì 
sửa đối những hình ảnh về chính mình, thiền sinh phải đối diện với toàn thế sự thực không cắt sén. 
Một vài khía cạnh của nó rất khó mà chấp nhận. 

Trong khi hành thiền, đôi lúc thay vì tìm được sự bình an trong nội tâm thì ta lại chỉ thấy bị giao 
động. Tất cả những gì về khóa thiền hình như đều không thế thực hành được, không thế chấp nhận 
được như thời khóa biểu quá nặng, chồ ăn ở, kỷ luật, lời giảng, lời khuyên của thiền sư, và ngay cả kỳ 
thuật thiền. 

Tuy nhiên một bất ngờ nữa là những khó khăn đó qua đi. Ớ một giai đoạn nào đó, thiền sinh đã biết 
cách cố gắng mà không phải gắng sức, giữ sự tỉnh thức thoải mái, tham gia vô tư . Thay vì phải vật 
lộn, thiền sinh trở nên miệt mài trong sự tập luyện. Bây giờ những bất tiện trong sinh hoạt trở thảnh 
không quan trọng, kỷ luật trở nên có ích và nâng đỡ, thời gian qua mau mà không biết. Tâm trở nên 



an tịnh như mặt hồ trong triền núi lúc rạng đông, soi rõ cảnh vật chung quanh và đồng thời đế lộ đáy 
hồ cho những ai nhìn kỹ. Khi sự trong sáng này tới, mỗi phút đều tràn ngập sự minh xác, đẹp đẽ, và 
hình an. 

Do vậy thiền sinh khám phá ra rằng kỳ thuật này thực sự hữu hiệu. Mồi bước là một bước nhay vọt, 
và bạn thấy bạn có thế làm điều đó. Vào lúc cuối của mười ngày, bạn sẽ thấy rõ hon hành trình của 
khóa thiền từ đầu đến cuối dài như thế nào. Thiền sinh đã qua một tiến trình tuông tự như một cuộc 
giải phẫu một vết thương đầy mủ. Mố vết thương và nặn mủ ra rất đau đớn, nhưng nếu không làm 
vậy thì vết thương chang bao giờ lành. Một khi đã lấy hết mủ thì bạn thoát khỏi những đau đớn do nó 
gây ra, và có thế phục hồi sức khỏe. Tương tự như vậy, qua một khóa thiền mười ngày, thiền sinh trút 
bỏ bớt phiền não trong tâm và vui hưởng một sức khỏe tinh thần mạnh mẽ hơn. Kỳ thuật Vipassana 
làm thay đối sâu xa bên trong, sự thay đối này vẫn còn tiếp tục sau khóa thiền. Thiền sinh sẽ thấy 
rằng bất cứ sức mạnh tinh thần nào mà mình đã có được trong khóa thiền, bất cứ điều gì học được 
đều có thế áp dụng trong đời sống hàng ngày, có lợi cho chính mình và cho người khác. Đời sống trở 
nên hòa họp, phong phú, và hạnh phúc hơn. 

Kỳ thuật ông Goenka dạy là kỳ thuật ông đã học từ ông Sayagy u Ba Khin ở Miến Điện. Vị này là 
học trò của ông Saya u Thet, một Thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện vào đầu thế kỷ 20. Ông Saya u 
Thet lại là học trò của ông Ledi Sayadaw, một vị sư và cũng là một học giả Miến nổi tiếng vào cuối 
thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Xa hơn nữa thì không thấy có tài liệu nào về các thiền sư dạy pháp môn 
này. Nhưng người ta tin rằng ông Ledi Sayadaw đã học từ những vị thầy cố truyền đã gìn giữ kỹ 
thuật này từ xưa qua nhiều thế hệ, từ lúc giáo huấn của Đức Phật được truyền vào Miến Điện. 

Chắc chắn kỹ thuật này phù họp với những điều Đức Phật đã giảng dạy về thiền với những lời lẽ đơn 
giản, xac thực nhất. Và quan trọng nhất là nó đem lại kết quả tốt, có tính cách riêng tư, hiến nhiên, và 
tức khắc. 

Cuốn sách này không phải là tài liệu giúp bạn tự luyện tập phương pháp thiền Vipassana. Ai dùng nó 
đế tự tập nếu gặp nguy hiểm thì ráng chịu. Kỳ thuật phải được học ở khóa thiền, nơi đó có môi trường 
thuận tiện cho thiền sinh, và có người hướng dần đã được huấn luyện đúng cách. Thiền là một việc 
nghiêm trọng, nhất là kỳ thuật Vipassana, nó đối phó với phần thâm sâu của tâm. Tập thiền không 
được coi nhẹ hay khinh xuất. Neu đọc cuốn sách này khiến bạn hứng khởi muốn tập Vipassana, bạn 
có thế liên lạc với địa chỉ ở cuối sách đế biết thời gian và địa điểm của khóa thiền. 

Mục đích của cuốn sách này là cho bạn thấy những nét chính của phương pháp thiền Vipasscma do 
ông Goenka dạy, với hy vọng mở rộng tầm hiểu biết của bạn về giáo huấn của Đức Phật và về kỹ 
thuật thiền, điểm tinh túy của giáo huấn. 



MÔN BƠI LỘI HỌC 


Một lần kia, một vị giáo sư trẻ tuổi đi du lịch bằng đường thủy. Ông là một nhà đại trí thức. Tên của 
ông có một đuôi dài lê thê đằng sau với bằng cấp và chức tước, nhưng kinh nghiệm đời của ông thì 
chang có bao nhiêu. Trong thủy thủ đoàn có một người thủy thủ già thất học. Mồi buối chiều người 
thủy thủ này thường đến phòng của vị giáo sư trẻ đế nghe ông ta nói chuyện về nhiều đề tài. Ông rất 
ngưỡng mộ tài học của vị giáo sư. 

Một buối chiều, sau mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với vị giáo sư, người thủy thủ già sửa soạn đi thì 
vị giáo sư hỏi, “ Này bác, bác đã học môn Địa chất chưa?” 

“Thưa ngài đó là gì ạ?” 

“Là môn khảo sát về trái đất.” 

“Thưa ngài chưa. Tôi chưa hề tới trường bao giờ, và tôi cũng chưa bao giờ học cái gì.” 

“ Bác ạ, bác đã lãng phí một phần tư cuộc đời rồi!” 

Ông già buồn so tự nghĩ, “Neu nhà thông thái nói vậy, chắc chắn là phải đúng; ta đã phí phạm một 
phần tư cuộc đời.” 

Chiều hôm sau, khi người thủy thủ già sắp đi, thì vị giáo sư lại hỏi: 

“Này bác, bác đã học Hải dưong học chưa?” 

“Đó là gì thế, thưa ngài?” 

“ Là môn khảo cứu về biến.” 

“Thưa không, tôi chưa hề học cái gì bao giờ.” 

“ Bác ơi, bác đã phí phân nửa cuộc đời rồi” 

Người thủy thủ đi ra, càng buồn thêm,“Ta đã phí nửa cuộc đời; nhà thông thái này nói thế.” 

Chiều hôm sau nữa, vị giáo sư trẻ lại hỏi ông già: 

“ Bác ơi, bác đã học môn Khí tượng chưa?” 

“Là gì thế ạ? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả.” 

“ Sao thế, đó là ngành học về gió, mưa, thời tiết.” 

“Thưa ngài không. Như tôi đã từng nói với ngài, tôi chưa từng bao giờ đi học, và chưa từng 
được học gì cả.” 



“ Bác không học khoa học về đất nơi bác sống, bác không học về thời tiết mà bác phải đương 
đầu hàng ngày? Bác ơi, bác đã lãng phí ba phần tư cuộc đời bác rồi!” 

Người thủy thủ già rất buồn, “Nhà thông thái này nói ta đã phí ba phần tư đời mình! Chắc chắn là 
mình đã uống phí ba phần tư đời mình.” 

Ngày hôm sau đến lượt người thủy thủ già. Ông chạy đến phòng vị giáo sư trẻ và kêu lên: 
“Thưa giáo sư, ngài có học môn bơi lội không?” 

“ Môn bơi lội, bác muốn nói gì?” 

“ Ngài có biết bơi không?” 

“ Không, tôi không biết bơi.” 

“Thưa giáo sư, ngài đã phí cả cuộc đời! Con tầu đã đâm vào tảng đá và đang chìm. Những 
người biết bơi, có thế bơi vào bờ, những người không biết bơi có thế bị chết đuối. Thưa giáo sư, tôi 
rất tiếc, ngài đã mất cả cuộc đời!” 

Bạn có thế học tất cả mọi môn trên đời, nhưng nếu không học môn bơi lội, mọi môn học đều vô 
dụng. Bạn có thế đọc và viết về bơi lội, bạn có thế tranh luận những điểm tế nhị về lý thuyết, nhưng 
nó có thế giúp gì bạn nếu bạn không chịu xuống nước. Bạn phải học cách bơi. 



Chương 1 

TÌM KIẾM 


Chúng ta ai ai cũng đi tìm sự bình an và hòa hợp, vì chúng ta đều thiếu thốn những thứ đó trong đời. 
Chúng ta đều muốn có hạnh phúc, và coi đó là quyền của chúng ta. Tuy hạnh phúc là mục tiêu mà 
chúng ta đều cố gắng tiến tới, nhưng ít khi đạt được. Trong đời, nhiều lúc chúng ta trải qua những bất 
mãn như giao động, bực bội, bất hòa, đau khố. Dù rằng trong lúc này, chúng ta không có gì đế bất 
mãn, chúng ta vẫn có thế nhớ lại những lúc mà bất mãn làm chúng ta đau khố, hay tiên đoán lúc nào 
chúng có thế xấy ra. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự đau khố của cái chết. 

Khi bất mãn, ta không giữ cho riêng mình mà lại muốn chia sẻ sự đau khố của mình với người khác, 
làm cho không khí chung quanh người đau khố trở nên kích động khiến cho ai vào đó cũng cảm thấy 
bị giao động và buồn rầu. Do đó, những căng thắng cá nhàn cộng hưởng tạo nên căng thắng xã hội. 

Đây là vấn đề căn bản của cuộc đời: Tính chất không mãn nguyện của nó. Có những việc ta không 
muốn lại xay ra; có những việc ta muốn lại không xay ra. Chúng ta không biết tiến trình này do đâu 
và xay ra như thế nào, cũng như ta mù mịt về sự sanh tử của chúng ta. 

Hai mưoi lăm thế kỷ trước ở Bắc Ân, một người quyết định nghiên cứu vấn đề này, vấn đề khố đau 
của nhân loại. Sau nhiều năm tìm kiếm và thử nhiều phưong pháp, ông đã khám phá ra một cách đế 
đạt được tuệ giác vào thực tế của bản tánh của chính mình và đã thế nghiệm sự giải thoát thực sự khỏi 
khố đau. Sau khi đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát khỏi đau khố và xung đột, ngài dành 
hết quãng đời còn lại để giúp người khác thực hiện được những gìn ngài đã thực hiện, chỉ cho họ con 
đường giải thoát cho chính họ. 

Người này là Siddhattha Gotama, là Đức Phật, một bậc giác ngộ, chỉ nhận mình là một người bình 
thường. Giống như tất cả các bậc thầy vĩ đại, Ngài trở thành đề tài của những huyền thoại; nhưng dù 
các chuyện về những kiếp trước có kỳ diệu đến đâu, hoặc về những quyền lực siêu nhiên của Ngài, 
tất cả đều đồng ý Ngài không bao giờ tuyên bố Ngài là thần thánh hay được thần thánh hội nhập. Bất 
cứ những đặc tính gì Ngài có đều là những tính tốt của con người đã được Ngài làm cho toàn mỹ. Vì 
vậy, những gì Ngài đạt được, đều nằm trong tầm tay những ai làm như Ngài đã làm. 

Đức Phật không dạy một tôn giáo, một triết lý, hay một hệ thống tín điều nào. Ngài gọi những gì 
Ngài dạy là Dhamma, là luật, luật tự nhiên. Ngài không thích giáo điều hay suy luận vô ích. ngài chỉ 
cống hiến một giải pháp phố quát, thực tiễn cho một vần đề phố quát. Ngài nói, “Bây giờ cũng như 
trước kia, ta dạy về khổ và cách diệt khổ." 1 Ngài từ chối mọi tranh luận không dần đến sự giải thoát 
khổ đau. 



Ngài nhấn mạnh những điều Ngài giảng không phải do Ngài phát minh ra hay được tiết lộ cho ngài 
một cách huyền bí. Đó chỉ là sự thật, thực tế mà do sự cố gắng Ngài đã tìm ra như những người trước 
Ngài đã làm và những người sau Ngài sẽ làm. Ngài không giữ độc quyền về sự thật. 

Ngài cũng không đòi hỏi một thấm quyền đặc biệt nào về những điều Ngài dạy vì mọi người tin noi 
Ngài hay vì tính cách hợp lý hiến nhiên của những điều Ngài dạy. Trái lại, Ngài còn nói rằng sự nghi 
ngờ và thử nghiệm lại những gì ngoài tầm kinh nghiệm của mình là một sự chính đáng : 

Đừng vội tin những gì nghe được, những gì được truyền lại từ những thế hệ trước, những ý kiến của 
đại chúng, hay những gì trong kinh điển. Đừng chấp nhận điều gì là đúng nếu chỉ do suy luận, do sự 
xét đoán bề ngoài, hay vì thiên vị về một quan điếm nào đó, hay vì nó có vẻ đáng tin, hay vì do thầy 
mình đã bảo như vậy. Nhưng khi chính các bạn tự mình biết : “ Những nguyên tắc này không tốt, 
đáng chê trách, bị các nhà hiền triết lên án, và nếu chấp nhận và làm theo thi chúng chỉ dẫn đến sự 
tai hại và đau khổ, ” lúc đó bạn phải buông bỏ chúng. Và khi các bạn tự biết, “ Những nguyên tắc này 
tốt, không có gì đáng chê trách, được các nhà hiền triết khen ngợi; và khi chấp nhận và đem áp dụng, 
chủng mang lại an lạc và hạnh phúc”, thì bạn phải chấp nhận và đem ra thực hành. 2 

Thấm quyền cao nhất là tự mình thế nghiệm lấy sự thật. Không nên chấp nhận điều gì chỉ do lòng tin 
mà thôi; chúng ta phải xem xét xem nó có hợp lý, thực tế, và có ích lợi hay không. Xét một giáo huấn 
bằng lý luận không đủ để chấp nhận nó là đúng bằng trí thức. Nếu chúng ta muốn được hưởng lợi ích 
từ sự thật, chúng ta phải thế nghiệm nó trực tiếp. Lúc đó ta mới có thế biết được nó có thật là đúng 
không. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng những điều Ngài dạy chỉ là những gì Ngài đã thế nghiệm 
bằng sự hiếu biết trực tiếp, và Ngài khuyến khích người khác chính họ cũng phát triển những hiểu 
biết như vậy, đế trở thành thấm quyền của chính mình: “Mơ/ người hãy tự biến mình thành một hòn 
đảo, một nơi nương tựa cho chỉnh mình; không có nơi nương tựa nào khác. Hãy lấy sự thật là hòn 
đảo của mình, lấy sự thật làm nơi nương tựa; không có nơi nương tựa nào khác.” 3 

Thật ra, noi nuông tựa duy nhất ở đời, mảnh đất vững chắc duy nhất cho ta dùng, thấm quyền độc 
nhất hướng dần ta đúng đắn và che trở ta là sự thật, Dhamma, luật tự nhiên, được thế nghiệm và kiểm 
chứng bởi chính ta. Vì vậy trong sự giảng dạy của Ngài, Đức Phật luôn luôn cho sự chứng nghiệm sự 
thật trực tiếp là điều tối quan trọng. Những gì Ngài đã thế nghiệm, Ngài cố gắng giảng thật rõ đế 
người khác có thế dùng đó làm kim chỉ nam để tự mình thế nghiệm sự thật. Ngài nói: “ Giảo huấn ta 
trình bầy không có hai mặt, mặt trong mặt ngoài. Ta không che dấu một điều gì cả.” 4 Ngài không có 
những bí truyền dành riêng cho một số người được lựa chọn. Ngược lại, Ngài muốn giảng định luật 
tự nhiên thật đon giản và rộng rãi đế càng nhiều người được hưởng lợi ích bao nhiêu thì càng tốt bấy 
nhiêu. 

Ngài không thích thiết lập một tôn giáo, hay sùng bái cá nhân mà Ngài là trung tâm. Ngài chủ trưong 
nhân cách của người giảng dạy không quan trọng bằng giáo huấn người đó dạy. Mục đích của Ngài là 
chỉ cách cho người khác tự giải thoát chứ không phải biến họ thành những tín đồ mù quáng. Đối với 
người bầy tỏ sự cung kính quá đáng, Ngài nói: “Các người được lợi ích gì khi chiêm ngưỡng cái thân 
xác sẽ bị hủy hoại này? Người nào thấy Dhamma là thấy ta; người nào thấy ta là thấy Dhamma.” 5 
Lòng sùng kính một người khác, dù người đó có thánh thiện đi nữa cũng không đủ đế giải thoát được 
ai. Không thế nào có sự giải thoát hay cứu rồi mà không có kinh nghiệm trực tiếp về thực tế. Vì vậy 
sự thật là chính, chứ không phải người giảng dạy. Chúng ta nên kính trọng người giảng dạy sự thật, 
nhưng cách tốt nhất đế bầy tỏ lòng tôn kính đó là tự chứng nghiệm sự thật. Khi những vinh dự quá 
đáng dành cho Ngài lúc cuối đời, Đức Phật đã phấm bình: “Đẩy không phải là sự tôn kính, hay lòng 
thành tín đúng cách đối với một đấng giác ngộ. Dù là các vị tăng hay ni hay các nam nữ cư sĩ đã 



bước đi một cách vững vàng trên con đường Dhamma từ bước đầu đến bước cuối, những người thực 
hành Dhamma đúng cách, là người tôn kỉnh bậc giác ngộ một cách long trọng nhất.” 6 

Đức Phật dạy con đường mà mọi người đều có thế theo. Ngài gọi con đường đó là Bát Thánh Đạo có 
nghĩa là luyện tập tám phần tưong quan mật thiết. Gọi là thánh vì những ai đi trên con đường đó sẽ 
trở thành một người có tâm thánh thiện, một thánh nhân, không còn đau khố. 

Đó là con đường của tuệ giác vào tính chất của sự thật, con đường chứng nghiệm sự thật. Đe giải 
quyết những vấn đề của chúng ta, chúng ta phải thấy tình huống đúng như thật. Chúng ta phải học đế 
nhận biết sự thật bề ngoài, hiến nhiên, và cũng đế đi sâu vào, vượt qua tầng lớp bên ngoài đế nhận 
thức được những sự thực tinh tế hon, rồi tới sự thực tối hậu, và cuối cùng là đế thế nghiệm sự thật của 
sự giải thoát khỏi đau khố. Bất cứ danh từ nào chúng ta chọn đế gọi sự thật về sự giải thoát này, hoặc 
là Niết Bàn, nibbana, “thiên đàng”, hay là gì đi nữa, đều không quan trọng. Điều quan trọng là thực 
nghiệm nó. 

Con đường duy nhất đế thế nghiệm sự thật một cách trực tiếp là nhìn vào bên trong, là quan sát chính 
mình. Cả đời ta chỉ quen nhìn ra ngoài. Chúng ta luôn luôn chú ý đến những gì xay ra ở bên ngoài, 
những gì người khác làm. Chúng ta ít khi hay chang bao giờ thử tìm hiếu co cấu tâm thân, hành động, 
và thực tế của chúng ta. Vì vậy chúng ta không biết gì về chúng ta hết. Chúng ta không nhận biết 
được cái tai hại của sự vô minh về chính mình nó tai hại như thế nào, những lực lượng bên trong bắt 
chúng ta làm nô lệ cho chúng như thế nào mà chúng ta không hề hay biết. 

Cái bóng tối bên trong này phải bị xóa tan đi đế chúng ta có thế hiếu được sự thật. Chúng ta phải có 
tuệ giác vào chính tính chất của ta đế hiếu được tính chất của sự hiện hữu. Do đó con đường Đức 
Phật chỉ là con đường tự xét, tự quan sát. Ngài nói: “Ngay trong cái thân xác nhỏ bé này, ta khám 
phá được vũ trụ, nguồn gốc của vũ trụ, sự kết thúc của vũ trụ, và con đường dẫn đến sự kết thúc ấy. ” 
7 Toàn thế vũ trụ và những luật tự nhiên do vũ trụ vận hành đều được thế nghiệm trong chính ta. 
Chúng chỉ có thế được thế nghiệm trong ta mà thôi. 

Con đường này cũng là một con đường thanh lọc. Chúng ta nghiên cứu sự thật về mình không phải vì 
trí tò mò mà vì có mục đích nhất định. Do sự quan sát bản thân, chúng ta lần đầu tiên ý thức được 
những phản ứng có điều kiện, những thành kiến làm lu mờ tâm trí, che dấu thực tế, và tạo ra đau khố. 
Chúng ta thấy rằng những căng thắng tích lũy bên trong tâm làm chúng ta bị giao động, đau khố, và 
chúng ta nhận thức được rằng chúng ta có thế loại bỏ chúng. Dần dần chúng ta học cách hóa giải 
chúng, và tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, an bình và hạnh phúc. 

Con đường là một tiến trình đòi hỏi sự áp dụng liên tục. Có thế đột nhiên có những bước tiến vượt 
bực, nhưng đó chỉ là kết quả của những cố gắng lâu dài. cần phải tiến hành từng bước một; và ích lợi 
tới ngay từng bước. Chúng ta không theo con đường đế thu thập những lợi ích chỉ đế hưởng thụ trong 
tuông lai, đế được lên cọi trời sau khi chết như phỏng đoán. Sự lợi ích phải cụ thế, sống động, có tính 
cách cá nhân, được thế nghiệm ngay ở đây và ngay bây giờ. 

Trên hết, đây là một giáo huấn đế thực hành. Chỉ có lòng thành tín noi Đức Phật, hay giáo huấn của 
Ngài sẽ không giúp ta thoát khỏi đau khố. Hiếu con đường bằng lý trí cũng chắng giúp gì được. Cả 
hai chỉ có giá trị nếu chúng gợi hứng cho ta đem giáo huấn ra thực hành. Chỉ có thực hành những 
điều giảng dạy của Đức Phật mới có kết quả cụ thế, và làm cho đời sống ta tốt đẹp hon. Đức Phật nói, 



“Nếu có người chỉ tụng kinh không mà không áp dụng nó, thì cũng giống như một người chăn bò chỉ 
đếm bò của người khác; người đó không được hưởng phần thưởng của đời sống của những người đi 
tìm sự thật.. 

Một người có thế chỉ đọc được vài chữ trong kinh điến, nhưng nếu người ấy song cuộc sống 
Dhamma, bước đi trên con đường từ bước đầu cho tới đích, thì người đó được hưởng phần thưởng 
cho người đi tìm sự thật.” 8 

Con đường phải theo, giáo lý phải được thi hành; nếu không, đó chỉ là một bài tập vô nghĩa. 

Không cần phải là Phật tữ mới tập được giáo huấn này. Nhãn hiệu không có giá trị gì. Đau khố không 
phân biệt ai, mà chung cho cả mọi người; bởi vậy, thuốc chữa muốn có ích phải được áp dụng cho tất 
cả mọi người. Kỳ thuật không chỉ dành riêng cho các nhà tu ấn sĩ là những người đã xa lìa đời sống 
hàng ngày. Dĩ nhiên phải cần một khoảng thời gian đế học cách thực hành, nhưng sau khi đã học 
xong rồi, ta phải áp dụng chúng vào đời sống hàng ngày. Những người đã rời bỏ nhà và những trách 
nhiệm thế tục đế theo con đường này, có co hội luyện tập nhiều hon, thâm nhập giáo lý sâu xa hon, 
và do đó tiến bộ nhanh hon. Mặt khác, những người sống trong đời với nhiều trách nhiệm khác nhau, 
chỉ có thời gian giới hạn đế thực tập. Nhưng dù là chủ gia đình hay vô gia đình, ta phải áp dụng 
Dhamma. 

Chỉ có áp dụng Dhainma mới mang lại kết quả. Neu đây thật sự là con đường đưa ta từ đau khố đến 
bình an, thì trong khi tiến bước trên con đường thực hành, chúng ta phải có hạnh phúc hon, hòa hợp 
hon, và bình an hon với chính mình. Đồng thời, mọi quan hệ của ta với người khác cũng phải trở nên 
bình an và hòa hợp hon. Thay vì tăng thêm sự căng thắng cho xã hội, chúng ta có thế đóng góp tích 
cực vào sự làm tăng hạnh phúc và an bình của mọi người. Muốn theo con đường, chúng ta phải sống 
cuộc sống của Dhainma, của sự thật, của thanh tịnh. Đây là phưong cách đúng đắn đế thi hành giáo 
huấn. Thực hành Dhainma đúnng đắn là nghệ thuật sống vậy. 



VẤN ĐÁP 


Câu hỏi: Thầy hay viện dẫn Đức Phật, vậy có phải thầy giảng đạo Phật không? 

Thiền sư s. N. Goenka :Tôi không quan tâm đến đạo giáo (Ism). Tôi giảng Dhamma như Đức Phật 
đã giảng. Ngài chưa bao giờ dạy một đạo giáo hay một học thuyết nào, Ngài dạy những điều có thế 
ích lợi cho người thuộc mọi giai cấp: một nghệ thuật sống, sống trong sự vô minh thì có hại cho mọi 
người, trí tuệ phát triển thì tốt cho mọi người. Bởi vậy, ai tập pháp môn này đều thấy ích lợi. Một tín 
đồ Co Đốc giáo, sẽ trở thành một con chiên ngoan đạo, một người Do Thái giáo, một người Hồi giáo, 
một người Ân Độ giáo, một Phật tử đều trở thành tín đồ tốt của tôn giáo họ. Ta phải trở thành một 
người tốt, nếu không, ta chang bao giờ có thế là một tín đồ tốt. Điều quan trọng nhất là làm sao đế trở 
thành một người tốt. 

Thầy nói đến điều kiện hóa. Có phải tập pháp môn này là một loại điều kiện hóa tâm hồn, dù rằng đó 
là điều kiện hóa tích cực ? 

Trái ngược lại, đây là một phưong pháp hóa giải điều kiện. Thay vì bắt tâm phải nhồi nhét một cái gì, 
phưong pháp này tự động loại bỏ những tính bất thiện đế chỉ còn lại những tính thiện lành, tích cực 
trong tâm. Khi những tính xấu bị diệt trừ thì những tính tốt, vốn là tính chất căn bản, sẽ được biểu lộ. 


Nhưng khi ngồi thiền trong một tư thế nào đó, trong một khoảng thời gian và hướng sự chủ tâm theo 
một cách nào đó cũng là điều kiện hóa? 

Neu quý vị thực hành nó như một trò choi, hay một cách máy móc thì đúng là điều kiện hóa tâm. 
Nhưng đó là tập sai Vipassana. Khi được tập đúng, nó sẽ giúp bạn thực nghiệm sự thật một cách trực 
tiếp. Và từ kinh nghiệm này, tự nhiên sự hiếu biết được phát triển, và những điều kiện trước bị tiêu 
hủy. 

Ngồi thiền cả ngày quên hết chuyện đời có phải là ích kỷ hay không? 

Nếu chỉ có vậy thì đúng là ích kỷ, nhưng đây chỉ là một phưong tiện đế đưa đến một kết quả hoàn 
toàn không ích kỷ: Một tâm hồn lành mạnh. Khi bạn có bệnh, bạn vào nhà thưong đế phục hồi sức 
khỏe. Quý vị không ở đó cả đời mà chỉ đến đó đế lấy lại sức khỏe đế tiếp tục sống. Cũng vậy quý vị 
tham dự khóa thiền đế cho tâm được lành mạnh, nhờ vậy bạn hành xử tốt cho chính mình và cho 
người khác trong đời sống hàng ngày. 

Nhìn thấy sự đau khố của người khác mà mình sống bình an, hạnh phúc thì có phải là vô tình hay 
không? 

Nhậy cảm đối với đau khố của người khác không có nghĩa là phải lảm quý vị buồn. Thay vào đó, quý 
vị phải bình tĩnh, quân bình mà hành động đế làm giảm đi sự đau khố của họ. Neu quý vị cũng buồn, 
quý vị gia tăng sự buồn rầu xung quanh, quý vị chắng giúp được ai mà cũng chắng giúp gì cho chính 
mình. 



Tại sao chủng ta không sống bình an ? 

Vì thiếu trí tuệ. Một cuộc sống thiếu trí tuệ là một cuộc sống ảo tuởng, nó là một trạng thái giao 
động, đau khố. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là sống một cuộc sống lành mạnh, hòa hợp, tốt cho 
chúng ta và cho tất cả mọi nguời. Muốn vậy, chúng ta phải học xử dụng khả năng tự quan sát, quan 
sát sự thật. 

Tại sao cần phải theo khóa thiền 10 ngày đế học kỹ thuật này? 

Neu quý vị có the ở lâu hon thì càng tốt. Tuy nhiên 10 ngày là thời gian tối thiếu đế có thế nắm vững 
đuợc những điếm căn bản của phuong pháp này. 

Tại sao phải ở trong khuôn viên của khóa thiền trong 10 ngày? 

Bởi vì quý vị ở đây đế thực hiện một cuộc giải phẫu về tâm mình. Mồi cuộc giải phẫu đều phải đuợc 
thực hiện ở bệnh viện, trong phòng mổ đế đuợc bảo vệ khỏi bị nhiễm trùng. Ớ đây, trong khuôn viên 
khóa thiền quý vị có thế thực hiện cuộc giải phẫu mà không bị phiền nhiễu bởi những ảnh huởng bên 
ngoài. Khi khóa học chấm dứt, cuộc giải phẫu xong, và quý vị sẵn sàng đế ra đối diện lại với đời. 

Phưomg pháp này có chữa lành bệnh không? 

Có, đó là kết quả phụ. Nhiều bệnh tâm thần sẽ tự động khỏi khi những căng thắng trong tâm đuợc 
giải tỏa. Neu tâm bị giao động, thân bệnh chắc chắn phát triển. Khi tâm trở nên thanh tịnh thì bệnh tự 
khắc khỏi. Nhung nếu mục đích của quý vị chỉ đế chữa khỏi bệnh thay vì đế thanh lọ tâm, thì quý vị 
chang đạt đuợc gì cả. Tôi đã thấy những nguời theo khóa thiền chỉ để chữa bệnh, họ chỉ chú tâm vào 
bệnh của họ trong suốt khóa thiền, “Hôm nay bệnh có bớt không? Không, không khá hon. . . Hôm 
nay bệnh có giảm đi không? Không, không giảm đi !” Họ phí cả 10 ngày nhu vậy. Nhung nếu ý định 
chỉ là đế thanh lọc tâm, thì bệnh sẽ tự động khỏi do kết quả của thiền. 

Mục đích của cuộc đời là gì? 

Là thoát khỏi khố đau. Con nguời có khả năng tuyệt diệu đế vào sâu bên trong, quan sát thực tế, và 
thoát khỏi khố đau. Không dùng khả năng này là phí phạm cuộc đời. Hãy dùng nó đế sống một đời 
sống thực sự khỏe mạnh và hạnh phúc! 

Thiền sư nói đến trường hợp bị chế ngự bởi tiêu cực, thế còn khi tích cực chế ngự thì sao, chang hạn 
như tình yêu ? 

Cái mà bạn gọi là “tích cực” là tính chất thật của tâm. Khi tâm không còn bị điều kiện hóa thì nó luôn 
luôn tràn đầy tình thuơng - tình thuong tinh khiết - và bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Neu bạn 
bỏ đuợc tiêu cực, thì còn lại tích cực và sự tinh khiết. Hãy đế cho cả thế giới này đuợc tràn ngập bởi 
sự tích cực này. 



Bước Đi Trên Con Đường 



Trong thành Savatthi ở Bắc Ân, Đức Phật có một trung tâm lớn, nơi mọi người tới thiền và 
nghe Ngài giảng Dhamma. Một chàng trẻ tuối thường đến nghe giảng mỗi buối chiều. Chàng nghe 
Đức Phật giảng trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ đem những giáo huấn ra thực hành. 

Sau vài năm, một chiều kia chàng đến thiền viện sớm và thấy Đức phật chỉ có một mình. 
Chàng lại gần Ngài và nói, “Bạch Ngài, con có một câu hỏi cứ làm con thắc mắc mãi”. 

“Ô, không nên có một nghi vấn nào trên con đường Dhainma. Hãy làm cho chúng được sáng 
tỏ. Câu hỏi của anh là gì?” 

“Bạch Ngài, trong nhiều năm con đã đến thiền viện, con nhận thấy có một số lớn các nhà tu 
hành và cư sĩ quanh Ngài. Qua nhiều năm tháng họ đã đến với Ngài, một vài vị trong họ như con thấy 
đã đạt đến giai đoạn cuối cùng: hiến nhiên họ đã giải thoát hoàn toàn. Con cũng thấy nhiều người 
khác có nhiều thay đối trong cuộc sống, mặc dầu con không thế nói họ đã được giải thoát nhưng họ 
thiện lương hơn trước nhiều. Nhưng bạch Ngài, con cũng nhận thấy một số lớn hơn trong đó có con 
vần như cũ, và đôi khi còn tệ hơn. 

“Bạch Ngài tại sao lại như vậy? Người ta đến với Ngài, một vĩ nhân đã hoàn toàn giải thoát, 
một người đầy quyền lực và lòng trắc ấn. Tại sao Ngài không dùng quyền lực và lòng trắc ấn đế giải 
thoát họ?” 

Đức Phật mỉm cười và nói, “Này anh thanh niên, anh sống ở đâu? Quê anh ở đâu?” 

“Bạch Ngài, con sống ở đây, thành Savatthi, thủ phủ của Kosala.” 

“Phải, nhưng vẻ mặt anh cho thấy anh không phải là người ở đây. Quê anh ở đâu?” 

“Bạch Ngài, ở Rajagaha, thủ phủ của Magadha. Con đến sinh sống ở đây từ mấy năm nay 

rồi.” 

“Thế anh có cắt đứt mọi liên lạc với Rajagaha không?” 

“Bạch Ngài không. Con còn họ hàng, bạn bè, cơ sở làm ăn ở đó.” 

“Vậy chắc là anh phải đi về Rajagaha luôn chứ?” 

“Bạch Ngài, phải. Hàng năm con trở về Rajagaha nhiều lần.” 

“Cứ đi đi lại lại nhiều lần như thế, chắc anh biết rõ con đường chứ?” 

“Ô, bạch Ngài, phải. Con biết rõ lắm. Dù cho có bịt mắt lại con cũng tìm được tới Rajagaha, 
vì con đã đi lại đường này nhiều lần.” 

“Và bạn anh, những người biết rõ anh chắn chắn họ phải biết anh từ Rajagaha tới lập nghiệp ở 
đây? Họ phải biết anh thường đi Rajagaha và trở lại, và anh biết rõ đường từ đây đến Rajagaha?” 

“Ô, bạch Ngài, phải. Những người thân cận với con đều biết con hay đi Rajagaha và biết rõ 
đường đi.” 

“Vậy chắc chắn phải có người đến hỏi anh đường đi đến Rajagaha. Anh có dấu họ không hay 
anh chỉ rõ cho họ đường đi?” 

“Bạch Ngài, có gì mà phải dấu. Con hết lòng chỉ cho họ, “Bắt đầu hãy đi về hướng Đông rồi 
hướng về phía Banaras, và tiếp tục đi tới Gaya, rồi Rajagaha. Con giảng rất rõ cho họ.” 

“Và tất cả những người anh chỉ đường có đều đến được Rajagaha không?” 

“Làm sao có thế được thưa Ngài? Những người nào đi hết đường thì sẽ tới Rajagaha.” 

“Này chàng thanh niên, đó là những gì ta muốn giảng cho anh. Mọi người tiếp tục đến với ta, 
biết rằng đây là một người đã đi từ đây đến Nibbanci (Niết bàn) và biết rõ đường này. Họ tới và hỏi: 
Đường nào tới Nibbana, tới giải thoát? Và có gì đâu đế dấu diếm. Ta giảng cho họ rất rõ ràng: “Đây 
là con đường”. Nếu có người gật đầu và nói : “Nói hay lắm, con đường tốt nhưng tôi không bước đi 
trên đó; một con đường kỳ diệu nhưng tôi không muốn nhọc mình bước đi”, làm sao người đó đến 
đích được? 


Ta không vác ai trên vai đế đưa họ tới đích. Không ai có thế vác người khác trên vai đế mang 
người đó tới đích. Cùng lắm, với lòng từ ái người đó có thế nói: “Này, đây là con đường, và tôi đã đi 



trên đó như thế nào. Quý vị cũng phải luyện tập, cũng phải tự mình bước đi và sẽ tới đích. Mỗi người 
phải tự mình đi, tự mình bước. Người bước một bước sẽ gần đích hoư một bước. Người bước một 
trăm bước sẽ gần đích hơn một trăm bước. Người đã đi hết mọi bước thì đến đích cuối cùng. Quý vị 
phải tự mình bước đi trên con đường.” 9 



Chương 2 

ĐIẾM KHỞI ĐÂU 


Nguồn gốc của đau khổ nằm ngay trong mỗi chúng ta. Khi hiểu đuợc thực tế của chính mình 
thì chúng ta sè nhận biết đuợc giải pháp của vấn đề đau khố. “Hãy biết mình ” đó là lời khuyên của 
những nguời hiếu biết. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách hiếu đuợc tính chất của chính mình, nếu 
không chúng ta chắng bao giờ giải quyết đuợc vấn đề của chúng ta hay của thế giới. 

Nhung thực sự thì chúng ta biết gì về chính mình? Chúng ta tự cho mình là quan trọng, là độc 
nhất, nhung sự hiếu biết về chính mình thì rất hời hợt. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về mình ở 
những tầng lóp sâu hơn. 

Đức Phật quan sát hiện tuợng của con nguời bằng cách quan sát chính ngài. Bỏ ra ngoài mọi 
thiên kiến, Ngài tìm hiếu thực tại bên trong và nhận thấy rằng mọi nguời gồm có năm tiến trình : bốn 
thuộc về tinh thần, và một thuộc về thế xác. 


Vật chất 

Chúng ta hãy bắt đầu ở khía cạnh thế xác. Đây là phần rõ rệt, hiến nhiên nhất của con nguời, 
sẵn sàng đuợc nhận biết bởi những giác quan. Tuy nhiên, sự hiếu biết của chúng ta về khía cạnh này 
rất nghèo nàn. Be ngoài, ta có thế kiếm soát đuợc thân thể: đi đứng, hành động theo ý muốn. Nhưng 
trên một bình diện khác, nội tạng hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta cũng 
chang biết gì về những hoạt động này. Ớ một mức độ tinh tế hơn, chúng ta không biết gì bằng trải 
nghiệm về những phản ứng sinh hóa không ngừng xay ra trong mỗi tế bào của cơ thế. Nhưng đây 
cũng chưa phải là thực tế tối hậu của hiện tượng vật chất. Trên căn bản, cái cơ thế tưởng như chắc 
đặc được cấu tạo bởi những vi tử và những khoảng trống. Cuối cùng ngay những vi tử này cũng 
không thực sự chắc đặc; khoảng thời gian sinh tồn của một vi tử còn ngắn hơn một phần tỷ của một 
giây đồng hồ. Các vi tử sinh và diệt liên tục như một dòng rung động. Đây là thực tại tối hậu của cơ 
thế, của tất cả vật chất được Đức Phật khám phá ra cách đây trên 2500 năm. 

Các nhà khoa học hiện đại, qua những cuộc nghiên cứu, cũng nhận thức và chấp nhận thực tế 
tối hậu này của vũ trụ vật chất. Tuy nhiên, những nhà khoa học này đã không được giải thoát hay giác 
ngộ. Họ chỉ tò mò nghiên cứu bản tính của vũ trụ, dùng trí thông minh và dựa vào những dụng cụ đế 
kiếm chứng lại những lý thuyết của họ. Ngược lại, động cơ thúc đấy Đức Phật tìm hiếu vũ trụ là 
nguyện vọng muốn tìm một giải pháp đế thoát khỏi đau khố, chứ không phải vì tò mò. Ngài không 
dùng dụng cụ nào khác ngoài tâm Ngài. Sự thật do Ngài khám phá ra do Ngài trực tiếp kinh nghiệm 
chứ không phải do lý luận. Vì vậy mà ngài đã được giải thoát. 

Ngài tìm thấy rằng toàn thế vũ trụ vật chất đều được cấu tạo bởi những vi tử mà tiếng Pali gọi 
là kalapas, hay những đơn vị bất khả phân. Những đơn vị này phô bày những bản tính của vật chất 
dưới nhiều hình thức khác nhau : trọng lượng, sức kết họp, nhiệt độ, chuyến động. Chúng kết họp lại 
đế tạo thành những kiến trúc trông có vẻ trường cửu. Nhưng thật sự những kiến trúc đó chỉ được kết 



họp bởi những vi tử kalapas ở trạng thái không ngừng sinh và diệt. Đây là thực tại tối hậu của vật 
chất: một dòng những gợn sóng hay vi tử. Đây là cơ thế mà mọi người chúng ta gọi là “ta.” 


TÂM 


Cùng với tiến trình thể xác, còn có tiến trình tinh thần, tâm. Mặc dầu ta không thể sờ mó, hay 
nhìn thấy được tâm, nhưng ta cảm thấy nó quan hệ mật thiết với chúng ta hơn cả thân thể: chúng ta có 
thế mường tượng một kiếp sống sau này không có thân, nhưng ta không thế nào tưởng tượng được 
một kiếp sống không có tâm. Tuy nhiên, sự hiếu biết của chúng ta về tâm thật nhỏ nhoi và sự kiểm 
soát của ta về nó cũng thật ít ỏi. Đã bao lần chúng không chịu làm theo ý ta muốn, mà làm những 
điều ta không muốn. Điều khiến tâm là một điều khó, còn vô thức thì thật sự ở ngoài quyền hạn và sự 
hiếu biết của chúng ta, vì nó có những lực mà chúng ta không thế chấp nhận hay không hề hay biết. 

Trong khi quan sát cơ thế Đức Phật cũng quan sát tâm, và Ngài thấy tâm gồm bốn tiến trình: 
thức ( VINNANA ),tưởng ( SANNẪ ), thọ (VẼDANA), và hành ( SANKHARA ). 

Tiến trình thứ nhất là thức, là phần tiếp nhận của tâm, một việc làm của ý thức không phân 
biệt hay nhận biết. Nó chỉ ghi nhận sự việc xay ra của một hiện tượng nào đó, sự tiếp nhận những gì 
tâm và thân thâu nhận vào. Nó ghi nhận những dữ kiện sống của kinh nghiệm nhưng không đặt tên 
hay phê phán. 

Tiến trình thứ hai là nhận định, hành động nhận biết. Phần này của tâm nhận ra những gì mà ý 
thức đã ghi nhận. Nó phân biệt, đặt tên, và xếp loại những dữ kiện sống đã thu nhập vào và đánh giá 
chúng là tích cực hay tiêu cực. 

Tiến trình kế tiếp là cảm giác. Thật ra, ngay khi dữ kiện được thu nhận thì cảm giác nổi lên, 
một dấu hiệu cho biết có gì đang xay ra. Một khi những dữ kiện thu nhận vào chưa được đánh giá, thì 
cảm giác vẫn giữ ở trạng thái trung tính. Nhưng khi chúng được gắn cho một giá trị thì cảm giác sẽ 
trở nên dề chịu hay khó chịu tùy theo sự định giá. 

Tiến trình thứ tư là phản ứng. Neu cảm giác là dề chịu thì một mong ước khỏi dậy, mong 
muốn kinh nghiệm được kéo dài và gia tăng. Nhưng nếu là một cảm giác khó chịu thì lại muốn nó 
chấm dứt và xô đấy nó đi. Tâm phản ứng theo thích hay không thích. Thí dụ khi tai hoạt động bình 
thường và khi ta nghe một âm thanh thì sự hay biết bắt đầu làm việc. Và khi âm thanh được ghi nhận 
là những lời với ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, thì phần nhận định bắt đầu hoạt động. Sau đó cảm giác 
xuất hiện. Neu là những lời khen, thì cảm giác dễ chịu nổi lên, nếu là lời chê bai, thì cảm giác khó 
chịu nổi lên. Lập tức phản ứng xay ra. Neu cảm giác là dề chịu thì ta bắt đầu thích nó, và muốn được 
ngợi khen nhiều hơn. Neu là cảm giác khó chịu, thì ta bắt đầu ghét nó, và muốn chấm dứt sự chê bai. 

Những bước tương tự sẽ xẩy ra khi một trong những giác quan nhận những dữ kiện vào: thức, 
nhận định, cảm nhận, phản ứng. Bốn sự hoạt động của tâm này lướt qua còn nhanh hơn cả những vi 
tử phù du của thực tế vật chất. Mồi khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng nào đó, thì bốn tiến trình 
của tâm xay ra chớp nhoáng, và lập lại như vậy với mỗi lần tiếp xúc sau. Nó xay ra nhanh đến nồi ta 
không biết những gì đã xay ra. Chỉ khi nào một phản ứng đặc biệt được lập đi lập lại trong một 
khoảng thời gian dài, và ở một dạng thức rất nổi bật và mãnh liệt, thì ta mới ý thức được mà thôi. 



Cái khía cạnh nổi bật nhất của sự mô tả con người không phải ở những điều được tả, mà ở 
những điều bỏ xót. Chúng ta dù là người phương Tây hay phương Đông, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, 
Hồi giáo, Ãn Độ giáo, Phật giáo, vô tín ngưỡng, hay là gì đi nữa thì mọi người trong chúng ta đều tin 
chắc tự bẩm sinh rằng có một cái tôi ở một chồ nào đó trong ta, một con người liên tục. Chúng ta 
thường cho rằng một người sống mười năm về trước, sống trong hiện tại, sống ở mười năm về sau, và 
có lẽ còn hiện diện ở kiếp khác sau khi chết, cũng vẫn cùng là một người. Dù chúng ta có tin một triết 
lý nào, một lý thuyết nào hay một tín ngưỡng nào, thì thật sự trong đời chúng ta vẫn sống với một sự 
tin tưởng chắc chắn, sâu xa rằng: “tôi đã là, tôi đang là, tôi sẽ là." 

Đức Phật đã không chấp nhận lối quả quyết bẩm sinh về tính danh này. Ngài đã không cho ra 
một ý kiến suy diễn nữa đế đánh đố những lý thuyết của người khác: Ngài nhấn mạnh nhiều lần rằng 
Ngài không đưa ra một ý kiến, mà chỉ diễn tả sự thật mà Ngài đã kinh nghiệm, và bất cứ người bình 
thường nào cũng có thế kinh nghiệm được. Ngài nói: “Người giác ngộ gạt ra ngoài mọi lý thuyết, bởi 
vì người đó đã nhìn thấy thực tế của vật chất, cảm giác, nhận định, phản ứng, hay biết, và sự sinh và 
diệt của chúng.” Ngài tìm thấy rằng, không kế bề ngoài, mọi người là một chuỗi những biến cố riêng 
biệt nhưng có liên hệ. Mồi biến cố là kết quả của biến cố đi trước nó và biến cố đi sau nó, và không 
hề có khoảng cách giữa các biến cố đó. Cái tiến trình liên tục của các biến cố liên quan mật thiết với 
nhau trông có vẻ như liên tục hay con người, nhưng đó chỉ là thực tại bên ngoài, chứ không là sự thật 
tối hậu. 


Chúng ta có thế đặt tên cho một dòng sông, nhưng thật sự nó chỉ là một dòng nước trôi chảy 
không ngừng. Chúng ta có thế coi ngọn lửa của một cây nến là một cái gì hên tục, nhưng nếu chúng 
ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy thật ra ngọn lửa phát ra từ tim nến, cháy một lúc rồi bị thay thế bởi một 
ngọn lửa mới, và cứ thế tiếp diễn. Chúng ta nói đến ánh sáng của một bóng đèn điện, nhưng không 
bao giờ ngừng lại đế suy nghĩ trong thực tế thì ánh đèn đó, cũng như dòng sông, là một dòng liên tục, 
trong trường hợp này, là một dòng năng lượng tạo ra bởi những chấn động ở một tần số rất cao xay ra 
trong sợi tóc của bóng đèn. Mồi lúc một cái gì mới sinh ra, là kết quả của quá khứ, thì lại bị thay thế 
bởi cái gì mới ở thời gian kế tiếp. Sự liên tục của những biến cố quá nhanh và liên tục đến nồi khó mà 
có thế phân biệt được. Ớ một điểm đặc biệt nào đó trong tiến trình, ta không thế nói cái đang xay ra 
cũng là cái vừa xay ra, cũng như ta không thế nói chúng không là một. Tuy nhiên, tiến trình vẫn xay 
ra. 


Cũng như vậy, Đức Phật nhận thấy con người không phải là một thực thế đã hoàn tất và bất 
biến, nhưng là một tiến trình thay đối từng giây, từng phút. Không có “con người thật sự”, mà chỉ là 
một dòng đang luân lưu, một tiến trình đang hình thành. Lẽ dĩ nhiên trong đời sống hàng ngày, chúng 
ta phải đối xử với nhau như những con người có tính chất đã được phân định và bất biến; chúng ta 
phải chấp nhận cái thực tại bên ngoài, hiến nhiên, nếu không chúng ta không thế sinh hoạt gì được. 
Thực tế bên ngoài là một thực tế, nhưng chỉ là một thực tế nông cạn. Ớ một mức độ sâu hơn, thực tế 
là toàn thế vũ trụ, có tri giác và vô tri giác, là một trạng thái liên tục đang hình thành - sinh và diệt. 
Thực ra, mọi người trong chúng ta là một dòng những vi tử luôn luôn biến đối, cùng với tiến trình 
của: hay biết, nhận định, cảm nhận, phản ứng thay đối nhanh hơn cả tiến trình của vật chất. 

Đây là thực tại tối hậu của cái ngã mà mọi người trong chúng ta đều quan tâm đến. Đây là 
dòng biến cố mà chúng ta bị lôi cuốn vào. Neu chúng ta có thế hiếu sự kiện này một cách đúng đắn 
bằng kinh nghiệm trực tiếp, thì chúng ta sẽ tìm được manh mối khiến chúng ta hết khố. 



Câu hỏi: Khi thầy nói đến tâm, tôi không rõ thầy nói cái gì ? Tôi không thế tìm thấy cái tâm. 

Thiền sư S.N. Goenka : Nó ở khắp nơi, trong mọi nguyên tử. Ớ bất cứ chồ nào bạn cảm thấy gì 
là tâm ở đó. Tâm cảm nhận. 

Vậy tâm không phải là trí óc sao ? 

Ô, không, không, không. Ớ Phương Tây bạn nghĩ tâm chỉ ở trong đầu. Đó là khái niệm sai 

lầm. 


Vậy tâm ở khắp cơ thế? 

Phải, khắp cơ thế. 

Thầy nói đến kinh nghiệm về cái “ta ” bằng ngôn từ tiêu cực. Nó không có một khỉa cạnh tích 
cực sao? Chả nhẽ không có một kinh nghiệm về cái “ta”, tràn ngập con người bằng sự hân hoan, 
bình an và vui mừng sao? 

Nhờ hành thiền bạn sẽ thấy những khoái cảm đều vô thường; chúng đến rồi đi. Neu cái “ta” 
thực sự hưởng thụ chúng, nếu chúng là những khoái lạc “của tôi”, thì tôi phải có quyền hạn đối với 
chúng. Nhưng chúng chợt đến rồi đi ngoài vòng kiểm soát của tôi. Cái “ta” đó có không? 

Tôi không nói đến khoái cảm, mà nói đến một tầng lớp thâm sâu. 

Ớ mức độ đó, cái “ta” không quan trọng gì cả. Khi bạn đạt được tới mức độ đó cái “ta” không 
còn. Chỉ còn có sự an vui. Lúc đó vấn đề cái “ta” không còn đặt ra nữa. 

Thay vì nói đến cái”ta”, chủng ta hãy nói đến kinh nghiệm của một người. 

Sự cảm nhận cảm thấy; không có ai cảm nhận cả. Sự việc tự xay ra, chỉ có thế thôi. Đối với 
bạn thì phải có một cái “ta” đế cảm nhận, nhưng nếu bạn hành thiền, bạn sẽ tới giai đoạn mà tự ngã 
tan biến đi. Lúc đó câu hỏi của bạn sẽ không cần đặt ra nữa. 

Tôi đến đây vì tôi cảm thấy “tôi ” cần phải đến đây. 

Đúng vậy. Theo quy ước, chúng ta không thế chối bỏ cái “tôi”, hay cái “của tôi”. Nhưng nếu 
bám vào chúng như là có thật thì chỉ đem lại khố đau. 

Tôi tự hỏi không biêt có người nào làm chủng ta đau khô ? 

Không ai làm bạn khố. Chính bạn gây kho cho bạn bằng cách tạo những căng thắng trong 
tâm. Neu bạn biết cách tránh gây ra những tình trạng như thế, bạn sẽ dề dàng giữ được bình an và 
hạnh phúc trong mọi trường họp. 



Chủng ta phải làm sao khi có người hành động bất lợi đối với chủng ta? 


Bạn không cho phép họ làm như vậy. Khi một người hành động sai quấy, người đó làm hại 
người khác và đồng thời hại luôn bản thân. Neu bạn đế cho họ làm điều sái quấy là bạn đã khuyến 
khích họ làm như vậy. Bạn phải hết sức ngăn chặn, nhưng chỉ với thiện ý, lòng từ bi, và sự thông cảm 
với người đó. Neu bạn hành động với sự thù ghét và tức giận, bạn chỉ làm cho tình thế rắc rối thêm. 
Trừ phi tâm bạn được bình an, nếu không bạn không thế có thiện ý đối với hạng người như thế được. 
Vì vậy, hành thiền đế phát triển sự bình an trong bạn, và bạn có thế giải quyết được vấn đề. 

Có ích gì đi tìm sự bình an bên nội tâm, trong khi thế giới bền ngoài hổn loạn. 

Thế giới chỉ bình an khi con người bình an và hạnh phúc. Sự thay đối phải bắt đầu từ mồi cá 
nhân. Neu rừng cây bị héo úa và bạn muốn làm chúng tưoi tốt trở lại, bạn phải tưới từng cây trong 
khu rừng đó. Neu bạn muốn thế giới bình an, bạn phải học cách nào làm cho chính bạn được bình an. 
Chỉ khi đó bạn mới có thế mang lại sự bình an cho thế giới. 

Tôi có thê hiếu thiền sẽ giúp cho những người không thích ứng được với hoàn cảnh, những 
người khô sở ra sao, nhưng đối với những người đã hài lỏng với cuộc đời, đã có hạnh phúc rồi thì 
sao ? 


Người nào hài lòng với những khoái lạc nông cạn của cuộc đời thì người đó đã không biết về 
những bất ốn tiềm ấn trong tâm. Người đó sống dưới cái ảo tưởng mình là một người hạnh phúc, 
nhưng sự vui sướng không bền vững và sự bực bội trong vô thức ngày càng gia tăng, và không sớm 
thì muộn cũng xuất hiện ở tầng lóp ý thức của tâm. Khi chúng xuất hiện, người được gọi là hạnh 
phúc đó sẽ trở nên khố sở. Vậy tại sao không bắt đầu ngay từ ngay bây giờ và ngay tại đây đế làm 
thay đối tình trạng ấy. 

Thầy dạy Mahayana (Đại thừa) hay Hinayana (Tiếu thừa)? 

Không thừa nào cả. Chữ “thừa” ( Yana ) có nghĩa là cỗ xe đưa bạn đến đích, nhưng ngày nay 
nó đã bị hiếu lầm thành giáo phái. Đức Phật không bao giờ dạy cái gì có tính tông phái, Ngài dạy 
Dhamma, và Dhamma thì phố quát. Tính chất phố quát này đã hấp dần tôi tới với giáo lý của Đức 
Phật, và đã giúp tôi. Và do vậy tôi hiến dâng Dhainma phố quát này cho mọi người với tất cả lòng từ 
ái của tôi. Đối với tôi, Dhainma chang phải là Mahayana hay Hinayana hay bất cứ tông pháo nào. 



ĐỨC PHẬT VÀ NHÀ KHOA HỌC 


Thực tế vật lý thay đối không ngừng từng giây từng phút. Đây là điều mà Đức Phật đã thực 
chứng được khi ngài tự quan sát bản thân. Với một định lực thâm sâu, Ngài thâm nhập vào bản chất 
của mình và thấy rằng thân được cấu tạo bởi những vi tử luôn luôn sinh và diệt. Ngài nói, chỉ trong 
một cái búng tay, hay một nháy mắt những vi tử này đã sinh diệt hàng tỷ lần. 

Bất cứ người nào quan sát thực tế bề ngoài của thân thế có vẻ chắc đặc và trường cửu đều 
nghĩ rằng điều đó không thế tin được. Tôi thường cho rằng từ ngữ “hàng tỷ lần” chỉ là một lối diễn tả 
đặc biệt chứ không dùng đế chỉ nghĩa thật của nó; nhưng khoa học hiện đại đã xác nhận điều này. 

Vài năm trước đây, một nhà khoa học Hoa Kỳ đã được giải thưởng Nobel về vật lý. Từ lâu 
ông đã nghiên cứu và làm thí nghiệm về những vi tử, đon vị của vũ trụ vật lý. Được biết rằng những 
vi tử này liên tục sinh và diệt rất nhanh. Nhà khoa học này quyết định chế tạo một dụng cụ đế có thế 
đếm số lần các vi tử sinh và diệt trong một giây đồng hồ. Ông rất có lý khi gọi dụng cụ này là “phòng 
bọt bóng” và ông tìm ra rằng các vi tử sinh và diệt 10 lũy thừa 22 lần trong một giây. 

Sự thật mà nhà khoa học này khám phá ra cũng giống như những gì Đức Phật đã thấy, nhưng 
sự khác biệt giữa hai người thật bao la! Một đệ tử người Mỳ đã theo tôi học thiền ở Ân Độ trở về 
nước và đến thăm nhà khoa học này. Họ đã báo cáo với tôi rằng mặc dầu nhà khoa học này đã khám 
phá ra thực tế này, ông vẫn chỉ là một người bình thường với đầy đủ những đau khố mà mọi người 
bình thường có. Ông chưa thoát khỏi đau khố. 

Không, nhà khoa học này chưa trở thành một người giác ngộ, chưa thoát khỏi đau khố vì ông 
đã không trực tiếp thế nghiệm được sự thật. Những gì ông học hỏi được chỉ là sự hiếu biết trí thức. 
Ông tin vào sự thật này vì ông tin tưởng vào dụng cụ mà ông đã phát minh ra, nhưng ông đã không tự 
mình trải nghiệm. 

Tôi chang có gì chống đối nhà khoa học này cũng như nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên, ta 
không nên chỉ là nhà khoa học của thế giới bên ngoài. Cũng như Đức Phật, chúng ta cũng nên là nhà 
khoa học của thế giới bên trong để có thế trực tiếp thế nghiệm sự thật. Sự chứng nghiệm sự thật của 
cá nhân sẽ tự động thay đổi tập quán của tâm, do đó ta bắt đầu sống theo sự thật. Mồi hành động đều 
hướng về lợi ích cho chính mình và cho người khác. Neu kinh nghiệm nội tại này bị thiếu xót, khoa 
học có thế bị sử dụng sai lầm đưa tới sự hủy diệt. Nhưng nếu chúng ta trở thành những nhà khoa học 
của thực tế bên trong, chúng ta sẽ sử dụng khoa học một cách đúng đắn đế tạo dựng hạnh phúc cho 
mọi người. 



Chương 3 


NGUYÊN NHÂN TRựC TIÉP 


Thế giới thật sự không giống thế giới thần tiên trong đó mọi người sống sung sướng đời đời. 
Chúng ta không thế tránh được sự thật: cuộc đời là không hoàn hảo, không trọn vẹn, không mãn 
nguyện - sự thật là khố hiện hữu. 

Biết được thực tế này, điều quan trọng chúng ta cần phải làm là tìm hiểu xem khố có nguyên 
nhân không, nếu có, ta có thế loại bỏ nguyên nhân đế hết khố không? Neu nguyên nhân này chỉ là 
ngẫu nhiên mà có, và chúng ta không kiểm soát hay có ảnh hưởng gì được, thì chúng ta đành bó tay 
và bỏ ý định tìm đường thoát khố. Hoặc giả, nếu chúng ta khố vì sự quyết định độc tài và khó hiếu 
của một đấng toàn năng, thì chúng ta phải tìm cách nào làm vui lòng ngài đế ngài không làm khố 
chúng ta nữa. 

Đức Phật đã hiếu rõ sự đau khố của chúng ta không phải là sản phấm của ngẫu nhiên. Trong 
mọi đau khố đều có nguyên nhân, và mỗi hiện tượng cũng đều có nguyên nhân. Luật nhân quả - 
kamma - thì phố quát và là căn bản cho kiếp người. Hoặc là những nguyên nhân không ngoài vòng 
kiếm soát của chúng ta. 


Kamma (nghiệp) 

Chữ kamma (nghiệp) (chữ Phạn là Kartna ) thông thường được hiếu là số mệnh. Tiếc thay, 
nghĩa của chữ này lại trái ngược hắn với nghĩa mà Đức Phật muốn nói. số mệnh là một cái gì ngoài 
vòng kiểm soát của chúng ta, là mệnh trời, là một cái gì đã được xếp đặt trước cho chúng ta. Kamma 
theo nghĩa đen là “hành động”. Hành động của chúng ta là nguyên nhân gây nên những gì mà ta phải 
gánh chịu. “Tất cả mọi chủng sanh đều là chủ hành động của mình, thừa hưởng hậu quả của chủng, 
bị ràng buộc vào chủng. Những hành động của họ là nơi nương náu của họ. Cuộc đời của họ sẽ thấp 
kém hay cao thượng tùy thuộc vào hành động của họ (1) 

Tất cả mọi sự mà chúng ta gặp trên đời đều là kết quả của hành động của chính mình. Vì vậy, 
chúng ta có thế làm chủ số mệnh của mình bằng cách làm chủ hành động của mình. Mồi người chúng 
ta đều phải chịu trách nhiệm về hành động đã tạo nên khố cho mình. Mọi người chúng ta đều có 
phưong tiện chấm dứt đau khố bằng hành động của chúng ta. Đức Phật nói: 

Quỷ vị làm chủ chỉnh mình, 
quỷ vị tạo ra tương lai của mình. (2) 

Như vậy, mỗi chúng ta giống như một người bị bịt mắt, chưa bao giờ học lái xe mà lại ngồi 
sau tay lái của một chiếc xe đang chạy nhanh trên một xa lộ đông đảo. Người đó khó mà có thế đến 
đích mà không bị tai nạn. Người đó có thế nghĩ là mình đang lái xe, nhưng sự thật thì xe đang lái 
người đó. Neu muốn tránh tai nạn, chứ đừng nói tời chuyện đến đích, người đó phải tháo miếng vải 
che mắt đi, học cách xử dụng xe, và lái xe ra khỏi nguy hiểm càng sớm càng tốt. Tưong tự như vậy, 



chúng ta phải ý thức được những gì chúng ta làm, và học cách hành động đế có thế dần dắt chúng ta 
tới nơi mà chúng ta muốn đến. 


Ba Loại hành động 

Có ba loại hành động: việc làm, lời nói và ý nghĩ. Thường thường, ta cho hành động bằng 
việc làm là quan trọng nhất, rồi mới tới lời nói, và sau cùng là ý nghĩ. Đánh một người đối với chúng 
ta nặng hoư là mắng chửi, và cả hai nặng hơn là có ý xấu với người đó. Dĩ nhiên đây là quan niệm về 
luật pháp do người của mỗi nước đặt ra. Nhưng theo Dhamma, luật tự nhiên, thì hành động bằng ý 
nghĩ quan trọng nhất. Hành động bằng việc làm và lời nói sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác hắn, 
tùy thuộc vào ý định khi hành động được thực hiện. 

Một y sĩ giải phẫu dùng dao đế thực hiện một cuộc giải phẫu cứu mạng khấn cấp, nhưng thất 
bại và bệnh nhân chết; một kẻ sát nhân dùng dao đâm chết nạn nhân. Việc làm của hai người đều 
giống nhau, nhưng đứng trên phương diện tinh thần thì chúng cách xa nhau một trời một vực. Vị y sĩ 
hành động vì lòng từ bi, kẻ sát nhân hành động vì oán ghét. Ket quả cuả mỗi hành động sê hoàn toàn 
khác, tùy thuộc vào hành động bằng tâm ý. 

Cũng vậy, trong trường họp của lời nói, ý định khi nói là quan trọng nhất. Một người cãi nhau 
với bạn đồng nghiệp, mắng nhiếc bạn là thằng khùng. Người đó nói vậy vì giận dữ. Cũng người đó 
khi thấy đứa con chơi trong bùn thì âu yếm gọi nó là thằng khùng. Ông ta nói vậy vì lòng thương yêu. 
Trong hai trường hợp, cùng một tiếng được nói ra, nhưng diễn tả hai trạng thái đối nghịch của tâm. Ý 
định của lời nói là yếu tố quyết định kết quả. 

Tương tự trong trường họp của lời nói, chủ ý là quan trọng nhất. Một người tranh cãi với 
người đồng nghiệp và nhục mạ người đó bằng cach gọi người đó là tên khùng. Anh ta nói vì giận dữ. 
Cũng người đó thấy con trai mình nghịch đất và nói một cách trìu mến rằng con là người khùng. Anh 
ta nói với lòng thương yêu. Trong cả hai trường hợp, cùng những lời được nói ra, nhưng sự diễn tả 
hoàn toàn trái ngược trong tâm. Ý định của lời nói mới quyết định hậu quả. 

Lời nói và việc làm hay ảnh hưởng của chúng với bên ngoài chỉ là kết quả của hành động của 
tâm. Chúng được xét xử đúng đắn tùy theo tính chất của ý định khi chúng xảy ra. Chính hành động 
của tâm ý mới là kamma (nghiệp) thật sự, sẽ tạo ra quả trong tương lai. Hiếu rõ sự thật này, Đức Phật 
tuyên bố: 

Tâm đi trước mọi hiện tượng, 

tâm quan trọng nhất, mọi điều đều do tâm tạo. 

Nói hay làm với một tâm bất tịnh 

thì đau khô sẽ theo sau, 

như bánh xe theo sau con bò kéo xe. 

Nói hay làm với tâm thanh tịnh, 
hạnh phúc sẽ theo sau 
như bóng với hình. (3) 


Nguyên Nhân của Khô 

Hành động nào của tâm quyết định vận mạng của chúng ta? Neu tâm chỉ gồm có thức, nhận 
định, cảm giác, phản ứng thì cái nào gây ra khố? Tất cả đều tham dự trong tiến trình tạo ra khố. Tuy 



nhiên, ba bước đầu chỉ là thụ động. Thức chỉ thâu nhận những dữ kiện sống của kinh nghiệm, nhận 
định xếp loại các dữ kiện, cảm giác báo hiệu sự xay ra của hai bước trên. Công việc của ba phần này 
chỉ là tiêu hóa những tin tức đã thâu lượm vào. Nhưng khi tâm bắt đầu phản ứng, thì thụ động 
nhường bước cho sự hấp dần hay ghét bỏ, thích hay không thích. Phản ứng này khởi động một chuỗi 
biến cố mới. Đứng đầu là phản ứng. Vì vậy Đức Phật đã nói: 

Bất cứ khi nào khố nảy sinh 
đều do nguyên nhân là phản ứng 
Neu mọi phản ứng chấm dứt 
thì không còn khô nữa. (4) 

Kamma thực thụ, nguyên nhân đích thực của khô là phản ứng của tâm. Một phản ứng thoáng 
qua của thích thú hay ghét bỏ có thế không mạnh, và không tạo nên nhiều kết quả, nhưng nó có thế 
có một hậu quả tích tụ. Phản ứng được lập đi lập lại nhiều lần sẽ gia tăng cường độ, và phát triển 
thành thèm muốn hay chán ghét. Đây là điều mà Đức Phật, trong bài giảng đầu tiên, gọi là tanha, có 
nghĩa là thèm khát: thói quen ao ước vô tận những gì không có, và bất mãn cùng cực với những gì 
đang có. (5) Sự ao ước và bất mãn càng mạnh bao nhiêu, thì ảnh hưởng của chúng vào ý nghĩ, lời nói, 
và việc làm càng sâu xa bấy nhiêu, và chúng càng gây ra nhiều đau khố hon. 

Đức Phật nói, một vài phản ứng giống như những đường vẽ trên mặt nước: ngay sau khi 
được vẽ ra, chúng liền bị xóa đi. Có những phản ứng khác giống như những lằn vạch trên bãi cát ở bờ 
biển: nếu chúng được vạch vào buổi sáng thì buối chiều sẽ bị xóa đi bởi gió và nước thủy triều. Có 
những phản ứng giống như những vết khắc trên đá bằng dùi đục và búa. Chúng cũng bị xóa đi khi 
phiến đá bị soi mòn, nhưng phải mất nhiều năm tháng. (6) 

Trong đời, mồi ngày tâm ta không ngừng tạo ra phản ứng, nhưng đến cuối ngày nếu chúng ta 
cố nhớ lại, thì chúng ta chỉ có thế nhớ lại một hay hai phản ứng có ấn tượng sâu đậm trong tâm khảm. 
Rồi đến cuối tháng chúng ta cố nhớ lại, chúng ta cũng chỉ nhớ được một hay hai phản ứng có ấn 
tượng sâu đậm nhất của tháng đó. Rồi đến cuối năm, chúng ta chỉ có thế nhớ lại một hay hai phản 
ứng gây ra những ấn tượng sâu đậm nhất của năm đó. Những phản ứng sâu đậm này rất nguy hiểm, 
và chúng đưa tới sự đau khố triền miên. 

Bước đầu tiên đế thoát khỏi khố đau là chấp nhận thực tế của khố, không phải như một quan 
niệm triết học, hay một đức tin, mà như là một thực tế hiện hữu, có ảnh hưởng đến mỗi chúng ta 
trong đời sống. Với sự chấp nhận và hiếu rõ khố là gì và tại sao chúng ta khố, chúng ta có thế chấm 
dứt bị lôi kéo, và bắt đầu chủ động. Bằng cách học đế trực tiếp hiếu rõ bản tính của mình, chúng ta có 
thê cât bước trên con đường thoát khô. 



VÁN ĐÁP 


Câu hỏi: Đau khố phải chăng là một phần đương nhiên của đời sống? Tại sao chủng ta phải tìm cách 
thoát khỏi khô ? 

Thiền sư s. N. Goenka: Chúng ta quá quen thuộc với khố đau nên thoát khỏi khố có vẻ như không 
bình thường. Nhưng khi bạn đã kinh nghiệm được chân hạnh phúc của tâm tinh tịnh thì bạn sê biết đó 
là trạng thái tự nhiên của tâm. 

Trải nghiệm đau khô có làm cho con người cao thượng hơn và cá tính vững mạnh lên không? 

Đúng vậy. Thật ra kỳ thuật này cố ý dùng sự đau khố làm phương tiện đế giúp cho con người trở 
thành cao thượng. Nhưng nó chỉ hữu hiệu khi bạn học quan sát đau khố một cách khách quan. Nhưng 
nếu bị ràng buộc vào sự đau khố, thì kinh nghiệm đó không làm bạn cao thượng; bạn sẽ mãi mãi đau 
khổ. 

Làm chủ những hành vi của mình có phải là một hình thức dồn nén không? 

Không. Bạn chỉ quan sát một cách khách quan những gì xay ra. Neu ai tức giận và cố nuốt giận, dấu 
đi sự tức giận của mình thì đó là sự dồn nén. Nhưng bằng cách quan sát cơn giận, bạn sẽ thấy nó tự 
động tan đi. Bạn sẽ thoát khỏi sự giận dữ, bạn học cách quan sát nó một cách khách quan. 

Nếu chúng ta cứ lo quan sát bản thân, làm sao chủng ta sống tự nhiên được? Chủng ta sẽ bận rộn 
quan sát mình đến nỗi chủng ta không thế hành động tự do và tự nhiên. 

Đó không phải là những điều bạn thâu lượm được sau khi học khóa thiền này. Ớ đây bạn học cách 
luyện tập tâm đế giúp bạn có khả năng quan sát chính mình trong cuộc sống hàng ngày mỗi khi bạn 
thấy cần phải quan sát. Không phải là bạn cứ nhắm mắt suốt ngày, suốt đời đế tập luyện. Cũng như 
thế dục giúp bạn có sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, thì sự tập luyện tinh thần cũng làm bạn 
mạnh thêm. Cái mà bạn gọi là “hành động tự do, tự nhiên”, thật sự chỉ là phản ứng mù quáng, luôn 
luôn có hại. Bằng cách học tự quan sát, bạn sè thấy rằng mồi khi khó khăn xay đến trong đời, bạn có 
thế giữ cho tâm được quân bình. Với sự quân bình đó, bạn có thế tự do lựa chọn cách hành động. 
Hành động của bạn sẽ là hành động đúng đắn, luôn luôn tích cực, có lợi cho mình và cho người khác. 

Có thê nào có chuyện xây ra một cách ngẫu nhiên không duyên cớ? 

Không có gì xay ra mà không có nguyên nhân. Chuyện đó không thế có được. Đôi khi giác quan của 
ta bị giới hạn, và trí thông minh của ta không thế thấy rõ ràng, nhưng như vậy không có nghĩa là 
không có duyên cớ. 

Có phải thiền sư nói tất cả mọi việc trên đời đều do tiền định? 

Chắc chắn những hành động trong quá khứ của chúng ta sẽ gây ra hậu quả, tốt hay xấu. Chúng quyết 
định cuộc đời của chúng ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là những gì xay ra cho chúng ta là tiền 
định, chỉ định bởi những hành động trong quá khứ, và không gì khác có thế xay ra. Không phải vậy. 



Hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến dòng đời của chúng ta, đưa đến cuộc đời thoải mái hay khó 
chịu. Nhưng những hành động hiện tại cũng quan trọng không kém. Thiên nhiên đã cho chúng ta có 
khả năng làm chủ hành động hiện tại của mình. Với sự làm chủ đó, ta có thế thay đối tuông lai của 
mình. 

Nhưng chắc chắn hành động của người khác cũng ảnh hưởng đến chủng ta? 

Lẽ dĩ nhiên. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh và môi trường quanh ta, và ngược 
lại, chúng ta cũng ảnh hưởng đến họ. Thí dụ như nếu đa số người thích bạo động thì chiến tranh và 
tàn phá sẽ xay ra, gây đau khố cho nhiều người. Nhưng nếu mọi người thanh lọc tâm, thì bạo lực sẽ 
không xay ra. Cội nguồn của vấn đề nằm trong tâm của mỗi cá nhân, vì xã hội là tống hợp của nhiều 
cá nhân. Neu mỗi người tự thay đối thì xã hội sẽ thay đổi, và chiến tranh và tàn phá sẽ ít khi xay ra. 

Làm sao chủng ta có thế giúp đỡ lẫn nhau khi mọi người đều phải đối diện với hậu quả của những 
hành động của chỉnh họ ? 

Ỷ nghĩ của ta có ảnh hưởng đến người khác. Neu chúng ta chỉ có những ý nghĩ tiêu cực trong tâm, sự 
tiêu cực đó sẽ có ảnh hưởng tai hại đến những người tiếp xúc với chúng ta. Neu tâm ta tràn đầy ý 
nghĩ tích cực, và thiện chí với người khác, thì nó sẽ có ảnh hưởng tốt đối với những người chung 
quanh. Bạn không thế điều khiến hành động, kamma (nghiệp) của người khác, nhưng bạn có thế làm 
chủ chính bạn đế có một ảnh hưởng tích cực đến những người chung quanh. 

Có phải giầu có là có nghiệp tốt hông? Và nếu vậy thì những người ở phưcmg Tây có nghiệp tốt và 
những người ở đệ tam quốc gia có nghiệp xấu sao? 

Giầu có tự nó không phải là một kamma tốt. Neu bạn giầu có mà đau khố, thì sự giầu có liệu có ích 
gì? Vừa giầu vừa có hạnh phúc, hạnh phúc thực sự - đó là kamma tốt. Điều quan trọng là bạn có hạnh 
phúc dù giầu hay nghèo. 

Không bao giờ có phản ứng có là bất thường không? 

Có vẻ như vậy nếu bạn chỉ kinh nghiệm theo thói quen sai lầm của tâm bất tịnh. Nhưng đó là sự tự 
nhiên đối với một tâm thanh tịnh, không ràng buộc, đầy từ ái, lòng trắc ẩn, thiện chí, hoan hỉ, và bình 
tâm. Hãy học cách đế trải nghiệm điều đó. 

Làm sao sống ở đời mà không phản ứng? 

Thay vì phản ứng, bạn học hành động, hành động với một tâm quân bình. Người hành thiền 
Vipassana không trở nên thụ động như cây cỏ. Họ học cách hành động tích cực. Neu bạn có thế thay 
đổi cách sống bằng phản ứng sang hành động, thì bạn đã đạt được một điều rất quý giá. Bạn có thế 
thay đối sự kiện đó được bằng cách thực hành Vipassana. 



NHAN QUA 


Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hành động như thế nào thì kết quả sê như vậy. Trên cùng một mảnh 
đất, người nông phu trồng hai loại hạt giống: một là cây mía, một là cây “neem”, một loại cây ở vùng 
nhiệt đới có vị rất đắng. Hai thứ hạt được trồng trên cùng một loại đất, được tưới nước, được hưởng 
ánh sáng mặt trời và không khí như nhau. Hai hạt nấy mầm thành cây, và bắt đầu lớn. Vả kết quả ra 
sao với cây “neem”? Cây “neem” thì đắng từ gốc đến ngọn, trong khi cây mía thì ngọt. Tại sao thiên 
nhiên, hay nếu bạn muốn gọi là Thượng Đe, lại quá ác với cây này và quá tốt với cây kia? 

Không, không, thiên nhiên không tốt mà cũng chang ác, mà chỉ hành xử theo những định luật cố định 
mà thôi. Thiên nhiên chỉ giúp cho tính chất của nhân được bộc lộ. Tất cả chất dinh dưỡng chỉ đế giúp 
cho phấm chất tiềm ấn được biếu lộ, nhân biếu lộ. Hạt của cây mía có tính chất ngọt, thì cây mía 
cũng sẽ ngọt. Hạt của cây “neem” đắng, thì cây “neem” cũng sẽ đắng. 

Nhân nào quả nấy. 

Người nông phu đi tới cây “neem”, vái ba lần, đi vòng quanh cây 108 lần, dâng hưong, nến, hoa quả, 
rồi cầu xin: “Hỡi thần cây “neem”, xin ngài ban cho tôi xoài ngọt, tôi muốn có xoài ngọt”. Đáng 
thưong cho vị thần cây “neem”, ông không thế cho vì ông không có quyền năng đế làm vậy. Neu ai 
muốn có xoài ngọt thì người ấy phải gieo hạt xoài, như vậy đỡ phải khóc lóc và cầu xin. Quả mà 
người đó hái sẽ là quả xoài ngọt: vì nhàn nào thì quả nấy. 

Cái khó khăn, cái vô minh của chúng ta là ta đã vô ý thức trong khi gieo hạt. Chúng ta tiếp tục gieo 
hạt giống cây “neem”, nhưng đến ngày hái quả, chúng ta đột nhiên tỉnh thức và muốn có xoài ngọt. 
Và chúng ta tiếp tục khóc lóc và cầu xin, hy vọng được xoài. Như vậy đâu có được. (7) 



Chương 4 

CÂN NGUYÊN CỦA VẨN ĐÈ 


Đức Phật nói: Sự thật của khố phải được nghiên cứu đến tận cùng. 1 Vào đêm thành đạo, ngài 
đã ngồi xuống với một quyết tâm chỉ đứng lên khi Ngài hiểu đuợc nguồn gốc của khố và phuơng 
thức diệt khố. 

Định Nghĩa Khổ 

Ngài thấy rõ ràng khố hiện hữu. Đây là một sự kiện không thế tránh đuợc, dù nó đáng ghét 
đến mấy đi nữa. Khố bắt đầu ngay từ lúc mới chào đời. Chúng ta không có một ký ức nào về sự sống 
lúc còn trong bụng mẹ, nhung theo kinh nghiệm thông thuờng thì chúng ta đều khóc khi mới lọt lòng 
mẹ. Sinh ra đời là một nồi khố lớn. 

Đã sinh ra đời, chúng ta bắt buộc phải bị kho đau vì bệnh tật và già nua. Tuy nhiên, dù chúng 
ta có ốm đau trầm trọng, hay có tàn tạ, già yếu đến đâu, không ai muốn chết cả, vì chết là một sự khố 
đau vô cùng. 

Mọi sinh vật đều phải đối diện với tất cả những nồi khố này. Và trong suốt cuộc đời, ta còn 
phải gặp những loại khố khác, những đau đớn về thế xác và tinh thần. Chúng ta gặp những điều khó 
chịu, và phải xa cách những điều dề chịu. Chúng ta không đuợc những gì ta muốn; mà phải nhận lãnh 
những gì ta không muốn. Tất cả những truờng hợp này đều là đau khố. 

Những thí dụ trên về sự đau khố rất rõ ràng đối với những ai chịu suy nghĩ kỹ về nó. Nhung 
vị Phật tuơng lai không hài lòng với sự giải thích hạn hẹp của giới trí thức. Ngài tiếp tục tìm tòi bên 
trong bản thân để chứng nghiệm bản tính thực sự của khố. Và Ngài tìm ra rằng “ ràng buộc vào năm 
tập hợp là kho ” 2 . Ớ một mức độ thâm sâu, khố vì mỗi chúng ta bị ràng buộc quá nhiều vào cái thân 
này, cái tâm này với thức, nhận định, cảm giác, hành động. Ta bám víu vào con nguời của mình - 
tâm và thân - trong khi thật ra nó chỉ là những tiến trình thay đổi. Sự ràng buộc vào một cái ngã 
không thật, vào cái gì đó trên thực tế luôn luôn thay đối là khố. 

Ràng buộc 

Có nhiều loại ràng buộc. Truớc hết là ràng buộc vào thói quen tìm kiếm những khoái cảm. 
Một nguời ghiền dùng thuốc vì muốn có huởng thụ những khoái cảm do thuốc tạo ra, dù biết dùng 
thuốc sẽ trở nên càng ngày càng nghiện thêm. Cũng vậy, chúng ta ghiền sự thèm muốn. Ngay khi một 
thèm muốn vừa đuợc thỏa mãn, chúng ta lại có một thèm muốn khác. Cái đạt đuợc chỉ là thứ yếu. Sự 
kiện là chúng ta tìm cách duy trì trạng thái thèm muốn liên tục, bởi vì chính lòng thèm muốn này tạo 
cho chúng ta một cảm giác khoan khoái mà chúng ta muốn nó kéo dài mãi. Thèm muốn trở thành một 
tập quán, một bệnh ghiền, mà chúng ta không thế nào bỏ đuợc. Và cũng nhu một nguời ghiền dần 
dần lờn với thuốc và đòi hỏi một liều mạnh hơn đế thỏa mãn cơn ghiền, lòng thèm muốn của ta càng 
trở nên mãnh liệt hơn nếu ta cứ tiếp tục thỏa mãn nó. Cứ như vậy, chúng ta không bao giờ hết thèm 
muốn. Và khi còn thèm muốn, chúng ta chang bao giờ được hạnh phúc. 

Một sự ràng buộc lớn nữa là cái “tôi”, bản ngã, cái hình ảnh của chúng ta có về chính mình. 
Đối với mỗi người chúng ta, cái “tôi” quan trọng nhất trên đời. Chúng ta hành động như một cục nam 



châm thu hút những vụn sắt bao quanh nó theo một kh uôn mẫu đặc biệt, chúng ta đều tự động cố 
gắng xếp đặt cuộc đời sao cho hợp với ý mình, tìm kiếm những gì mình thích, và xua đuối những gì 
làm mình khó chịu. Nhung không ai trong chúng ta là độc nhất vô nhị. Cái ‘Tôi” này rồi cũng bất 
buộc phải xung đột với cái “Tôi” khác. Những mầu mực chúng ta tạo ra cho đời mình bị quấy nhiễu 
bởi những mầu mực của nguời khác, và chúng ta trở thành đối tuợng thế thu hút hay xua đuối. Ket 
quả chỉ là bất mãn, khố đau. 

Chúng ta không chỉ giới hạn sự ràng buộc vào cái ‘Tôi”, mà còn mở rộng ra tới cái “của 
Tôi ”, bất cứ cái gì thuộc về tôi. Chúng ta phát triển sự ràng buộc mạnh mẽ vào những cái chúng ta 
có, vì chúng liên quan đến chúng ta, chúng đánh bóng hình ảnh cái ‘Tôi” lên. Sự ràng buộc này sẽ 
chắng thành vấn đề nếu cái gọi là “của tôi ” bất diệt, và cái “Tôi” tồn tại đế huởng chúng đời đời. 
Nhung sự thực thì sớm hay muộn cái “tôi” cũng bị tách rời khỏi cái “của tôi”. Thời điểm phân ly 
chắc chắn sẽ tới. Và khi nó tới, càng bị ràng buộc vào cái “của tôi ” bao nhiêu thì càng bị khố bấy 
nhiêu. 


Và sự ràng buộc còn nới rộng hon tới cả quan điểm và lòng tin. Không cần biết nội dung của 
nó là gì, đúng hay sai, nếu chúng ta bị ràng buộc thì chắc chắn chúng ta khố. Mỗi chúng ta đều quả 
quyết quan điếm và truyền thống của mình là nhất và cảm thấy bực bội khi nghe nguời khác chỉ trích. 
Khi chúng ta giải thích quan điểm của mình và không đuợc nguời khác chấp nhận, chúng ta cũng bực 
bội. Chúng ta đã không biết rằng mỗi nguời đều có niềm tin riêng. Tranh cãi quan điểm nào đúng là 
vô ích. Neu gạt ra ngoài những tiên kiến và nhìn vào thực tế thì còn có ích hon. Nhung vì ràng buộc 
vào quan điểm của mình mà bỏ quên thực tế nên cái khố vẫn ở bên chúng ta. Cuối cùng lại còn bị 
ràng buộc vào tôn giáo và nghi thức. Chúng ta có khuynh huớng nhấn mạnh vào những nghi thức bề 
ngoài hon là ý nghĩa bên trong, và cho rằng những nguời nào không thực hành những nghi thức đó 
không phải là nguời ngoan đạo. Chúng ta quên rằng không có tinh túy thì cái hình thức bên ngoài chỉ 
là cái vỏ rồng. Tụng kinh hay hành lề đều không có giá trị gì nếu tâm còn đầy rẫy tức giận, dam mê, 
ác ý. Muốn thật sự là nguời mộ đạo, chúng ta phát triển thái độ tôn giáo: tâm thanh tịnh, lòng từ ái và 
trắc ẩn đối với tất cả. Nhung vì chúng ta bị ràng buộc vào hình thức bề ngoài của tôn giáo nên chúng 
ta đặt nặng hình thức hon tinh thần. Chúng ta đã bỏ sót cái tinh túy của tôn giáo và vì vậy chúng ta 
còn bị khổ. 


Tất cả khố đau của chúng ta, dù là gì đi nữa, đều liên quan đến sự ràng buộc này. Ràng buộc 
và kho đau luôn luôn đi đôi với nhau. 

Khởi Sinh Có Nguyên Nhân: Chuôi Nhân Quả Noi Khô Đau Khởi Sinh. 

Nguyên nhân của sự ràng buộc là gì? Sự ràng buộc phát sinh nhu thế nào? Tự phân tích bản 
tánh của mình, Đức Phật tuông lai thấy rằng sự ràng buộc phát triển vì phản ứng tinh thần bằng ua 
thích hay chán ghét xay ra liên tục. Phản ứng chóp nhoáng và vô tình của tâm đuợc lập đi lập lại và 
gia tăng cuờng độ từng giây, từng phút, làm sự lôi cuốn và sô đấy mọi sự ràng buộc của chúng ta 
càng trở nên mãnh liệt. Sự ràng buộc chỉ là dạng phát triển của phản ứng chớp nhoáng. Đó là nguyên 
nhàn trực tiếp của khố. 

Cái gì tạo nên yêu và ghét? Nhìn vào sâu hon, Ngài thấy yêu và ghét phát sinh vì cảm giác. 
Chúng ta cảm nhận một cảm giác dề chịu và bắt đầu thích nó; hay chúng ta cảm nhận một cảm giác 
khó chịu, và bắt đầu ghét nó. 


Tại sao có những cảm giác này? Cái gì tạo ra chúng? Quan sát nội tâm sâu xa hon, Ngài thấy 
rằng chúng phát sinh vì sự xúc chạm: mắt tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi với mùi, 



lưỡi với vị, thân với những gì có thế cọ sát được, tâm với ý nghĩ, xúc cảm, ý tưởng, tưởng tượng, hay 
ký ức. Qua năm giác quan và tâm chúng ta thế nghiệm thế giới. Bất cứ lúc nào một vật hay một hiện 
tượng tiếp xúc với một trong sáu giác quan này, một cảm giác phát sinh, hoặc dề chịu hoặc khó chịu. 

Nhưng tại sao sự xúc chạm lại xay ra? Vị Phật tưong lai thấy rằng vì có sự hiện diện của sáu 
giác quan - năm giác quan và tâm - xúc chạm bắt buộc phải xay ra. Thế giới đầy dẫy hiện tượng 
không thế kế cho hết: cảnh sắc, âm thanh, mùi hưong, vị nếm, xúc cảm, những ý nghĩ và cảm xúc. 
Chừng nào sáu giác quan của chúng ta còn hoạt động bình thường thì sự tiếp xúc còn xẩy ra. 

Tại sao lại có sáu giác quan? Vì chúng là khía cạnh trọng yếu của dòng luân lưu của tinh thần 
và vật chất. Nhưng tại sao lại có dòng luân lưu của tinh thần và vật chất này? Cái gì đã sinh ra nó? Vị 
Phật tuông lai hiếu được rằng nó có là vì thức, việc hay biết, phân biệt thế giới thành người quan sát 
và đối tượng quan sát, chủ thế và đối tượng, “Tôi” và người khác. Từ sự phân biệt này sinh danh tính, 
“sinh ra đời”. Mồi lúc thức nảy sinh và ở dưới một hình thức tinh thần và vật chất đặc biệt. Trong 
khoảnh khắc kế tiếp thức lại ở trong một hình thức hoi khác một chút. Cứ như vậy trong suốt một 
kiếp người, thức luân lưu và biến đổi. Cho đến lúc chết, thức cũng vần không ngừng: không có một 
khoảng cách sang kiếp sau, nó lại ở một dạng mới. Từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời nọ sang đời 
kia, thức luân lưu không ngừng nghỉ. 

Vậy cái gì đã tạo ra dòng luân lưu của tâm thức? Ngài thấy thức sinh ra do phản ứng. Tâm 
thường xuyên phản ứng, và mỗi phản ứng lại thúc đấy dòng luân lưu của thức tiếp tục vào giây phút 
kế tiếp. Phản ứng càng mạnh thì sự thúc đấy vào càng lớn. Phản ứng nhẹ của một giây phút chỉ duy 
trì dòng luân lưu của thức ở giây phút đó. Nhưng nếu phản ứng nhất thời thích hay không thích đó 
được tăng cường thành thèm muốn hay chán ghét thì nó được thêm sức mạnh và duy trì được dòng 
luân lưu của thức lâu hon, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Và trong suốt cuộc 
đời, nếu ta tiếp tục lập lại và tăng cường một vài phản ứng thì những phản ứng đó sẽ phát triển đủ sức 
đế duy trì dòng luân lưu của thức không những từ phút này sang phút sau, từ ngày này sang ngày 
khác, từ năm này sang năm khác, mà còn cả từ đời này sang đời khác. 

Nhưng cái gì đã tạo nên những phản ứng đó? Quan sát ở tầng lớp thâm sâu nhất của thực tại, 
Ngài hiểu rằng có phản ứng là vì vô minh. Chúng ta không ý thức được sự kiện là chúng ta phản ứng, 
và chúng ta không biết được tính chất thật của cái mà ta phản ứng. Chúng ta không biết đến bản tính 
vô thường, vô ngã của sự hiện hữu của chúng ta, cũng như không biết rằng ràng buộc vào chúng chỉ 
đem lại khố đau. Không biết bản tính thật của mình, chúng ta phản ứng mù quáng. Chúng ta không 
biết rằng mình đã phản ứng, nên chúng ta không những tiếp tục phản ứng mù quáng, mà còn tăng 
cường chúng. Chúng ta bị giam hãm trong cái thói quen phản ứng, chung quy chỉ vì vô minh. 

Đây là cách Bánh Xe Khố Đau bắt đầu xoay vần: 

Neu vô minh nảy sinh, phản ứng xảy ra, 

nếu phản ứng nảy sinh, thức xảy ra, 

nếu thức nảy sinh, tâm-thân xay ra, 

nếu tâm - thân nảy sinh, sáu giác quan xay ra, 

nếu sáu giac quan nảy sinh, sự xúc chạm xấy ra, 

nếu sự xúc chạm xấy ra, cả giác nảy sinh, 

nếu cảm giác nấy sinh, thèm muốn và chán ghét xay ra, 

nếu thèm muốn và chán ghét nấy sinh, sự ràng buộc xay ra, 

nếu sự ràng buộc xay ra, sự tiến trình trở thành xay ra, 

nếu tiến trình trở thành xay ra, sự ra đời xay ra, 

nếu sự ra đời nấy sinh, hủy hoại và chết xay ra cùng với buồn rầu, than khóc, khố thân, và 



khố tâm, phiền não. 

Do đó toàn bộ khổ đau nẩy sinh. 

Bởi vì chuồi nhân quả này - sự nấy sinh do nghiệp - chúng ta roi vào tình trạng hiện hữu và bị 
đau khổ trong tuông lai. 

Cuối cùng, sự thật rất rõ ràng đối với Ngài: Khố bắt nguồn từ vô minh về thực tại của bản tính 
thực của chúng ta, về hiện tuợng đuợc mang nhãn hiệu “cái tôi”. Và nguyên nhân kế tiếp của khố là 
nghiệp ( sankhara ), thói quen phản ứng tinh thần. Mù quáng vì vô minh, chúng ta tạo nên những phản 
ứng bằng thèm muốn, chán ghét, phát triển thành ràng buộc, và dần đến mọi thứ bất hạnh. Thói quen 
phản ứng là nghiệp (kamma), cái tạo ra tuong lai chúng ta. Phản ứng sinh ra là do vô minh về bản 
tính thực của chúng ta. Vô minh, thèm muốn và chán ghét là ba gốc rề từ đó mọc lên những khố đau 
trong đời. 

Con Đưòng Thoát Khổ 

Đã hiểu rõ đuợc khố và nguồn gốc của khố, vị Phật tuông lai lại phải đuong đầu với câu hỏi 
kế tiếp: làm sao đế chấm dứt khố? Nhó' lại luật kamma, luật nhân quả: “Neu cái này cỏ, thì cải kia 
phải cỏ; nếu cái này sinh ra, thì cái kia phải sinh ra; cái này diệt đi, thì cái kia cũng diệt đi .” Không 
gì xay ra mà không có nguyên nhân. Neu nhân bị diệt thì sẽ không có quả. Bằng cách này, tiến trình 
sinh ra khô có thê đảo nguợc: 

Nếu vô minh bị diệt trừ, hết hắn, phản ứng ngung, 

nếu phản ứng ngừng, thức ngung, 

nếu thức ngung thì tâm-thân ngung, 

nếu tâm-thân ngung thì sáu giác quan ngung, 

nếu sáu giác quan ngung thì xúc chạm ngung, 

nếu xúc chạm ngung thì cảm giác ngung, 

nếu cảm giác ngung thì thèm uốn và chán ghét ngung, 

nếu thèm muốn và chán ghét ngung thì ràng buộc ngung, 

nếu ràng buộc ngung thì tiến trình trở thành ngung, 

nếu tiến trình trở thành ngung thì sự ra đời ngung, 

nếu sự ra đời ngung thì hủy hoại và chết ngung, cùng với buồn rầu, than khóc, 
khố thân, khố tâm và phiền não. 

Nhu vậy toàn bộ khô đau ngung. 5 

Neu vô minh chấm dứt, thì sẽ không có những phản ứng mù quáng gây nên mọi loại khố đau. 
Và nếu không còn khố đau nữa, thì chúng ta sẽ huởng đuợc sự bình an thật sự, hạnh phúc thật sự. 
Bánh xe khố đau có thế biến thành bánh xe giải thoát. 

Đó là những gì ngài Siddhattha Gotama đã làm đế đuợc giác ngộ. Đó là những gì Ngài dạy 
mọi nguời. Ngài nói, 

Làm điều sái quấy, chỉnh ta bị ô uế. 

Làm điều phải, ta thanh lọc chính mình. 6 



Mồi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những phản ứng tạo ra khố đau cho mình. Bằng cách 
nhận lấy trách nhiệm chúng ta có thế học cách diệt trừ khố đau. 


Sự Luân Lưu của Kiếp sống 

Đức Phật đã giải thích tiến trình tái sinh hay samsara bằng Bánh Xe Nảy Sinh do Nhân 
Duyên. Ớ Ân Độ vào thời Ngài, khái niệm này được chấp nhận như một sự dĩ nhiên. Ngày nay đối 
với nhiều người thì nó có vẻ xa lạ, khó có thế đứng vững được. Trước khi chấp nhận hay chối bỏ, 
chúng ta phải hiếu nó là cái gì đã. 

Samsara là chu kỳ của những kiếp sống lập đi lập lại, sự tiếp diễn của những kiếp quá khứ và 
tuông lai. Những việc ta làm là động lực xô đấy chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Mồi kiếp sướng 
hay khố, tùy theo những việc ta làm xấu xa hay cao thượng. Ớ khía cạnh này, khái niệm trên cũng 
không khác gì các tôn giáo khác dạy rằng tưong lai chúng ta sẽ được tưởng thưởng hay bị trừng phạt 
là do các hành động của ta trong đời hiện tại. Tuy nhiên Đức Phật nhận thấy rằng ngay cả đến những 
cuộc sống tốt đẹp nhất cũng vần còn khố. Cho nên chúng ta không nên cầu mong một sự tái sinh may 
mắn, vì không có sự tái sinh nào là hoàn toàn may mắn. Mục đích của chúng ta nên hướng về sự giải 
thoát khỏi khố đau. Khi chúng ta thoát khỏi vòng khố đau rồi, chúng ta sê hưởng được một hạnh phúc 
lớn hon tất cả mọi khoái lạc trần tục nào. Đức Phật dạy một cách đế hưởng được hạnh phúc đó ngay 
trong đời này. 

Samsara không phải như ý kiến phố thông là có một cái ngã hay linh hồn giữ một tính danh 
cố định qua những lần tái sinh tiếp diễn. Đức Phật nói điều này không xay ra. Ngài nhấn mạnh không 
có một con người (identity) bất biến truyền từ đời nọ sang đời kia: “ Cũng giong như sữa từ con hò, 
sữa đặc từ sữa, bơ từ sữa đặc, bơ tươi từ bơ tươi, bơ trong từ bơ đặc, kem từ bơ trong. Khi có sữa, thì 
sữa không được coi như sữa đặc, bơ tươi, bơ trong hay kem. Cũng giống như vậy, ở bất cứ thời điếm 
nào, chỉ có trạng thái hiện tại của sự hiện hữu được coi là thật, chứ không phải trạng thái ở quá khứ 
hay ở tương lai.” 7 

Đức Phật không cho rằng có một con người cố định luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, cũng 
như không phải không có các kiếp quá khứ và tưong lai. Ngài hiếu được và dạy rằng chỉ có tiến trình 
trở thành tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác khi mà những hành động của chúng ta cho tiến trình một 
sức đẩy. 


Ngay cả khi ta tin chỉ có hiện tại thì luật nhân quả vẫn đúng. Mồi khi không ý thức được 
những phản ứng mù quáng của mình, thì chúng ta lại tạo ra khố đế chúng ta phải hứng chịu ngay 
ngay tại đây và ngay bây giờ. Neu chúng ta loại trừ được vô minh, và không còn phản ứng mù quáng 
thì chúng ta sẽ hưởng được sự bình an ngay tại đây và ngay bây giờ. Thiên đàng và địa ngục ngay 
trong cuộc sống này, và ngay trong thế xác này. Đức Phật nói: “ Ngay cả khỉ ta không tin có thế giới 
nào khác, khôngcó sự tưởng thưởng những hành động tốt hay bị trừng phạt khi làm việc xấu, ta vẫn 
có thế sống sung sướng bằng cách tránh hận thù, ác độc, và lo lang. ” 8 

Cho dù có tin hay không tin vào kiếp quá khứ hay tương lai, chúng ta vẫn còn phải đối diện 
với những vấn đề của đời sống hiện tại, những vấn đề gây ra bởi những phản ứng mù quáng của 
chúng ta. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm là giải quyết ngay bây giờ những vấn đề đó, 
tiến bước trên con đường diệt khố bằng cách chấm dứt thói quen phản ứng, và hưởng được hạnh phúc 
của sự giải thoát ngay bây giờ. 



vấn Đáp 


Câu Hỏi: Có thế có thèm muốn và chán ghét thiện lành không? Chắng hạn như ghét sự bất 
công, mong muốn tự do, sợ sự bạo hành? 

Thiền sư s. N. Goenka : Thèm muốn và chán ghét không bao giờ có thể thiện lành được cả. 
Chúng sẽ luôn luôn làm cho bạn căng thắng và khố sở. Neu hành động với sự thèm muốn và chán 
ghét, bạn có thế đạt được mục đích, nhưng bạn đã dùng một phưong tiện không lành mạnh đế đạt 
được nó. Dĩ nhiên bạn phải hành động đế bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Bị sự sợ hãi khống chế, bạn có 
thế hành động như vậy, nhưng vì hành động như vậy mà bạn đã phát triển một mặc cảm sợ hãi, nó sẽ 
hại bạn về lâu về dài. Hoặc với một tâm hận thù bạn có thế thành công trong sự tranh đấu chống bất 
công, nhưng sự hận thù sẽ trở thành một mặc cảm có hại cho tâm. Bạn phải chống bất công, bạn phải 
bảo vệ cho bạn khỏi nguy hiếm, nhưng bạn có thế làm những điều đó bằng một tâm quân bình, không 
căng thắng. Trong một đường lối quân bình và đầy tình thưong đối với người khác, bạn có thế làm 
việc đế đạt được kết quả tốt. Sự bình tâm luôn luôn có ích lợi và sẽ mang lại kết quả tốt đẹp nhất. 

Ham muốn vật chất đế làm cho cuộc đời dễ chịu hơn có gì là sái quẩy ? 

Neu thật là cần thiết, và nếu bạn không lệ thuộc vào nó, thì chang có gì là sai cả. Chang hạn 
như bạn khát nước và muốn uống nước thì chang có gì là độc hại. Bạn cần nước, bạn đi lấy nước đế 
uống cho khỏi khát. Nhưng nếu nó trở thành một sự ám ảnh thì nó không giúp gì được mà còn có hại 
cho bạn. Bất cứ bạn cần gì, bạn hãy làm đế có. Neu bạn thất bại, hãy mỉm cười và cố gắng làm lại 
bằng cách khác. Neu bạn thành công, hãy vui hưởng cái bạn có, nhưng đừng bám víu vào nó. 

Thiền sư có cho việc hoạch định cho tương lai là thèm muốn không? 

Cũng vậy, vấn đề là bạn có bị ràng buộc vào dự tính tưong lai đó không. Ai ai cũng phải lo 
cho tưong lai. Neu dự định không thành và bạn khóc lóc, lúc đó bạn biết bạn đã bị ràng buộc vào nó. 
Nhưng nếu bạn thất bại mà bạn vẫn có thế mỉm cười được và nghĩ: “Ớỉ, ta đã cổ gắng hết sức, thất 
bại thì có sao, ta sẽ làm lại?' - lúc đó bạn đã làm việc với tâm buông thả và bạn vẫn hạnh phúc. 

Chặn đứng Bánh Xe của Sự Nấy Sinh do Nguyên Nhân giống như tự tử hay tự hủy diệt. Tại 
sao chủng ta cần phải làm như thế? 

Tìm cách hủy hoại đời sống hay bám víu vào nó chắc chắn đều có hại. Thay vào đó chúng ta 
học cách đế thiên nhiên tự lo liệu, không thèm muốn bất cứ cái gì, ngay cả sự giải thoát. 



Nhưng thiền sư nói rằng một khi chuỗi sankhara (nghiệp) ngừng, thì sự tái sanh ngừng. 


Đúng, nhưng đó là sự xa vời. Hãy quan tâm đến hiện tại. Đừng lo lắng về tương lai. Làm cho 
hiện tại tốt, thì tương lai đương nhiên sẽ tốt. Dĩ nhiên khi tất cả sankhara tạo ra kiếp sau đều bị diệt 
trừ thì không còn sinh tử nữa. 

Rồi lúc đó có phải là sự hủy diệũ 

Sự tiêu diệt ảo tưởng về “cái tôi”, sự tiêu diệt khố đau. Đó là ý nghĩa của danh từ Niết Bàn 
(nibbana): dập tắt lửa thiêu đốt. Chúng ta thường xuyên bị thiêu đốt vì thèm muốn, chán ghét, vô 
minh. Khi sự thiêu đốt ngưng, thì đau khố chấm dứt. Và lúc đó chỉ còn lại sự tích cực. Nhưng lời nói 
không thế diễn tả được vì nó ở ngoài lãnh vực cảm nhận. Nó phải được trải nghiệm trong đời này, rồi 
bạn sẽ hiếu nó là gì. Rồi sự sợ hãi về hủy diệt sẽ biến mất. 

Ỷ thức lúc đó sẽ ra sao? 

Sao lại quan tâm về điều đó? Nó không giúp gì cho bạn bàn luận về điều mà chỉ có thế đế 
kinh nghiệm chứ không thế diễn tả. Nó chỉ làm cho bạn sao lãng mục đích chính, đó là tập luyện đế 
đạt đến đó. Khi bạn đạt được giai đoạn đó bạn sẽ vui hưởng nó, và các câu hỏi sẽ không còn. Bạn 
không còn gì để hỏi: hãy tu tập để đến được giai đoạn này. 

Làm sao thế giới vận hành mà không có ràng buộc? Neu cha mẹ thờ ơ thì họ không quan tâm 
gỉ đến con cái. Làm sao có thế yêu thưong hay tham dự vào cuộc đời mà không bị ràng buộc? 

Không ràng buộc không có nghĩa là thờ ơ; gọi cho đúng là “thờ ơ thần thánh”. Là cha mẹ, bạn 
phải làm tròn trách nhiệm săn sóc con cái với tất cả tình thương yêu, nhưng không bám víu. Bạn làm 
bốn phận của bạn trong tình thương yêu. Giả sử bạn săn sóc một người ốm, và mặc dầu bạn tận tình 
săn sóc, người đó không khỏi. Bạn không nên khóc lóc; điều đó vô ích. Với một tâm quân bình, bạn 
tìm một cách khác đế giúp người ấy. Sự thờ ơ thần thánh không bất động mà cũng không phản ứng, 
nhưng là một hành động thực, tích cực với sự bình tâm. 

Làm được như vậy thật khó khăn! 


Đúng thế, nhưng đó là điều bạn phải học ! 



sỏi và Bơ 


Một ngày kia, một chàng trẻ tuối khóc lóc đến gặp Đức Phật. Phật hỏi: 

- Này con, có chuyện gì vậy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, cha con đã chết hôm qua. 

- Còn có thế làm gì đuợc? Neu ông ấy đã chết, khóc lóc cũng không thế làm ông ta sống lại. 

- Bạch Đức Thế Tôn, con hiểu điều đó, con đến đế xin Ngài giúp cho cha con. 

- Này! Ta có thê làm gì đuợc cho cha con? 

- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giúp cho. Ngài là một nguời đầy quyền năng, chắc chắn Ngài 
giúp đuợc cha con. Xem kìa, các giáo sĩ, những thầy cúng thuờng làm lề đế giúp nguời quá cố. Và 
ngay khi ở duới này các nghi lề đuợc cử hành, thì ở trên kia cửa trời đuợc mở, và nguời chết đuợc 
vào vì đuợc giấy phép nhập cảnh. Ngài là bậc quyền năng, nếu Ngài giúp, cha con không những đuợc 
giấy nhập cảnh mà còn đuợc thuờng trú và đuợc thẻ xanh! Xin Ngài làm on giúp cha con! 

Anh chàng đáng thuong này đã quá đau buồn nên có nói phải trái với anh ta cũng vô ích. Phật 
phải dùng cách khác đế làm cho chàng ta hiếu. Ngài nói với anh ta, “Đuợc, con hãy ra chợ mua hai 
nồi đất.” Anh chàng trẻ tuối rất sung suớng, nghĩ rằng Đức Phật đã bằng lòng làm lề cho cha mình. 
Anh ta chạy ra chợ và mua hai nồi đất. Đức Phật bảo, “Đuợc, con đầy đố bo vào một nồi, còn nồi kia 
đố đầy sỏi.” Chàng trẻ tuối làm y lời. “Bây giờ con đậy nắp nồi lại cho chặt và dán kín lại rồi thả 
chúng xuống cái ao ở đằng kia.” Chàng trẻ tuổi làm theo lời dạy, và hai nồi chhn xuống đáy ao. Đức 
Phật bảo, “Bây giờ con lấy một cái gậy lớn đập bế hai cái nồi đó.” Chàng trẻ tuổi mừng rỡ, nghĩ rằng 
Đức Phật đang cử hành một nghi thức kỳ diệu cho cha mình. 

Theo cố tục Ãn Độ, khi một nguời chết, nguời con trai sê đem xác đến noi hỏa táng đế thiêu. 
Khi xác đã cháy đuợc một nửa, nguời con lấy một cây gậy đập võ sọ nguời chết. Theo sự tin tuởng 
cố xua, khi sọ bị vỡ ở duới trần thì ở trên kia cửa trời đuợc mở. Do đó chàng trẻ tuối tự nghĩ, “Ngày 
hôm qua, xác cha ta đã đuợc hỏa thiêu, nên bây giờ Đức Phật muốn đập vỡ hai nồi này nhu là một 
biếu tuợng.” Chàng rất sung suớng với nghi thức đó. 

Nhu lời Đức Phật dạy, chàng lấy gậy đập mạnh và hai cái nồi bị vỡ ra. Lập tức bo ở trong một 
nồi thoát ra và nổi lều bều trên mặt nuớc, sỏi ở nồi kia rơi ra và chìm xuống. Đức Phật nói, “Này con, 
ta đã làm xong. Bây giờ con kêu những thày cúng và những nguời làm phép lạ bảo họ tụng kinh và 
cầu: “Sỏi ơi hãy nổi lên, nổi lên! Bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy đế ta để ta xem sao. 

“ Bạch Đức Thế Tôn, chắc Ngài chỉ nói đùa. sỏi nặng hơn nuớc, phải chìm, làm sao nổi lên 
đuợc! Đây là luật tự nhiên. Bơ nhẹ hơn nuớc phải nổi lên, làm sao chìm xuống đáy đuợc, thua Ngài; 
đây là luật tự nhiên mà!” 

“Này con, con biết khá nhiều về luật tự nhiên, nhung con vẫn chua hiếu định luật tự nhiên 
này: nếu suốt đời cha con gieo những nhân xấu nặng nhu sỏi đá thì phải đi xuống, ai có thể kéo ông 



lên được? Và nếu những hành động của ông nhẹ như bơ, thì ông sê đi lên, ai có thế kéo ông xuống 
được?” 

Chúng ta càng sớm hiểu được luật tự nhiên và sống theo luật ấy thì chúng ta càng sớm thoát 
khỏi đau khổ. 


Chương 5 

TẬP LUYỆN GIỮ GIỚI 



Đe thoát khỏi khố, chúng ta phải diệt trừ nguyên nhân gây ra khố: thèm muốn, chán ghét, vô 
inh. Đế đạt đuợc điều này, Đức Phật đã khám phá, đã thực hành, và đã dạy một con đuờng thực tiền 
đế đạt đuợc mục đích này. Ngài gọi con đuờng này là Bát Thánh Đạo. 

Có lần, đuợc thỉnh cầu giải thích giáo huấn này bằng ngôn từ giản dị dề hiếu, Ngài nói: 

“Tránh mọi điều ác, 
hãy làm điều lành, 
thanh lọc tâm mình - 
đây là giáo huấn chư Phật” 

Sự trình bày này rất rõ ràng, và mọi nguời đều đồng ý chúng ta nên tránh những hành động 
gây hại và thực hành những hành động có ích lợi. Nhung làm sao định nghĩa đuợc thế nào là lợi hại, 
thế nào là thiện hay bất thiện? Đe làm công việc này, chúng ta dựa trên quan điếm, truyền thống, dẫn 
chứng, thành kiến, và rốt cuộc chúng ta đua ra một định nghĩa hạn hẹp, tông phái, đuợc một số nguời 
chấp nhận, nhung không đuợc những nguời khác chấp nhận. Thay vì đua ra sự diễn giải hạn hẹp, 
Đức Phật đua ra một định nghĩa phố quát về thiện, bất thiện, và tốt lành và tội lồi. Bất cứ hành động 
nào gây hại, làm xáo trộn sự bình an, và hòa hợp của nguời khác là một hành động xấu xa, tội lồi. Và 
bất cứ hành động nào giúp nguời, góp phần trong sự tạo dựng sự bình an và hòa hợp là một hành 
động tốt và thiện lành. Hon nữa, tâm chỉ thực sự thanh tịnh bằng trải nghiệm trực tiếp thực tế của bản 
thân, và tập luyện một cách có hệ thống đế loại trừ những điều kiện gây ra khố, chứ không phải bằng 
cách thực hành những nghi thức tôn giáo hay luyện tập tri thức. 

Bát Chánh Đạo có the chia ra làm ba giai đoạn tập luyện gồm: giói (sila), định (samadhỉ), tuệ 
(panna). Giới là thực hành luân lý, tránh những hành động bất thiện bằng việc làm và lời nói. 

Định là tập chú tâm, phát triển khả năng điều khiến và kiểm soát một cách có ý thức những tiến trình 
của tâm mình. Tuệ là trí tuệ, là sự phát triển tuệ giác thanh lọc bản chất mình. 


Giá Trị Của Sụ Giữ Giói 


Bất cứ nguời nào muốn thực hành Dhainma đều phải bắt đầu bằng sự giữ sỉla (giới). Đây là 
buớc đầu tiên, nếu không giữ giới thì không thế nào tiến bộ đuợc. Chúng ta phải tránh mọi hành động 
và lời nói làm thuong tốn đến nguời khác. Đây là điều dề hiếu: xã hội đòi hỏi hành vi như vậy đế 
tránh xáo trộn. Thật ra, chúng ta tránh mọi hành động như vậy, không những vì chúng ta làm tốn 
thưong đến người khác, mà còn vì chúng làm hại chính mình. Chúng ta không thế làm hành động bất 
thiện - chửi rủa, giết người, trộm cắp, hiếp dâm - nếu không tạo ra nhiều bồn chồn, thèm muốn, chán 
ghét, và như vậy chắc chắn trong tưong lai sẽ chuốc lấy đau khố. 

Đức Phật nói: 


Bị thiêu đốt bây giờ, bị thiêu đốt về sau 
Người làm điều sái quấy sẽ khổ đau gấp đôi 
Hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc về sau 
Người đức hạnh, hưởng phúc gấp đôi. 


Chúng ta không phải đợi đến khi chết mới có kinh nghiệm về thiên đàng hay địa ngục; chúng 
ta có thế kinh nghiệm ngay trong đời này, và ngay trong bản thân. Khi chúng ta làm những điều xấu 
xa, chúng ta phải chịu lửa hỏa ngục của thèm muốn, chán ghét. Khi chúng ta làm điều tốt lành, chúng 
ta được hưởng thiên đàng của sự bình an nội tâm. Vì vậy tránh việc làm và lời nói bất thiện, không 
những chỉ có ích lợi cho người khác mà còn có lợi cho chính mình và tránh làm hại bản thân. 



Còn một lý do nữa để giữ giới. Chúng ta muốn khảo sát chính mình để có được tuệ giác vào 
chiều sâu của thực tế của chúng ta. Muốn làm được như vậy đòi hỏi một tâm thanh tịnh. Chúng ta 
không the nào nhìn rõ xuống đáy ao khi nước bị khuấy động. Muốn nội quán cần một tâm an tĩnh, 
không giao động. Khi chúng ta làm điều bất thiện, tâm ta bị giao động. Chỉ khi nào ta tránh được 
những hành động bất thiện bằng việc làm và lời nói, thì tâm mới có co hội có đủ bình an đế nội quán 
có thế tiến hành được. 

Còn một lý do nữa tại sao giữ giới lại tối quan trọng: Người thực hành Dhainma là luyện tập 
đế đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát khỏi mọi đau khố. Trong khi làm công việc này, 
người ấy không thế dính dấp vào những hành động làm gia tăng những thói quen mà người đó muốn 
loại bỏ. Bất cứ hành động nào làm hại người khác đều do thèm muốn, chán ghét, vô minh đi kèm 
theo gây ra. Làm những hành động đó là thụt lùi hai bước cho mỗi bước tiến trên con đường, làm trở 
ngại cho mọi tiến bộ đến mục tiêu. 

Như vậy, giới không những cần thiết cho sự tốt lành của xã hội, mà còn cho sự tốt lành của 
mỗi người trong xã hội, và không những chỉ vì lợi ích trần tục, mà còn cho sự tiến bộ của người đó 
trên con đường Dhamma. 

Ba phần của Bát Thánh Đạo nằm trong sự luyện tập sỉla: lời nói chân chính, hành động chân 
chính, nghề nghiệp chân chính. 


Lòi Nói Chân Chính 


Lời nói phải trong sạch và thiện lảnh. Thanh tịnh đạt được nhờ xóa bỏ bất tịnh, và chúng ta 
phải hiểu thế nào là lời nói bất tịnh. Đó là: nói dối, nói thêm bớt ngoài sự thật; bịa chuyện làm chia rẽ 
bạn bè; nói xấu sau lưng, hay vu oan; ác khấu làm người khác bực bội, không có lợi ích gì; nói 
chuyện tầm phào, vô nghĩa, mất thì giờ của mình và của người khác. Tránh được những lời nói bất 
tịnh trên là nói lời chân chính. 


Đây không phải chỉ là khái niệm tiêu cực. Đức Phật giải thích, người thực hành lời nói chân 

chính, 

nói thật và luôn luôn trung thực, đáng tin cậy, thắng thắn với người khác. Người đó hòa giải những 
tranh cãi, và khuyến khích đoàn kết. Người đó hân hoan trong sự hòa hợp, tìm kiếm, vui hưởng và 
tạo hòa hợp bằng lời nói. Lời nói của người đó nhẹ nhàng, dễ nghe, hiền từ, làm ấm lòng người, lễ 
độ, dễ chịu, và làm cho nhiều người vui. Người đó nói đủng lúc, đúng sự kiện, theo những gì có thế 
giúp ích, thuận theo Dhamma, và thuận theo luân lý. Lời người đó đáng ghi nhớ, đúng lúc, đúng lẽ, 
khéo chọn, và xây dựng. 


Hành Động Chân Chính 

Hành động cũng phải trong sạch. Cũng như lời nói, chúng ta phải hiếu những hành động nào 
là những hành động không trong sạch đế chúng ta có thế tránh. Đó là: giết hại sinh vật; trộm cắp; 
dâm dục, thí dụ như hãm hiếp hay ngoại tình; và say sưa làm mất lý trí không còn biết mình làm gì 
hay nói gi. Tránh bốn hành động trên là hành động chân chính. 



Đây cũng không phải là những khái niệm tiêu cực. Diễn tả một người có hành động chân 
chính, Đức Phật nói, “ Buông bỏ gươm giáo và gậy gộc, người này cấn thận không làm hại ai, đầy 
lòng nhân từ, tìm sự tốt đẹp của mọi chủng sinh. Không còn dấu giếm, người ấy sống như một người 
thanh tịnh.” 


Giói Luật 

Đối với người bình thường sống ở đời, đế thực hành lời nói chân chính và hành động chân 
chính là giữ Năm Giới: 

1. tránh giết hại bất cứ một sinh vật nào; 

2. tránh trộm cắp; 

3. tránh tà dâm; 

4. tránh nói dối; 

5. tránh say nghiện 

Năm giới trên là căn bản tối thiếu cần cho luân lý. Người nào muốn thực hành Dhainma cũng 
cần phải giữ. 

Tuy nhiên, có những lúc trong đời, có thể có co hội tạm thời buông bỏ việc đời ra một bên - 
có thế trong vài ngày, hay chỉ trong một ngày - đế thanh lọc tâm, đế luyện tập đế giải thoát. Thời 
gian đó là lúc thực hành Dhainma nghiêm chỉnh, và vì vậy ta phải thận trọng trong hành động hon là 
những lúc bình thường. Điều quan trọng là tránh những hành động có thế làm sao lãng hay ảnh 
hưởng đến công việc tự thanh lọc. Bởi vậy, lúc đó ta phải giữ tám giới. Những giới này gồm có năm 
giới căn bản với một thay đổi: thay vì tránh tà dâm, ta phải ngưng mọi hoạt động về tình dục. Ngoài 
ra còn phải tránh ăn không đúng giờ (nghĩa là không được ăn sau giờ trưa); tránh những trò giải trí 
bằng khoái cảm, ưánh trang điểm; và tránh ngủ trên giường xa hoa. Sự đòi hỏi cử tình dục và thêm 
vài giới đế trợ giúp cho sự an tĩnh và cảnh giác, cần thiết cho công việc nội quán, và giúp cho tâm 
khỏi bị quấy rối bởi những xáo động bên ngoài. Tám Giới chỉ cần giữ trong thời gian chuyên chú tập 
Dhamma mà thôi. Khi thời gian chấm dứt, quay lại giữ Năm Giới như là kim chỉ nam cho hành vi 
đạo đức. 


Cuối cùng, có Mười Giới dành cho một người vô gia đình của người tu ấn dật, cho một vị 
tăng hay một vị ni. Mười giới này gồm tám giới vừa nói ở trên với giới thứ bảy chia làm hai, và thêm 
một giới nữa: tránh không nhận tiền bạc. Những người tu ấn dật sống nhờ hoàn toàn vào sự hiến tặng 
của người khác đế họ có thế dành hết thì giờ vào việc thanh lọc tâm đế có ích lợi cho chính họ và cho 
mọi người. 

Giới luật, dù là năm, tám hay mười không phải là những công thức trống rồng do truyền thống 
tạo ra. Chúng là những “ bước bô xung cho sự tập luyện ”, một phưong tiện thực tiền đế giúp hành 
động và lời nói không làm hại người và hại mình. 


Nghề Nghiệp Chân Chính 


Mồi người phải có nghề đúng đắn để nuôi bản thân. Có hai tiêu chuẩn cho nghề nghiệp chân 
chính. Thứ nhất, nghề đó không phạm vào Năm Giới, vì nếu như vậy sè làm hại người khác. Ngoài 



ra, ta cũng không được làm gì đế khuyến khích người khác phạm vào Năm Giới, vì như vậy cũng gây 
hại. Nghe nghiệp của ta cũng không được gây tốn thương cho người khác dù trực tiếp hay gián tiếp. 
Vì vậy nghề nghiệp nào đòi hỏi sự giết chóc người hay súc vật hiến nhiên không phải nghề nghiệp 
chân chính. Ngay cả việc giết hại do người khác làm, và ta chỉ buôn bán các phần của con vật đã bị 
giết như da, thịt, xương, vân vân, thì đó cũng không phải là nghề ghiệp chân chính, vì còn lệ thuộc 
vào hành động sái quấy của người khác. Bán rượu hay ma túy có thế được nhiều lời, và mặc dầu ta 
không dùng, nhưng hành động bán đó là khuyến khích người khác dùng độc dược, như vậy có hại 
cho họ. Mở một sòng bạc có thế rất có lời, nhưng những người đến đánh bạc đều tự làm hại họ. Bán 
chất độc hay khí giới - súng ống, bom đạn, hỏa tiễn - là việc buôn bán phát đạt, nhưng làm hại sự 
bình an và hòa hợp của bao nhiêu người. Tất cả những nghề nêu trên đều không phài nghề nghiệp 
chân chính. 

Ngay cả những công việc có thế không thật sự làm hại người khác, nhưng nếu làm với ý định 
hại người, thì cũng không phải là nghề nghiệp chân chính. Bác sĩ hy vọng có bệnh dịch, người buôn 
hy vọng có nạn đói đều không phải thực hành nghề nghiệp chân chính. 

Mồi người là một thành viên của xã hội. Chúng ta mỗi người phục vụ xã hội bằng công việc 
chúng ta làm, phục vụ người khác bằng những cách khác nhau. Đe đối lại, chúng ta nhận thù lao đế 
sinh sống. Ngay cả đến nhà sư, hay những người tu ấn dật cũng phải làm việc đúng đắn đế được hiến 
tặng: việc thanh lọc tâm để ích lợi cho mình và cho người khác. Neu họ khai thác bằng cách lừa đảo, 
thực hiện những trò quỷ thuật, hay dối trá xưng mình đã thành đạo, là không thực hành nghề nghiệp 
chân chính. 

Những thù lao ta nhận được do công việc ta làm là đế nuôi sống bản thân và gia đình. Neu 
còn dư thừa, ít nhất lấy một phần trong đó trả lại xã hội bằng cách giúp đỡ người khác. Neu chúng ta 
làm với ý định phục vụ xã hội và đế nuôi sống bản thân và giúp đỡ người khác, thì công việc chúng ta 
làm là nghề nghiệp chân chính. 


Thực Hành Sila Trong Khóa Thiền Vipassana 

Lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính phải được thực hành vì 
chúng có ý nghĩa đối với chúng ta và những người khác. Khóa thiền Vỉpassana cho chúng ta có cơ 
hội áp dụng mọi khía cạnh của sỉla. Đây là thời gian dành riêng cho sự thực hành Dhainma một cách 
chuyên chú, và vì vậy, mọi người tham dự phải giữ Tám Giới. Tuy nhiên có ngoại lệ cho những 
người mới tham dự lần đầu, hay cho những người có bệnh: họ được phép ăn một bữa ăn nhẹ vào buối 
chiều. Vì lý do này, những người đó chỉ giữ có Năm Giới, mặc dầu họ cũng thực sự giữ giới thứ bảy 
và thứ tám. 

Ngoài những giới, người tham dự còn phải nguyện giữ im lặng cho đến ngày cuối cùng của 
khóa học. Họ có thế nói với các thiền sư phụ tá hay những người điều hành khóa học, nhưng không 
được nói với các thiền sinh khác. Do vậy những sự phân tâm được giảm đến mức tối thiếu. Mọi 
người có thế sống và hành thiền gần sát nhau mà vẫn không làm phiền lần nhau. Trong bầu không khí 
yên tĩnh và bình an này, mồi người có thế thực hiện nội quán được. 

Đe đối lại cho việc thực hiện nội quán, các thiền sinh được ăn, ở miễn phí. Mọi chi phí đều do 
người khác hiến tặng. Vì vậy trong khóa học, các thiền sinh sống như những người tu ấn dật, sống 
nhờ vào sự hiến tặng của người khác. Bằng cách hành thiền hết sức mình đế được ích lợi cho bản 



thân và cho người khác, thiền sinh đã thực hành nghề nghiệp chân chính trong khi tham dự khóa học 
Yipassana. 

Giữ giới là một phần trên con đường Dhamma. Không giữ giới thì không có tiến bộ, vì tâm 
quá giao động, không thế quan sát được thực tế bên trong. Có người nói rằng sự phát triển tâm linh 
vẫn có thế thực hiện được mà không cần phải giữ giới. Nhưng người đó dù có thế làm gì đi nữa, cũng 
không phải là những người tuân theo lời dạy của Đức Phật. Không giữ giới cũng vẫn có thế thế 
nghiệm được vài trạng thái cực lạc, nhưng coi đó là thành quả tâm linh là một sự sai lầm. Lẽ dĩ nhiên, 
nếu không giữ sila, thì ta không bao giờ giải thoát tâm khỏi khố đau và thế nghiệm được sự thật tối 
hậu. 



vần Đáp 


Câu HỞ: Có phải thực hành hành động chân chỉnh là một loại ràng buộc không? 

Thiền sư s. N. Goenka: Không. Chỉ cần làm hết sức mình, và hiếu rằng kết quả ngoài sự kiểm soát 
của mình. Bạn hãy làm việc của mình, còn kết quả thì phó mặc cho tự nhiên, cho Dhamrna: “Trời sẽ 
lo liệu.” 


Như vậy có phải là muốn phạm lỗi hay không? 

Neu bạn vấp phải lồi lầm, hãy chấp nhận và cố không tái phạm. Bạn có thế thất bại, bạn mỉm 
cuời và cố gắng tìm cách khác. Neu bạn có thế mỉm cuời đuợc truớc sự thất bại, bạn không bị dính 
mắc. Nhung nếu thất bại làm bạn chán nản, và thành công làm bạn mừng quýnh, thật sự bạn đã bị 
ràng buộc. 

Như vậy, hành động chân chỉnh chỉ cho sự cố gắng của mình chứ không phải cho kết quả? 

Không phải kết quả. Ket quả tự nhiên là tốt nếu hành động tốt. Dhainma lo liệu việc đó. 
Chúng ta không có quyền lựa chọn kết quả, nhung chúng ta có thế chọn lựa hành động của chúng ta. 
Hãy cứ làm hết sức mình. 

Vô ỷ làm hại người khác có phải là một hành động sái quấy không? 

Không. Phải có ý định làm hại một nguời nào đó, và phải thành công trong sự gây ra tai hại, 
thì hành động sái quấy mới đuợc thực hiện. Siỉa không nên đua đến cực đoan, vừa không thực tế vừa 
không ích lợi. Mặt khác, bất cấn trong hành động khiến bạn tiếp tục làm hại nguời khác, và rồi tự bào 
chữa rằng mình không có ý đồ làm hại. Dhamma dạy chúng ta phải có ý thức. 

Xin thiền sư cho biết sự khác biệt giữa hoạt động tình dục phải và trái. Đó có phải là một vấn 
đề về chủ ỷ không? 


Không. Tình dục có một chồ đứng thích họp trong đời sống gia đình. Chúng ta không nên cố 
dồn nén nó, vì bắt buộc cuộc sống cử tình dục chỉ gây nên căng thắng, tạo thêm nhiều vấn đề, nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn buông thả theo sự đòi hỏi của tình dục, và làm tình với bất cứ nguời nào 
khi thế xác đòi hỏi, thì chang bao giờ bạn có thế thoát khỏi dam mê. Hãy tránh hai cực đoan này, 
Dhamma đua ra con đuờng trung dung, một sự thực hành lành mạnh về tình dục mà vẫn cho phép sự 
phát triển về tâm linh. Đó là sự hên hệ tình dục giữa một nguời nam và nguời nữ đã kết hợp với nhau. 
Và nếu nguời phối ngẫu của bạn cũng là một thiền sinh Vipassana thì khi sự dam mê nổi dậy, cả hai 
hãy quan sát nó. Đây không phải là một sự buông thả hay dồn nén. Bằng cách quan sát bạn có thế 
thoát khỏi dam mê một cách dề dàng. Đôi khi bạn hãy còn liên hệ tình dục, nhung dần dần cả hai tiến 
triển đến giai đoạn trong đó làm tình trở thành vô nghĩa. Đó là giai đoạn thực sự không tình dục tự 
nhiên, ngay cả một ý tuởng dam mê cũng không có. Sự cử tình dục này tạo một niềm vui vuợt xa 
những thỏa mãn tình dục. Ta luôn luôn cảm thấy hài lòng và hòa họp. Chúng ta phải học cách đế trải 
nghiệm chân hạnh phúc này. 

Ớ phương Tây, hai người trưởng thành thỏa thuận có tình dục với nhau là một điều được 
chấp thuận. 



Quan điểm này cách xa Dhamma (Pháp) nhiều lắm. Một người nào đó có liên hệ tình dục với 
một người, rồi một người khác, và một người khác nữa thì sự thèm muốn gia tăng gấp bội, và đồng 
thời làm tăng sự đau khố. Bạn chỉ làm tình với một người hoặc cử tình dục. 

Còn đối với sự dùng ma túy đế trải nghiệm về một vài loại cảm giác, về những thực tế khác 
thì sao? 

Có vài thiền sinh nói với tôi rằng khi dùng loại thuốc tâm thần, họ đã có những kinh nghiệm 
tưong tự như trong khi hành thiền. Dù chuyện này có thật hay không, thì khi phải dùng thuốc đế có 
một kinh nghiệm là một hình thức lệ thuộc vào một yếu tố bên ngoài. Dhainma dạy bạn làm chủ lấy 
mình đế có thế thực nghiệm thực tại theo ý muốn vào bất cứ lúc nào. Còn một điều khác biệt quan 
trọng nữa là sự dùng ma túy làm nhiều người mất quân bình tâm trí, làm hại cho chính họ, còn khi 
trải nghiệm sự thật bằng cách thực hành Dhamrna thì thiền sinh trở nên quân bình hon, không hại 
chính họ hay người nào khác. 

Giới thứ năm là tránh chất gây say nghiện hay tránh bị say nghiện? Nói cho cùng, nếu uống 
vừa phải, không say, thì có vẻ gì là hại đâu? Chỉ uống một ly ruợu có coi là phạm giới không? 

Dù chỉ uống một chút, nhưng về lâu về dài, bạn sẽ thèm rượu. Bạn không ý thức được, nhưng 
bạn đã bước đầu tiên vào con đường nghiện ngập, chắc chắn làm hại bạn và hại người khác. Mồi 
người nghiện đều khởi đầu bằng chỉ một ly. Tại sao lại bước cái bước thứ nhất vào con đường đau 
khố? Neu bạn hành thiền nghiêm chỉnh và một ngày nào đó bạn quên hay vì giao tế mà bạn phải uống 
một ly, bạn sẽ thấy hôm đó bạn thiền kém hắn đi. Dhamma không thế đi chung với sự dùng chất gây 
say nghiện. Neu bạn thật sự muốn phát triển trong Dhamma, bạn phải tránh hết mọi sự say nghiện. 
Đây là kinh nghiệm của hàng ngàn người hành thiền. Những người phưong Tây đặc biệt cần phải 
hiếu hai giới liên quan đến việc tránh tà dâm và dùng chất gây say nghiện. 

Ớ đây người ta thường nói rằng: “Neu tôi cảm thấy tốt thì tất phải đúng”. 

Bởi vì họ không nhìn thấy thực tế. Khi bạn hành động vì chán ghét, tự nhiên bạn cảm bất an. 
Và khi bạn hành động vì thèm muốn, tuy bề ngoài bạn cảm thấy thoải mái, nhưng trong thâm tâm bạn 
thấy giao động. Bạn cảm thấy tốt đẹp chỉ vì vô minh. Khi bạn nhận ra rằng những hành động như vậy 
đã hại bạn như thế nào, thì tự nhiên bạn sẽ ngưng ngay những hành động đó. 

Ăn thịt có phải là phạm giới không? 

Không, trừ phi bạn giết con vật đó. Neu thịt mang đến cho bạn và bạn thấy thích như bạn ăn 
các món ăn khác thì bạn chang phá giới nào cả. Tuy nhiên ăn thịt là gián tiếp khuyến khích người 
khác phạm giới sát sinh. Và ở một mức độ tế nhị hon, bạn ăn thịt là bạn tự hại mình. Từng giây, từng 
phút con vật phát sinh thèm muốn, chán ghét, nhưng nó không có khả năng quan sát chính nó, thanh 
lọc tâm nó. Vì vậy mỗi thớ thịt nó đều tẩm đầy thèm muốn và chán ghét. Đó là những gì bạn tiếp 
nhận vào mỗi khi bạn ăn thịt. Thiền giả muốn loại bỏ thèm muốn và chán ghét, vì vậy thấy rằng kiêng 
ăn thịt rất hữu ích. 


Có phải vì vậy trong khóa thiền chỉ cho ăn chay? 

Phải, vì nó tốt cho thiền Vipassana. 

Thầy có khuyên nền ăn chay trong đời song hàng ngày không? 



Neu ăn được cũng hữu ích. 

Đổi với người hành thiền, kiếm tiền như thế nào thì có thế chấp nhận được? 

Neu bạn thực hành Dhamma, dù bạn không kiếm ra tiền bạn vẫn hạnh phúc. Nhưng nếu bạn 
kiếm ra tiền và không thực hành Dhamrna thì bạn sẽ khố. Dhama quan trọng hơn. sống ở đời, bạn 
phải tự nuôi sống bản thân. Bạn phải làm việc vất vả và lương thiện đế kiếm tiền; chang có gì là sái 
quấy trong chuyện đó. Nhưng phải làm với Dhamrna. 

Nếu công việc mình làm có thế gây ra ảnh hưởng không tốt, hay nếu những gì mình làm có 
thế bị dùng một cách không tốt, thì có phải là nghề nghiệp sai trái không ? 

Đó còn tùy thuộc vào ý định của bạn. Neu bạn chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền cho thật nhiều, 
và nghĩ CMặc kệ người khác bị hại, ta không cần, miễn là ta có tiền là được roi”, thì đó là một sinh 
kế sai lầm. Nhưng nếu bạn có ý định phục vụ, và mặc dầu có người bị hại, thì bạn cũng không bị 
trách cứ gì. 

Hãng tôi sản xuất một loại máy dùng đế thu thập những dữ kiện về sự no của nguyên tử. Tôi 
được chỉ định làm về cái máy này, nhưng tôi cảm thấy có vẻ không đủng. 

Neu là thứ chỉ được dùng đế làm hại người khác, thì chắc chắn là bạn không nên dính dấp 
vào. Nhưng nếu nó có thế được dùng cho cả mục đích tốt lần xấu thì bạn không có trách nhiệm gì đối 
với sự sử dụng của người khác. Bạn làm với ý định người ta phải dùng cho mục đích tốt. Không có gì 
sái quấy trong việc đó cả. 

Thiền sư nghĩ gì về phong trào hòa bình ? 

Neu hòa bình có nghĩa là bất động trước sự xâm lược thì thật sự là sai lầm. Dhamma dạy bạn 
hành động một cách tích cực và phải thực tế. 

Còn về phưonĩg pháp bất bạo động của Mahatma Ghandhi hay của Martin Luther King thì 

sao ? 


Còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Neu kẻ gây hấn không hiếu ngôn ngữ nào ngoài võ lực, 
chúng ta phải dùng tay chân, nhưng luôn luôn giữ được bình tâm. Neu không, ta nên dùng phương 
thức bất bạo động, nhưng không phải vì sợ, mà là một hành động tinh thần can đảm. Đây là đường lối 
của Dhamma, và đó là điều mà Thánh Gandhi dạy người ta làm. Nó đòi hỏi sự can đảm bằng tay chân 
không đế đương đầu với kẻ gây hấn có võ trang. Hành động như vậy ta phải sẵn sàng đế chết. Chết sẽ 
đến không sớm thì muộn; người ta có thế chết trong sự sợ hãi hay trong can trường. Một cái chết theo 
Dhama không thế trong sự sợ hãi. Thánh Gandhi thường nói với những người theo ông khi họ đối 
diện với sự đối lập mãnh liệt, “Hãy đế bị thương ở trước ngực, chứ không phải ở sau lưng”. Ngài đã 
thành công vì đã có Dhamrna trong người. 

Chỉnh Thiền sư nói rằng người ta có những sự trải nghiệm tuyệt vời về thiền mà không cần 
giữ giới. Như vậy, quá nhấn mạnh về hành vi luân lý có phải là độc đoán và cứng rắn không ? 

Tôi đã thấy trường hợp một số thiền sinh không cho việc giữ giới là quan trọng, nên đã không 
thế tiến bộ được trên con đường. Trong nhiều năm, những người đó có thế đến dự những khóa thiền. 



và có được những kinh nghiệm tốt đẹp về thiền, nhưng trong đời sống hàng ngày họ đã không có gì 
thay đổi. Họ vẫn bị giao động và khố sở vì họ chỉ chơi đùa với Vipassana, như họ đã từng đùa với 
nhiều trò chơi khác. Những người đó là những kẻ thua cuộc. Người nào thực sự muốn dùng Dhainma 
đế thay đối đời họ cho tốt đẹp hơn thì phải giữ sila càng cấn thận bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 


TOA THUỒC 



Một người bị bệnh và đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám xong và biên cho ông một toa thuốc. 
Người này rất tin tưởng vào vị bác sĩ. Ông về nhà, vào phòng dùng đế cầu nguyện, và bầy bức hình 
rất đẹp của bác sĩ lên. Đoạn ông ngồi xuống và kính lậy bức hình. Ông vái ba vái và dâng hưong hoa. 
Sau đó ông lấy đơn thuốc ra và cung kính tụng, “Hai viên buổi sáng, hai viên buối trưa, hai viên buối 
tối!”. Suốt ngày, suốt cuộc đời ông liên tiếp tụng toa thuốc này vì ông tin tưởng mãnh liệt nơi vị bác 
sĩ, nhưng toa thuốc đã không giúp gì được cho ông. 

Rồi muốn hiểu rõ hơn về toa thuốc, ông đến gặp bác sĩ và hỏi, “ Tại sao bác sĩ kê thuốc này 
cho tôi? Nó sẽ giúp tôi như thế nàoT ’ Là người thông minh vị bác sĩ giảng. “ Trông đây, ông bị bệnh 
này, đây là nguyên nhân sinh sâu xa của bệnh; nếu ông dùng thuốc mà tôi kê toa thì căn nguyên của 
bệnh sẽ hết. Khỉ nguyên nhân bị diệt trừ thì tự nhiên khỏi bệnh." Người này nghĩ, “Ẩ, thật là kỳ diệu! 
Bác sĩ của tôi thật tài giỏi! Đơn thuốc của ông thật hữu ích." Ông về nhà và bắt đầu tranh cãi với 
hàng xóm, quyến thuộc, “2?ác sĩ của tói là vị bác sĩ giỏi nhất! Các bác sĩ khác đều vô dụng." Nhưng 
ông đã được gì trong sự tranh cãi ấy? Có thế ông còn tiếp tục tranh cãi suốt đời, nhưng sự kiện này 
chả giúp gì cho ông. Chỉ khi nào ông uống thuốc thì ông mới hết bệnh và hết đau khố. Chỉ lúc đó 
thuốc mới giúp ích cho ông. 

Mọi người đã giải thoát đều giống như vị bác sĩ. Vì lòng trắc ẩn, ngài cho toa chỉ cho người ta 
cách nào đế thoát khỏi đau khố. Neu người ta phát triến lòng tin mù quáng vào người nào đó, họ sẽ 
biến toa thuốc thành “kinh điển” và bắt đầu tranh đấu với các giáo phái khác, cho rằng chỉ có giáo lý 
mà vị giáo chủ của mình giảng dạy mới cao cả hơn hết. Nhưng chang ai quan tâm đến thực hành giáo 
huấn, uống thuốc để chữa bệnh. 

Có lòng tin nơi bác sĩ chỉ hữu ích nếu nó khuyến khích bệnh nhân theo lời khuyên của bác sĩ. 
Hiếu được tác dụng của thuốc như thế nào chỉ có ích nếu nó khuyến khích bệnh nhân dùng thuốc. 
Nhưng nếu không thực sự uống thuốc thì không thế nào khỏi bệnh được. 


Vậy chính bạn phải tự uống thuốc. 



Chương 6 


Luyện Tập Định Tâm 


Chúng ta giữ sỉla đế cố gắng kiếm soát lời nói và việc làm của mình. Tuy nhiên nguyên nhân 
của khố đau lại nằm trong hành động của ý. Chỉ kiềm chế lời nói và việc làm đều vô dụng, nếu tâm ta 
còn sôi sục trong thèm muốn, chán ghét, trong hành động bất thiện của ý. Chúng ta chắng bao giờ có 
được hạnh phúc nếu ta còn nghĩ một đàng làm một nẻo. Không sớm thì muộn, thèm muốn và chán 
ghét sẽ bùng phát và chúng ta sè phạm sila làm hại người và hại mình. 

Đứng trên phưong diện trí thức mà nói, ta có thế hiếu hành động bất thiện là sai lầm. Từ ngàn 
xưa, các tôn giáo đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luân lý. Nhưng khi bị cám dồ, thì ta bị lôi 
cuốn, và không sao có thể giữ giới được. Một người nghiện rượu biết rượu có hại, nhưng khi con 
ghiền nối lên vẫn uống rượu đế rồi bị say. Người đó không thế kiềm chế nối mình vì không còn kiểm 
soát nối tâm. Nhưng nếu học được cách ngưng những hành động bất thiện của tâm thì chúng ta có thế 
tránh được những hành động bất thiện bằng lời nói và việc làm một cách dề dàng. 

Vấn đề bắt nguồn từ tâm, nên ta phải đưong đầu với nó ở tầng lóp của tâm. Muốn được như 
vậy, ta phải thực hành bhãvanã, nghĩa là “mở mang tâm trí”, hay nói theo ngôn ngữ thông thường là 
thiền. Ngay từ thời Đức Phật ý nghĩa của từ bhãvanã đã trở thành mo hồ khi sự hành thiền đã đi vào 
lãng quên. Gần đây bhãvanã được dùng đế chỉ bất cứ sự phát trến tinh thần hay sự thăng hóa tâm 
linh, và còn đế chỉ ngay cả những hoạt động như đọc, nói, nghe và nghĩ về Dhainma. “Meditation” 
(thiền), từ thông dụng nhất trong Anh ngữ dùng đế dịch từ bhãvanã, được dùng một cách rất lỏng lẻo 
hơn đế chỉ nhiều hành động từ sự thư giãn tinh thần, mơ mộng, cho đến sự tự do kết họp, sự tự kỷ ám 
thị. Tất cả đều cách xa ý nghĩa mà Đức Phật đã dành cho từ ngữ này. Ngài dùng bhãvanã đế chỉ một 
lối luyện tâm đặc biệt, một kỹ thuật chính xác đế chú tâm và thanh lọc tâm. 

Bhãvanã gồm có hai phần tập luyện: định (samadhỉ), và tuệ (panna). Tập định tâm còn được 
gọi là “phát triển an tĩnh” ( samatha-bhãvanã ), tu tuệ được gọi là “phát triển tuệ giác” ( vipassana- 
bhãvanã). Sự thực hành bhãvanã bắt đầu với định, là giai đoạn hai của Bát Thánh Đạo. Đây là một 
cách tập luyện tốt lành đế kiếm soát tiến trình của tâm, đế làm chủ tâm của chính mình. Ba phần của 
Bát Thánh Đạo trong sự tập luyện này: nồ lực chân chính, ý thức chân chính, định chân chính. 

Nỗ Lực Chân Chính 

Nồ lực chân chính là bước đầu của sự thực tập bhãvanã. Tâm dễ bị sự vô minh chế ngự, cũng 
như dề bị thèm muốn hay chán ghét chi phối. Vì vậy bằng cách này hay cách khác, chúng ta cũng 
phải làm cho tâm được vững vàng, ốn định, một dụng cụ hữu ích đế xem xét bản tính của chúng ta ở 
mức độ tinh tế nhất đế phát hiện và diệt trừ những nghiệp của mình. 

Một vị y sĩ, muốn định bệnh cho một bệnh nhân, sẽ lấy máu để quan sát dưới kính hiển vi. 
Trước khi quan sát ông phải điều chỉnh kính và tập trung hình ảnh vào tiêu điểm, rồi ông mới có thế 



xem xét và tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh, và định được lối trị liệu thích họp. Cũng như vậy, chúng 
ta phải học cách chú tâm, giữ cho tâm chuyên chú vào một đối tượng mà thôi. Bằng cách này chúng 
ta đã dùng tâm như một dụng cụ đế xem xét thực tế tinh tế nhất của chúng ta. 

Đức Phật đã chỉ nhiều kỳ thuật đế định tâm, mỗi cách thích họp cho một hạng người tới gặp 
ngài đế tập luyện. Nhưng phưong pháp thích hợp nhất đế tìm hiếu thực tế nội tâm mà chính Ngài đã 
từng áp dụng là anapana-sati, “ý thức về hoi thở.” 

Hoi thở là một đối tượng chú tâm lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi người, vì chúng ta ai cũng 
phải thở, từ khi chào đời cho đến khi chết. Nó là đối tượng thiền phố quát được mọi người chấp nhận, 
và dễ tiếp cận. Đe tập bhãvanã, thiền giả ngồi trong một tư thế thoải mái, lưng thắng, mắt nhắm. Họ 
phải ở trong một căn phòng yên lặng, ít bị phân tâm. Khi rời bỏ thế giới bên ngoài đế quay vào với 
thế giới nội tâm, thiền gia thấy rằng hoạt động nổi bật nhất là hoi thở; bởi vậy mà họ chú tâm vào đối 
tượng này: hơi thở vào, ra qua lo mũi. 

Đây không phải là một lối tập thở, mà là tập về ý thức. Ta không điều khiển hoi thở, nhưng là 
ý thức nó ở trạng thái tự nhiên: hoi thở ngắn hay dài, nặng nề hay nhẹ nhàng. Ta chú tâm tâm vào hoi 
thở càng lâu càng tốt, đừng đế bị sao lãng làm gián đoạn dòng ý thức. 

Chúng ta sẽ thấy ngay rằng làm được như trên rất khó. Ngay khi ta vừa cố gắng chú tâm vào 
hoi thở, thì ta đã bắt đầu lo lắng vì chân đau. Khi ta vừa cố gắng đè nén được những ý nghĩ mông 
lung, thì tâm ta lại đầy ắp cả ngàn truyện: nào là những kỷ niệm, những dự tính, những hy vọng hay 
sợ hãi. Tâm ta chú ý đến một trong những sự kiện này, và một lúc sau ta mới nhận biết ta đã quên 
bẵng đi hoi thở. Chúng ta lại cưong quyết bắt đầu lại, và một lúc sau ta lại thấy tâm lại vuột đi mà ta 
không hay biết. 

Ai là người làm chủ ở đây? Ngay khi ta mới thực tập thì ta đã thấy rõ rằng tâm ở ngoài vòng 
kiếm soát của ta. Tâm giống như một đứa bé được nuông chiều, vớ lấy một món đồ choi, choi chán 
rồi lại đối hết món này đến món khác. Tâm không ngừng nhay từ một ý nghĩ, một đối tượng của sự 
chú tâm sang cái khác, trốn chạy thực tế. 

Đây là một thói quen đã ăn sâu vào tâm khảm, và tâm ta đã hoạt động như vậy suốt cuộc đời. 
Nhưng khi ta bắt đầu nghiên cứu về bản tánh thực của mình, sự chạy chốn khỏi thực tế phải được 
chấm dứt. Ta phải thay đối thói quen của tâm và học sống với thực tại. Chúng ta bắt đầu bằng sự định 
tâm vào hoi thở. Khi thấy tâm lang thang thì ta kiên nhẫn và bình tĩnh kéo nó về với hoi thở. Neu 
thất bại, ta lại cố gắng làm lại. Chúng ta tiếp tục lập đi lập sự luyện tập này một cách vui vẻ, không 
bực bội, không nản lòng. Dầu sao thì tập quán của cả đời không thế thay đối trong vài phút được. 
Công việc đòi hỏi sự thực hành liên tục, nhiều lần, và sự nhẫn nại, bình tĩnh. Đây là phưong cách 
phát triển ý thức về thực tại. Đây là nồ lực chân chính. 

Đức Phật nêu ra bốn loại nồ lực chân chính: 

. tránh điều ác, bất thiện nảy sinh; 

. nếu chúng đã khởi lên, loại bỏ chủng; 

. phát sinh những điều thiện lành chưa có; 

. duy trì điều thiện lành không lơi là, làm chúng phát triến, và đưa tới toàn thiện. 1 

Do thực hành ý thức về hoi thở, chúng ta đã thực hành cả bốn nồ lực chân chính. Chúng ta 
ngồi xuống và chú tâm vào hoi thở, không đế cho ý nghĩ xen vào. Làm như vậy chúng ta khởi xướng 



và duy trì được trạng thái tốt lành của tự ý thức. Chúng ta tự tránh không bị rơi vào sự xao lãng, đãng 
trí hay mất dấu thực tại. Neu một ý nghĩ xuất hiện, đừng đuối theo nó, mà cho tâm quay về hơi thở. 
Bằng cách này, chúng ta phát triển khả năng chú tâm vào một đối tượng và chống lại sự phân tâm: 
hai đặc tính cốt yếu của định. 


Ý Thức Chân Chính 

Quan sát hơi thở cũng là một cách thực hành ý thức chân chính. Chúng ta khổ là do vô minh. 
Chúng ta phản ứng vì không biết mình đang làm gì và vì không biết rõ thực tế của mình. Tâm ta mất 
nhiều thì giờ vào những mơ mộng, ảo tưởng, sống lại những kinh nghiệm thích thú hay khó chịu, và 
dự tính tương lai một cách sợ hãi hay hăng say. Trong khi đắm chìm trong thèm muốn hay chán ghét 
chúng ta không ý thực được những gì hiện đang xay ra, cũng như không biết mình đang làm gì. Thực 
ra thì giây phút này, hiện tại mới thực sự là quan trọng nhất đối với chúng ta. Chúng ta không thế 
sống trong quá khứ, vì nó đã qua. Chúng ta không thế sống trong tương lai vì nó ở ngoài tầm tay. 
Chúng ta chỉ có the sống trong hiện tại. 

Neu chúng ta không ý thức về những hành động của mình trong hiện tại, chúng ta không tránh 
khỏi tái phạm những lồi lầm trong quá khứ và không bao giờ có the đạt được những ước muốn cho 
tương lai. Nhưng nếu có thế phát triển khả năng ý thức được hiện tại, chúng ta có thế dùng quá khứ 
như một hướng dần cho những hành động của mình trong tương lai, như vậy chúng ta có thế đạt được 
mục đích. 


Dhamma là con đường của bây giờ và ngay ở đây. Bởi vậy chúng ta phải phát triển khả năng 
ý thức được giây phút hiện tại. Chúng ta cần một phương pháp đế chú tâm vào thực tại ở ngay lúc 
này. Kỳ thuật anapana-sati (ý thức về hơi thở) chính là phương pháp này. Thực hành phương pháp 
này sẽ phát triển sự ý thức về chính mình ngay ở đây và ngay bây giờ: ngay tại lúc này thở vào, ngay 
tại lúc này thở ra. Do thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta nhận biết được thực tại. 

Một lý do nữa để phát triển ý thức về hơi thở là vì chúng ta muốn thể nghiệm được sự thật tối 
hậu. Chú tâm vào hơi thở có thế giúp ta khám phá được những gì mà chúng ta không biết về bản 
thân, đế mang những gì ở vô thức lên ý thức. Nó như một nhịp cầu nối liền vô thức và ý thức, vì hơi 
thở hoạt động cả ở vô thức lần ý thức. Chúng ta có thế thở theo một lối đặc biệt, có thế điều khiến hơi 
thở. Chúng ta cũng có thế ngưng hơi thở một lúc. Tuy nhiên khi chúng ta ngưng điều khiến thì hơi 
thở vẫn tiếp tục hoạt động như thường. 

Ví dụ, chúng ta có thế cố ý thở hơi mạnh một chút đế ta có thế chú tâm được một cách dề 
dàng. Ngay khi ý thức về hơi thở đã rõ ràng và vững rồi, thì ta đế cho hơi thở tự nhiên, dù là mạnh 
hay nhẹ, sâu hay nông, ngắn hay dài, nhanh hay chậm. Chúng ta không làm một cố gắng nào đế điều 
khiến hơi thở, ta chỉ cố gắng ý thức về nó mà thôi. Bằng cách duy trì được ý thức về hơi thở tự nhiên, 
chúng ta bắt đầu quan sát hoạt động tự động của cơ thế, một hoạt động thường là không cố ý. Từ sự 
quan sát thực tế thô thiến của hơi thở cố ý, chúng ta tiến đến sự quan sát sự thật tinh tế hơn của hơi 
thở tự nhiên. Chúng ta đã bắt đầu vượt ra ngoài thực tế bề ngoài đến sự ý thức về thực tế tinh tế hơn. 

Một lý do nữa đế phát triển sự ý thức về hơi thở là đế thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô 
minh, trước hết ta phải ý thức về chúng. Trong công việc này, hơi thở sẽ giúp chúng ta, vì hơi thở là 
phản ánh của tâm trạng của ta. Khi tâm ta bình an và yên tĩnh thì hơi thở của ta điều hòa và nhẹ 
nhàng. Nhưng khi bất tịnh nảy sinh trong tâm như giận dữ, hận thù, sợ hãi, hay dam mê thì hơi thở 



trở nên thô thiển, nặng nề và gấp rút. Nhờ vậy, hơi thở đã báo động cho chúng ta biết về trạng thái 
của tâm và cho phép chúng ta bắt đầu đối phó với nó. 

Còn một lý do nữa đế chúng ta thực hành sự ý thức về hơi thở. Vì mục đích của chúng ta là 
làm sao đế tâm thoát khỏi những bất tịnh, nên chúng ta phải cấn thận đế mỗi bước tiến đến đích phải 
thanh tịnh và thiện lành. Ngay trong giai đoạn đầu đế phát triển samadhỉ (định), chúng ta phải dùng 
một đối tượng quan sát thiện lành. Hơi thở là đối tượng này. Chúng ta không thế có thèm muốn và 
chán ghét đối với hơi thở, và vì hơi thở là một thực tế, hoàn toàn thoát khỏi ảo tưởng, ảo giác. Vì vậy 
hơi thở là một đối tượng thích họp cho sự chú tâm. 

Giây phút khi hoàn toàn chú tâm vào hơi thở, thì tâm thoát khỏi thoát khỏi thèm muốn, chán 
ghét, vô minh. Dù thời gian thanh tịnh này có ngắn ngủi đến đâu thì nó cũng có một năng lực rất 
mạnh vì nó thách thức tất cả những dữ kiện quá khứ của ta. Tất cả những nghiệp tích lũy này bị 
khuấy động và bắt đầu xuất hiện như những khó khăn về thân cũng như về tâm. Những khó khăn này 
làm cản trở những nồ lực phát triển ý thức. Chúng ta có thế thấy nóng lòng muốn tiến bộ, hay tức 
giận, chán nản vì sự tiến bộ có vẻ chậm chạp, đấy là một hình thức của thèm muốn và chán ghét. Đôi 
khi vừa ngồi xuống thiền ta đã bị trạng thái hôn mê áp đảo và ta ngủ thiếp đi. Có lúc ta thấy bồn chồn 
đến nỗi đứng ngồi không yên hay tìm cớ đế khỏi thiền. Nhiều lúc nghi ngờ gậm nhấm ý chí hành 
thiền - sự nghi ngờ quá độ, vô lý về người thầy, về giáo huấn, hay về khả năng hành thiền của chính 
mình. Khi đột nhiên phải đối diện với những khó khăn đó, chúng ta có thế nghĩ đến bỏ thiền cho 
xong chuyện. 

Vào những lúc như vậy chúng ta phải hiếu rằng, những trở ngại này khởi lên chỉ là phản ứng 
của sự thành công của chúng ta trong việc thực tập ý thức về hơi thở. Neu chúng ta kiên trì thì chúng 
sẽ dần dần biến mất. Lúc đó sự hành thiền của chúng ta trở nên dề dàng hơn, vì ngay trong giai đoạn 
khởi đầu này, một vài tầng lớp của nghiệp cũ đã bị xóa bỏ khỏi bề mặt của tâm. Và như vậy, ngay khi 
ta mới chỉ tập ý thức về hơi thở, chúng ta đã bắt đầu thanh lọc tâm và tiến đến sự giải thoát. 


Định Chân Chính 

Chú tâm vào hơi thở phát triển sự ý thức về giây phút hiện tại. Duy trì sự ý thức này từng giây 
từng phút, càng lâu càng tốt, là định chân chính. 

Trong đời sống bình thường, những hoạt động hàng ngày cũng đòi hỏi sự chú ý, nhưng không 
nhất thiết là định chân chính. Một người có thế chú hết tâm vào việc thỏa mãn những khoái cảm hay 
trì hoãn những mối lo sợ. Một con mèo chăm chú rình một lồ chuột, sẵn sàng đế vồ khi chuột xuất 
hiện. Một tên ăn cắp chăm chú rình bóp của một nạn nhân, chỉ chờ cơ hội tốt đế lấy. Một đứa bé 
trong đêm tối nằm trong giường nhìn trân trân kinh hãi vào một góc buồng, tưởng tượng ra những 
con quái vật đang ấn núp trong bóng tối. Tất cả những sự chú ý này không phải là định chân chính, 
loại có thế đưa ta đến giải thoát. Samadhi (định) phải có sự chú tâm vào một đối tượng hoàn toàn 
thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. 

Khi thực hành sự ý thức về hơi thở, ta thấy việc duy trì được sự ý thức không bị gián đoạn 
thực là một việc khó khăn. Mặc dầu ta đã cương quyết chú tâm vào hơi thở, nhưng nó vẫn vuột đi mà 
ta không hề hay biết. Chúng ta thấy mình như một người say rượu, cố gắng đi cho thắng nhưng vẫn 
bước xiên xẹo. Sự thật thì chúng ta đã say vì vô minh và ảo giác, và vì vậy chúng ta cứ tiếp tục đi lạc 
vào quá khứ, tương lai, hay thèm muốn, chán ghét. Chúng ta không thế nào ở yên trên con đường 
thẳng để giữ vững sự ý thức. 



Là người hành thiền, điều tốt cho chúng ta là không nên chán nản hay thối chí khi phải đối 
diện với những khó khăn này, mà ngược lại, ta phải hiếu rằng cần có thời gian để thay đối những thói 
quen đã ăn sâu trong tâm khảm tự bao nhiêu năm nay. Muốn có kết quả, chúng ta chỉ có cách tập đi, 
tập lại nhiều lần, liên tục, kiên nhẫn, và kiên trì. Công việc chính của chúng ta là khi tâm đi lang 
thang thì ta lại kéo nó về lại hoi thở. Neu làm được như vậy, thì chúng ta đã tiến được một bước quan 
trọng trong việc sửa đối cái tâm hay đi lang thang. Và bằng cách tập đi tập lại, ta có thế kéo sự chú 
tâm trở lại ngày một nhanh chóng hon. Dần dần khoảng thời gian sao lãng càng lúc càng ngắn đi và 
khoảng thời gian có ý thức càng lâu hon. 

Khi sự chú tâm đã vững mạnh, chúng ta cảm thấy thoải mái, sung sướng, tràn đầy nhựa sống. 
Dần dần hoi thở thay đổi, nó trở nên êm, đều, nhẹ, và nông. Có lúc hình như hoi thở đã ngưng hẳn. 
Thật ra, tâm ta đã trở nên an tĩnh, co thế cũng trở nên yên tĩnh và sự biến dưỡng giảm đi, vì vậy chỉ 
cần ít dưỡng khí. 

Trong giai đoạn này, nhiều người có thể có những kinh nghiệm bất thường như thấy ánh sáng 
hay ảo ảnh trong khi ngồi nhắm mắt, hay nghe thấy những âm thanh khác thường. Tất cả những kinh 
nghiệm siêu nhiên ấy là dấu hiệu cho biết tâm ta đã định ở một mức độ cao. Những hiện tượng này tự 
chúng không có một tầm quan trọng nào và chúng ta không nên để tâm đến chúng. Đối tượng của sự 
ý thức vẫn là hoi thở. Ngoài nó ra còn có những điều khác đều làm ta phân tâm. Chúng ta cũng không 
nên mong muốn có những kinh nghiệm này; chúng xuất hiện với người này, và có thế không xuất 
hiện với người khác. Tất cả những kinh nghiệm khác thường này chỉ là những cột mốc ghi dấu sự 
tiến triển trên con đường. Đôi khi những cột mốc này bị che lấp làm ta không thấy được, hay có the ta 
mải mê trên con đường đến nồi ta vượt qua mà không nhận thấy chúng. Neu chúng ta lấy những cột 
mốc đó làm đích mà bám vào đó thì chúng ta không còn tiến bộ nữa. Thật ra có vô số những cảm giác 
bất thường đế trải nghiệm. Những ai thực hành Dhamma không nên tìm kiếm những kinh nghiệm đó 
mà phải có tuệ giác về bản tánh của chính mình đế có thế giải thoát khỏi khố đau. 

Vì vậy chúng ta tiếp tục chỉ chú tâm vào hoi thở. Khi tâm càng định thì hoi thở càng nhẹ 
nhàng hon, và sự theo dõi càng trở nên khó khăn hon nên ta cần phải cố gắng nhiều hon đế duy trì sự 
ý thức. Bằng cách này, chúng ta tiếp tục luyện tâm, làm cho sự định tâm được bén nhậy và biến nó 
thành một dụng cụ đế thâm nhập thực tế bề ngoài đế quan sát thực tế vi tế nhất ở bên trong. 

Có nhiều kỹ thuật khác đế phát triển định sự định tâm. Hành giả có thế được dạy chú tâm vào 
một tiếng bằng cách tụng niệm tiếng đó, hay vào một hình ảnh, hay làm đi làm lại một động tác. Làm 
như vậy hành giả hòa nhập vào đối tượng của sự chú tâm, và đạt được trạng thái xuất thần. Hành giả 
cảm thấy lâng lâng dễ chịu, nhưng khi trạng thái đó không còn nữa, người đó lại trở về với đời sống 
bình thường với những khó khăn như trước. Những kỹ thuật này tạo nên một lóp bình an và an lạc ở 
bề mặt của tâm, nhưng không tới được những bất tịnh ở tầng lóp sâu bên dưới. Những đối tượng chú 
tâm được dùng trong những kỳ thuật này không liên quan gì với thực tại của hành giả. Trạng thái 
ngây ngất, sảng khoái mà hành giả có được là giả tạo, chứ không nảy sinh một cách tự nhiên từ đáy 
sâu của tâm đã thanh tịnh. Samadhỉ chân chính không thế là con say tâm linh. Nó phải thoát khỏi mọi 
sự giả tạo và ảo tưởng. 

Ngay trong giáo huấn của Đức Phật cũng có nhiều trạng thái xuất thần, nhập định - jhana - 
có thế đạt được. Chính Ngài đã được dạy tám tầng thiền định trước khi giác ngộ, và Ngài tiếp tục 
thực tập chúng suốt đời. Tuy nhiên những trạng thái nhập định này không thế giải thoát Ngài được. 
Bởi vậy, khi Ngài dạy về những trạng thái này, Ngài đã nhấn mạnh công dụng của chúng chỉ như 
những viên đá lót đường đưa tới sự phát triển tuệ giác. Hành giả phát triển khả năng định không phải 



đế kinh nghiệm trạng thái cực lạc hay ngất ngây, mà là đế rèn luyện tâm thành một dụng cụ đế quan 
sát thực tế của chính mình và loại bỏ những điều kiện (nghiệp) đã gây nên khố. Đó chính là dịnh chân 
chính. 


Vấn Đáp 

Câu hỏi: Tại sao thiền sư dạy thiền sinh chủ tâm vào hơi thở (ãnãpãna) ở lỗ mũi thay vì ở 

bụng? 


Thiền sư s. N. Goenka : Vì đối với chúng ta thực hành ãnãpãna chỉ lả đế sửa soạn cho sự 
thực hành Vipassana, và trong loại Vipassana này chúng ta cần một sự chú ý đặc biệt mạnh. Vùng 
chú ý càng nhỏ thì sự tập trung càng mạnh. Bụng quá rộng đế có thế phát triển tới độ tập trung mạnh 
nhu vậy. Mũi là noi tập trung thích họp nhất. Vì vậy mà Đức Phật đã huớng dần chúng ta tập ở đấy. 

Khi thực hành ỷ thức về hơi thở, chủng ta có thế đếm, hay nói “vào ” khi chủng ta hít vào, và 
“ra ” khi chủng thở ra không ? 

Không. Không đuợc nói liên tục. Vì nếu bạn thêm một tiếng vào sự ý thức về hoi thở, thì dần 
dần tiếng đó sẽ chiếm ưu thế, và bạn sẽ quên bằng hơi thở. Rồi bạn có hít vào hay thở ra bạn cũng nói 
“vào”. Và bạn thở ra hay hít vào, bạn cũng nói “ra”. Tiếng này trở thành câu thần chú. Chỉ nên chú ý 
vào hơi thở, hơi thở đơn thuần, không gì ngoài hơi thở. 

Tại sao tập samadhi lại không đủ đê giải thoát ? 

Vì sự thanh tịnh của tâm phát triển được bằng samadhỉ là do sự dồn nén chứ không phải do sự 
diệt trừ hết nghiệp. Cũng giống như một người làm cho nước bùn thành nước trong bằng phèn chua. 
Chất phèn đã làm bùn kết tủa, lắng xuống, đế lại nước ở phía trên trong suốt. Cũng thế, samadhi đã 
làm những lớp trên của tâm trở nên trong sáng, nhưng những bất tịnh vẫn còn tích tụ ở vô thức. 
Những bất tịnh tiềm ấn này phải bị loại bỏ đế được giải thoát. Và muốn làm như vậy, ta phải thực 
hành Vipassana. 

Quên hắn quá khứ và tương lai, và chỉ chủ ỷ đến hiện tại thì có hại hay không? Đó không 
phải là cách Sống của loại cầm thủ sao? Người nào quên quá khứ chắc chắn sẽ bị sống lại như vậy. 

Kỳ thuật này không dạy bạn quên hắn quá khứ, hay không quan tâm đến tương lai. Nhưng vì 
tâm có thói quen ngụp lặn triền miên trong kỷ niệm thời quá khứ, hay trong thèm muốn, hay có 
những dự tính hay sợ hãi cho tương lai, và vô minh về hiện tại. Thói quen bệnh hoạn này làm cho 
đời sống thành khố sở. Nhò' có thiền, bạn học cách đứng vững trong thực tại. Với căn bản vững chắc 
này bạn có thế dùng những chỉ dần cần thiết của quá khứ, và sửa soạn những dự tính thích hợp cho 
tương lai. 



Tôi nhận thấy khi tôi hành thiền mà tâm tôi đi lung tung, một thèm muốn bắt đầu, và tôi nghĩ 
là tôi không được thèm muốn, thế là tôi bồn chồn vì tôi đang thèm muốn. Tôi phải đối phó với tình 
trạng đó như thế nào? 

Tại sao lại phải bồn chồn vì thèm muốn? Hãy chấp nhận sự kiện đó: “Hãy xem, có thèm 
muốn” - thế thôi. Và bạn sẽ thoát khỏi tình trạng đó. Khi bạn thấy tâm mình đi lang bang, bạn chấp 
nhận, “Này, tâm tôi đi lang thang”, và tự động tâm bạn trở lại với hoi thở. Đừng tạo nên sự căng 
thắng vì lòng thèm muốn hay vì tâm đi lang bang. Neu làm nhu vậy, bạn lại gây ra sự chán ghét mới. 
Hãy chấp nhận nó. Thế là đủ. 

Tất cả những kỹ thuật thiền Phật giáo thì yoga đều có. Vậy thật ra cái gì là mới lạ trong cách 
dạy thiền của Đức Phật. 

Phái yoga là sự phát triển về sau. Patanịaỉỉ sống vào khoảng 500 năm sau thời Đức Phật, và lẽ 
dĩ nhiên kinh điển yoga chịu ảnh huởng của giáo huấn của Đức Phật. Dĩ nhiên tập yoga có từ truớc 
thời Đức Phật, và chính Ngài cũng đã thực hành truớc khi Ngài giác ngộ. Tuy nhiên, tất cả những kỹ 
thuật này chỉ hạn hẹp trong giới và định. Định chỉ đạt tới tầng thiền (ịhana) thứ tám, vẫn còn trong 
lãnh vực cảm quan. Đức Phật tìm thấy tầng thiền jhana thứ chín, đó là Vipassana, tầng thiền phát 
triển tuệ giác, đua thiền giả đến mục đích tối hậu, vuợt khỏi mọi cảm quan. 

Tôi thấy tôi hay khinh rẻ người khác. Xin thầy cho biết có cách nào tốt đế sửa đối tật xấu này 

không? 


Bằng cách hành thiền. Neu tự ngã quá lớn, bạn coi rẻ nguời khác, làm giảm sự quan trọng của 
nguời khác và tăng tầm quan trọng của mình lên. Nhung thiền sẽ làm tiêu tan bản ngã, và bạn sẽ 
không còn làm gì đế làm tốn thuong nguời khác nữa. Hãy hành thiền, và vấn đề sẽ tự động đuợc giải 
quyết. 


Nhiều khi tôi cảm thấy tội lỗi về những việc tôi đã làm. 

Cảm thấy có tội không giúp gì đuợc cho bạn; nó chỉ gây hại mà thôi. Tội lồi không có chồ 
đứng trên con đuờng của Dhainma. Khi bạn thấy mình hành động sái quấy, hãy chấp nhận mà không 
cần phải biện minh hay dấu giếm gì cả. Bạn có thế gặp một nguời bạn kính trọng và nói, “Tôi đã 
phạm lồi này. Trong tuong lai tôi sẽ cấn thận không tái phạm nữa.” Sau đó bạn hành thiền, và bạn sẽ 
thấy bạn có thế thoát ra khỏi sự khó khăn đó. 

Tại sao tôi cứ nâng cao bản ngã? Tại sao tôi cứ cố gắng là “tôi”? 

Vì vô minh nên tâm đã bị điều kiện hóa đế làm như vậy. Nhưng Vipassana có thế giải thoát 
cho bạn khỏi điều kiện có hại ấy. Thay vì chỉ nghĩ đến bạn, bạn hãy học cách nghĩ đến người khác. 

Làm sao có thê làm được như vậy? 

Trước hết phải nhận biết mình là người ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình như thế nào. Neu bạn 
không nhận thức được sự thật này, thì bạn không thế thoát khỏi sự điên cuồng, chỉ yêu bản thân. 
Hành thiền lâu rồi bạn sê nhận thức được rằng, ngay cả tình yêu của bạn đối với người khác thật ra 
cũng chỉ là yêu bạn mà thôi. Bạn sẽ hiếu, “Tôi yêu ai? Tôi yêu người đó vì tôi mong mỏi cái gì từ 
người đó. Tôi mong mỏi người đó hành xử theo cách tôi muốn. Nhưng khi người đó hành động khác 
đi, thì tôi không còn yêu người đó nữa. Vậy thì thật sự tôi yêu người đó hay yêu tôi?” Câu trả lời sẽ 



trở nên rõ ràng, không phải bằng trí thức, mà bằng sự thực hành Vipassana. Và một khi đã có sự nhận 
thức trực tiếp này, thì bạn bắt đầu thoát khỏi tính ích kỷ của mình. Và rồi bạn học cách phát triển tình 
yêu thật sự đối với nguời khác, tình yêu vị tha, một chiều, cho mà không mong đuợc đền đáp. 

Tôi làm việc ở một nơi có rất nhiều người vô gia cư chìa tay đế xỉn tiền lẻ. 

Ớ phuong Tây cũng vậy sao? Tôi tuởng ăn xin chỉ có ở những nuớc nghèo! 

Tôi thấy phần đông những người đó đều nghiện ngập. Tôi không biết cho họ tiền có phải là 
khuyến khích họ dùng ma tủy hay khôngl 

Bởi vậy phải biết chắc chắn món tiền bạn cho phải đuợc sử dụng đúng đắn. Neu không thì chả 
có ích gì cho ai cả. Thay vì bạn cho tiền những nguời đó, bạn giúp họ khỏi nghiện ngập, thì bạn thật 
sự đã giúp họ. Bất cứ hành động nào của bạn cũng phải làm với sự trí tuệ. 

Khi thiền sư nói “Hãy hạnh phúc ”, thì đối với tôi, mặt trái của nó là “Hãy buồn 

Tại sao phải buồn? Hãy thoát khỏi buồn rầu. 

Đúng thế, nhưng tôi tưởng chủng ta đang tập đế được quân bình. 

Quân bình làm bạn hạnh phúc. Neu bạn mất quân bình, bạn buồn khố. Hãy bình tâm; 

Hãy hạnh phúc! 

Tôi tưởng là “Hãy bình tâm, là không là gì cả ”. 

Không, không. Quân bình làm bạn sung suông, chứ không phải là không là gì cả. Bạn trở nên 
tích cực khi bạn có một tâm quân bình. 



Chè Sữa 


Hai đứa nhỏ nghèo nàn sống bằng cách ăn xin từ thành thị đến thôn quê. Một đứa bị mù từ 
khi lọt lòng mẹ, và đứa kia giúp đỡ nó; chúng cùng nhau ăn xin độ nhật. Một ngày kia, đứa bé mù bị 
ốm. Bạn nó bảo, “Mày ở đây nghỉ. Tao sẽ đi xin cho cả hai, và sẽ mang thức ăn về cho mày.” Rồi nó 
đi ăn xin. 

Ngày hôm đó, nó xin đuợc một món rất ngon, một loại chè bằng sữa theo kiếu Ân Độ. Thằng 
bé chua bao giờ đuợc ăn nên nó rất thích. Nhung chang may nó không có đồ đựng đế mang về cho 
bạn, nên nó đã ăn hết. 

Khi trở về nó bảo bạn, “Tao xin lỗi, hôm nay tao xin đuợc món chè sữa ngon tuyệt nhung 
không mang về cho mày đuợc.” 

Đứa bé mù hỏi bạn, “Chè sữa là gì?” 

“ À, nó mầu trắng. Sữa mầu trắng.” 

Bị mù từ khi mới đẻ nên nó không hiểu, “Trắng là gì?” 

“ Mày không biết trắng là gì sao?” 

“Không, tao không biết.” 

“Nó trái với đen.” 

“Vậy đen là gì?” 7 

Nó cũng không hiếu đen là gì. 

“Ô, mày cố mà hiểu, trắng!” 

Nhung thằng bạn mù không thế nào hiếu đuợc. Bạn nó nhìn quanh và thấy con hạc trắng. Nó 
bắt con hạc đến cho bạn nó và nói, “Trắng giống nhu con chim này.” 

Không có mắt, đứa bé gio tay sờ con chim, “À, bây giờ tao hiếu trắng là gì rồi! Nó mềm.” 

“Không, không, trắng không liên quan gì đến mềm cả! Trắng là trắng! Mày hãy cố mà hiếu.” 

“Nhung mày bảo tao trắng trông giống nhu con hạc này, và tao sờ thấy nó mềm. Vậy chè sữa 
mềm. Trắng nghĩa là mềm.” 

“Không phải, mày chua hiểu, hãy thử lần nữa đi.” 

Một lần nữa thằng bé mù lại sờ con hạc từ mỏ, cổ, thân, đến đuôi, “À, bây giờ tao hiếu rồi. Nó 
cong quẹo. Trắng nghĩa là cong quẹo.” 

Thằng bé mù không thế hiếu đuợc, vì nó không có khả năng đế thế nghiệm trắng là gì. Cũng 
vậy, nếu bạn không có khả năng thế nghiệm sự thật đúng nhu thật, thì thực tế luôn luôn sẽ là cong 
quẹo đối với bạn. 



Chương 7 


T| >_■_/V_ rp _ £ rp__ /V 

Rèn Luyện Trí Tuệ 


Cả si la và samadhi không phải là nét đặc thù trong giáo huấn của Đức Phật. Cả hai đã được 
biết đến và được tập từ trước khi Ngài giác ngộ. Thực ra, trên con đường đi tìm giải thoát, Ngài đã 
được dạy về samadhi do hai bậc thầy mà Ngài theo học. Những lời chỉ dần của Ngài về phưong pháp 
này không khác gì của những bậc thầy của các tôn giáo truyền thống. Tất cả mọi tôn giáo đều nhấn 
mạnh vào sự cần thiết của hành vi đạo đức, và họ còn cho thấy những trạng thái sung sướng, ngây 
ngất chỉ có thế đạt được bằng cầu nguyện, thực hành những nghi thức tôn giáo, bằng bỏ nhịn ăn, khố 
hạnh, hay bằng các phưong pháp thiền khác nhau. Mục đích của cách thực hành này chỉ đế đạt được 
trạng thái nhập định sâu. Đây là những trải nghiệm cực lạc của những tôn giáo huyền bí. 

Trạng thái định này, tuy chưa đạt tới mức xuất thần, nhưng cũng rất hữu ích. Nó làm cho tâm 
yên tĩnh bằng cách đánh lạc sự chú tâm khỏi tình trạng mà ta sẽ phản ứng bằng thèm muốn và chán 
ghét. Một hình thức thô sơ của samadhỉ là đếm chầm chậm từ một đến mười đế tránh cơn giận bùng 
nố. Những hình thức khác có lẽ còn rõ rệt hơn, như lập đi, lập lại một chữ, hay một câu chú, hay chú 
tâm vào đối tượng của mắt. Tất cả mọi cách đều rất hữu hiệu: Khi sự chú tâm chuyến sang một đối 
tượng khác, tâm có vẻ trở nên bình tĩnh và bình an. 

Tuy nhiên, sự bình tĩnh đạt được bằng cách này không phải là sự giải thoát thực sự. Chắc 
chắn sự thực hành định đem lại những kết quả tốt đẹp, nhưng nó chỉ tốt ở tầng lóp ý thức của tâm mà 
thôi. Gần hai mươi lăm thế kỷ trước khi có sự khám phá của khoa tâm lý học hiện đại, Đức Phật đã 
nhận thức được sự hiện hữu của tâm vô thức mà Ngài gọi là anusaya. Ngài thấy rằng đánh lạc hướng 
sự chú tâm là một cách đối phó hữu hiệu với thèm muốn và chán ghét ở mức độ ý thức, nhưng thực 
sự không loại hắn được chúng. Trái lại chúng bị đẩy sâu vào vô thức, nơi chúng ngủ yên, nhưng vẫn 
nguy hiểm như bao giờ. Ớ bề mặt của tâm, có thế có một lớp bình yên và hòa hợp, nhưng ở dưới sâu 
là một hỏa diêm sơn đang ngủ yên, chứa đầy những bất tịnh bị dồn nén, không sớm hay muộn cũng 
sê bùng nố dữ dội. Đức Phật nói, 

Neu một cây bị gẫy đố, nhưng rễ vẫn mọc vững trong đất, không bị đụng chạm thì mầm non 
vẫn mọc lên. 

Nen gốc rễ của thói quen cố hữu của thèm muốn và chán ghét chưa được bứng nho, thì khố 
đau vẫn không ngừng tái diễn. 1 



Chừng nào các điều kiện (nghiệp) còn ở trong vô thức, thì những mầm mống khố đau chỉ chờ 
co hội là lập tức trồi lên, tạo ra khố. Vì lý do này, ngay sau khi đạt đuợc trạng thái cao nhất có thế đạt 
đuợc do định, vị Phật tuông lai cũng không hài lòng rằng Ngài đã đuợc giải thoát. Ngài quyết định 
phải tiếp tục tìm kiếm con đuờng thoát khỏi khố đau và đua tới hạnh phúc. 

Ngài thấy có hai sự lựa chọn. Con đuờng thứ nhất là tự mình buông thả, tìm kiếm để thỏa mãn 
mọi dục vọng không một chút kiềm chế. Đây là con đuờng thế tục mà hầu hết mọi nguời đều theo dù 
họ có ý thức đuợc hay không. Nhung Ngài đã thấy rõ con đuờng này không thế dần đến hạnh phúc. 
Trên thế gian này, không ai có thế lúc nào cũng muốn gì đuợc nấy, mọi sự xay ra theo ý mình, không 
gặp những điều bất nhu ý. Những nguời theo con đuờng này đuong nhiên bị khố khi không đạt đuợc 
những gì họ mong muốn; có nghĩa là họ khố vì thất vọng và bất nhu ý. Nhung họ khố không kém khi 
đạt đuợc điều mong uớc: họ khố vì sợ điều đạt đuợc sẽ mất đi, và những lúc sung suớng cũng sẽ 
không đuợc lâu dài, và sự thật là vậy. Khi tìm kiếm, khi đạt đuợc, và khi mất mát điều mong uớc, 
những nguời ấy sẽ luôn luôn bị giao động. Vị Phật tuông lai đã từng trải qua những kinh nghiệm đó 
truớc khi Ngài rời bỏ cuộc sống trần tục đế trở thành một nguời tu hành. Vì vậy Ngài đã biết con 
đuờng đó không thế là con đuờng dần tới bình an. 

Con đuờng thứ hai là con đuờng tự kiềm chế, cố tình tránh thỏa mãn mọi mong muốn. Ớ Ân 
Độ 2500 năm về truớc, con đuờng tự chối từ đã đi đến độ cực đoan, tránh hết mọi kinh nghiệm khoan 
khoái, và còn tự hành hạ bằng những kinh nghiện khó chịu. 

Lý do giải thích sự tự trừng phạt là nó sẽ chữa đuợc thói quen của thèm mon và chán ghét, và 
nhờ vậy thanh lọc đuợc tâm. Sự thực hành khố hạnh là một hiện tuợng tôn giáo có khắp thế giới. Đức 
Phật tuông lai đã theo con đuờng này trong những năm Ngài sống đời tu sĩ không nhà. Ngài đã thử 
nhiều lối tu khố hạnh đến độ thân Ngài chỉ còn da bọc xuong, nhung Ngài vẫn không thấy mình đuợc 
giải thoát. Hành hạ thế xác không thanh lọc đuợc tâm. 

Tự kiềm chế không cần phải thực hành đến mức thái quá. Tuy nhiên chúng ta có the áp dụng 
một cách vừa phải bằng cách tránh những thèm muốn đua tới những hành động bất thiện. Sự tự chế 
này tốt hon là sự phóng túng, vì ít nhất chúng ta cũng tránh đuợc những hành động vô luân. Nhung 
nếu ta đè nén đế tự kiềm chế thì tinh thần ta sẽ căng thắng đến độ nguy hiểm. Tất cả những dục vọng 
bị đè nén sẽ tích tụ nhu nuớc lũ sau bờ đê của sự tự chối bỏ. Một ngày nào đó đê sẽ vỡ và tạo ra một 
trận lụt khốc liệt. 

Chừng nào điều kiện (nghiệp) còn tồn tại trong tâm thì chúng ta không thể hết khổ, hay đuợc 
bình an. Sila, mặc dù có ích, nhung lý trí không thế duy trì nó đuợc. Phát triển samadhỉ có thế giúp 
đuợc phần nào, nhung nó không tác động ở mức độ thâm sâu của tâm, noi cội nguồn của mọi vấn đề, 
gốc rễ của những bất tịnh. Chừng nào những gốc rề đó còn vùi sâu trong vô thức, thì chúng ta không 
thể có hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu, không có sự giải thoát. 

Nhung nếu những gốc rề của điều kiện (nghiệp) bị loại trừ khỏi tâm, thì sự nguy hiểm của sự 
buông thả trong những hành động bất thiện không còn nữa, và cũng không cần thiết phải tự đè nén, vì 
động lực đế thực hành những hành động bất thiện sê mất đi. Chúng ta có thế sống một cuộc đời hình 
an vì tâm ta không còn căng thắng do sự tìm kiếm hay chối bỏ. 

Đe bứng nhố những gốc rề đó, chúng ta cần một phuong pháp đế có thế thâm nhập vào tầng 
lớp sâu thắm của tâm đế đối phó với những bất tịnh noi chúng phát sinh. Phuong pháp này Đức Phật 
đã tìm ra: rèn luyện trí tuệ, hay là panna đã đua Ngài đến giác ngộ. Phuong pháp này còn đuợc gọi là 
vipassana-bhãvanã, sự phát triển tuệ giác (tuệ tự chứng) vào bản tánh của chúng ta, nhờ đó chúng ta 



có thế nhận biết và loại trừ nguyên nhân của khố đau. Đây là những gì Đức Phật đã tìm ra, đã thực 
hành cho sự giải thoát của ngài, và đã dạy cho nguời khác suốt cuộc đời Ngài. Đây là yếu tố duy nhất 
trong giáo huấn của Ngài mà Ngài cho là quan trọng nhất. Ngài thuờng nhắc đi nhắc lại: 

Định sẽ có kết quả và ích lợi nếu nó được giới ho trợ. Trí tuệ sẽ có kết quả và ích lợi nếu nó 
được định ho trợ. Tâm sẽ sạch hết bất tịnh nếu được trí tuệ ho trợ. 2 

Tự chúng, giới và định, sila và Samadhi, tuy rất có giá trị, nhung mục đích chính của chúng là 
dần tới tuệ. Chỉ có phát triển panna chúng ta mới thật sự tìm thấy trung đạo giữa hai cực đoan buông 
thả và đè nén. Giữ giới, chúng ta tránh đuợc những hành động gây nên những hình thức thô thiến 
nhất của tâm giao động. Bằng cách định tâm, chúng ta làm tâm an tĩnh thêm, đồng thời uốn nắn nó 
thành một dụng cụ hữu hiệu trong công việc tự khảo sát. Nhung chỉ nhờ phát triển trí tuệ, chúng ta 
mới có thế xuyên thấu vào sự thật nội tâm và giải thoát chúng ta khỏi vô minh và ràng buộc. 

Hai phần trong Bát Thánh Đạo nằm trong sự luyện tập trí tuệ: suy nghĩ chân chính và hiếu 
biết chân chính. 


Suy Nghĩ Chân Chánh 

Truớc khi bắt đầu vipassana-bhãvanã, tất cả những ý nghĩ không nhất thiết phải ngung lại 
trong khi hành thiền. Những tu tuởng vẫn có thế còn tồn tại, nhung nếu sự ý thức đuợc duy trì từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì cũng đủ đế chúng ta bắt đầu. 

Ý nghĩ tuy có thế vẫn còn, nhung tính chất của lối suy nghĩ đã thay đối. Chán ghét và thèm 
muốn đã đuợc lắng dịu nhờ vào sự ý thức về hoi thở. Tâm đã trở nên yên tĩnh ít nhất ở mức độ ý 
thức, và bắt đầu nghĩ về Dhamrna, về con đuờng thoát khỏi khố đau. Nhung khó khăn nảy sinh khi ta 
bắt đầu ý thức về hoi thở bây giờ đã qua đi, hay ít nhất cũng đã bị chế ngự một phần nào. Chúng ta 
sửa soạn cho buớc kế tiếp là sự hiếu biết chân chính. 

Sự Hiểu Biết Chân Chính 

Sự hiếu biết chân chính mới thực sự là trí tuệ. Nghĩ về sự thật không đủ. Chúng ta phải tự 
mình chứng nghiệm sự thật, chúng ta phải nhìn sự việc nhu chúng nó thật sự là, chứ không phải trông 
có vẻ nhu vậy. Sự thật hiến nhiên là một thực tế, tuy nhiên ta cần phải vào sâu bên trong đế thế 
nghiệm thực tế tối hậu của chúng ta, và diệt trừ khố đau. 

Có ba loại trí tuệ: tuệ thụ nhận (suta-mayã pannã ), tuệ do lý trí ( cintã-maya pannã ), và tuệ 
chứng ( bhãvcinã-mayã pannã). 

Nghĩa đen của suta-mayã pannã là “trí tuệ nghe đuợc” - trí tuệ do học ở nguời khác mà có, 
thí dụ nhu bằng cách đọc sách, hay nghe giảng Pháp. Đây là trí tuệ của nguời khác mà ta quyết định 
nhận nó làm của mình. Sự chấp nhận này có thế là do vô minh. Thí dụ nguời ta lớn lên trong một 
cộng đồng với một lý tuởng, một hệ thống tín nguỡng, hay tôn giáo nào đó, và có thế chấp nhận mà 
không hề thắc mắc về chúng. Sự chấp nhận có thế do lòng tham. Những nguời lãnh đạo của cộng 
đồng có thế nói rằng, nếu chấp nhận lý tuởng đã có sẵn, một tín nguỡng cố truyền, sẽ bảo đảm một 
tuông lai tốt đẹp. Có lẽ họ đã nói rằng tất cả những nguời nào tin tuởng sẽ đuợc lên thiên đàng sau 
khi chết. Lẽ dĩ nhiên cái hạnh phúc có đuợc ở thiên đàng thì quá hấp dần, nên mọi nguời đã chang 
ngại ngùng gì mà không chấp nhận. Nguời ta chấp nhận cũng có thế vì sợ hãi. Các nhà lãnh đạo có 



thế thấy dân chúng có nghi vấn về ý thức hệ của cộng đồng, nên họ đã cảnh cáo dân chúng phải tuân 
theo những điều tin tuởng chung của cộng đồng, đe dọa là nếu không tuân theo họ sẽ bị trừng phạt 
một cách khủng khiếp trong tuông lai, và có lẽ đã tuyên bố, những kẻ không tin tuởng sẽ phải xuống 
địa ngục sau khi chết. Dĩ nhiên, dân chúng không muốn xuống địa ngục, nên họ đành gạt qua một bên 
những mối nghi ngờ và chấp nhận những tín điều của cộng đồng. 

Trí tuệ thụ nhận, dù là chấp nhận do lòng tin mù quáng, do thèm muốn, hay do sợ hãi đều 
không phải là trí tuệ của chính mình, không phải do chính mình thế nghiệm, mà là một thứ trí tuệ vay 
mượn. 


Loại huệ thứ hai sự hiếu biết trí thức (lý trí). Sau khi học hay nghe một giáo lý, ta xem xét và 
khảo sát xem nó có họp lý, ích lợi, hay thực tiền không. Neu ta thấy thỏa mãn ở mức độ trí thức, thì 
ta chấp nhận nó là thật. Tuy nhiên đây không phải là tuệ giác, tuệ chứng của chính mình, mà chỉ là 
một thứ trí tuệ do lý trí. 

Loại ba là loại trí tuệ do chính ta thế nghiệm, do sự chứng nghiệm cá nhân. Đây là loại trí tuệ 
mà ta sẽ sống với, trí tuệ thật sự sè mang đến sự thay đối trong đời ta bằng sự thay đối bản tánh của 
tâm. 


Trong thế giới vật chất, tuệ chứng có thế không luôn luôn cần thiết hay thích họp. Chỉ cần 
chấp nhận lời của người khác cho biết lửa là nguy hiểm, hay xác nhận sự kiện bằng suy luận. Chỉ có 
điên rồ mới nhất định lao mình vào lửa, rồi mới chấp nhận nó làm phỏng. Tuy nhiên, trong Dhamma, 
trí tuệ do trải nghiệm là thiết yếu, vì có như vậy chúng ta mới thoát khỏi điều kiện (nghiệp). 

Trí tuệ có được nhờ nghe từ người khác và trí tuệ nhờ sự nghiên cứu trí thức sẽ có ích lợi nếu 
chúng gây hứng khởi và hướng dần chúng ta tiến tới loại panna thứ ba, trí tuệ thực nghiệm. Nhưng 
nếu chúng ta đon giản chấp nhận trí tuệ thụ nhận mà không hề có nghi vấn, thì nó sẽ trở thành một sự 
ràng buộc, một chướng ngại không cho đạt đến tuệ chứng. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ suy tưởng về 
sự thật, xem xét và hiếu nó một cách trí thức, nhưng không có một cố gắng nào đế thế nghiệm nó trực 
tiếp thì sự hiểu biết trí thức sẽ trở thành sự trói buộc thay vì giúp ta trong sự giải thoát. 

Mồi người chúng ta phải trực tiếp chứng nghiệm sự thật bằng cách thực hành bhãvanã; chỉ có 
kinh nghiệm sống này mới giải thoát được tâm. Trải nghiệm sự thật của người khác không thế giải 
thoát được ta. Ngay cả sự giác ngộ của Đức Phật cũng chỉ có thế giải thoát cho một người, đó là 
Sidhattha Gotama. Sự chứng ngộ của một người có thế gợi hứng cho người khác, hướng dần người 
khác theo, nhưng rút cuộc mồi người chúng ta phải tự mình làm lấy. Đức Phật nói, 

Quỷ vị phải tự mình tu tập; 

những người đã tới đích chỉ có thê chỉ đường mà thôi. 3 

Sự thật có thế được sống, được chứng nghiệm trực tiếp chỉ trong chính chúng ta mà thôi. Bất 
cứ cái gì bên ngoài thì luôn luôn xa vời chúng ta. Chỉ trong bản thân, chúng ta mới có thế chứng 
nghiệm trực tiếp và sống động về sự thật. 

Trong ba loại trí tuệ, hai loại đầu không phải đặc biệt riêng trong giáo huấn của Đức Phật. Cả 
hai đều đã hiện hữu ở Ân Độ trước Ngài, và ngay cả trong thời Ngài, đã có người tự nhận giảng dạy 
những gì Phật dạy4 Sự đóng góp độc đáo của Đức Phật cho thế giới là con đường tự mỗi cá nhân 
chứng nghiệm sự thật và nhờ đó phát triển vipassana-maya-bhãvanã (tuệ giác). Cách đạt được sự 
trực nghiệm sự thật này là kỳ thuật vipassana-bhãvanã 



y ipassana-bhãvanã 


Vipassana thường được mô tả như một tia chóp của tuệ giác, một sự trực giác đột nhiên được 
sự thật. Sự mô tả đúng, nhưng thật ra có một phương pháp tuần tự mà những người hành thiền có thế 
dùng để tiến tới giai đoạn đạt được trực giác đó. Phương pháp đó là Vipassana-bhãvanã, sự phát triển 
tuệ giác, thường gọi là thiền Vỉpassana. 

Passana có nghĩa là “nhìn”, cái nhìn thông thường với đôi mắt mở. Vỉpassana có nghĩa là một 
loại nhìn đặc biệt: quan sát sự thật chính trong bản thân. Đe đạt được điều này, ta lấy cảm giác trên cơ 
thế của mình làm đối tượng. Kỳ thuật là sự quan sát một cách hệ thống và khách quan các cảm giác 
trong bản thân. Sự quan sát này sẽ phô bầy toàn thế thực tế của thân và tâm. 

Tại sao lại dùng cảm giác? Thứ nhất vì nhờ cảm giác mà chúng ta thế nghiệm trực tiếp thực 
tế. Một sự vật không hiện hữu đối với ta nếu nó không xúc chạm với năm giác quan hay với tâm. Đó 
là những cửa ngõ mà qua đó, chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài, là căn bản của mọi kinh 
nghiệm. Khi nào một cái gì xúc chạm với sáu giác quan, thì cảm giác nảy sinh. Đức Phật mô tả tiến 
trình đó như sau: 

Neu một người lấy hai cái que cọ sát vào nhau, vì sự cọ sát tạo ra sức nóng nên phát ra tia 
lửa. Cũng vậy, kết quả của sự tiếp xúc là thích thú, thì một cảm giác dễ chịu nảy sinh, nếu là khó 
chịu, thì một cảm giác khó chịu nảy sinh; nếu là trung tỉnh, thì một cảm giác trung tỉnh nảy sinh. 5 

Sự tiếp xúc giữa tâm hay thân với một đối tượng tạo ra cảm giác. Như vậy, cảm giác là mối 
hên lạc qua đó chúng ta kinh nghiệm thế giới với tất cả các hiện tượng, thân và tâm. Đe phát triển trí 
tuệ thực chứng, chúng ta phải ý thức được những gì chúng ta thực sự trải nghiệm; tức là chúng ta phải 
phát triển ý thức về cảm giác . 

Hơn nữa, cảm giác liên quan mật thiết với tâm, và cũng như hơi thở, chúng phản ánh trạng 
thái hiện tại của tâm. Khi những sản phấm của tâm - tư tưởng, ý nghĩ, tưởng tượng, cảm xúc, ký ức, 
hy vọng, sợ hãi - tiếp xúc với tâm, cảm giác nảy sinh. Mồi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi ý định đều có 
một cảm giác tương ứng kèm theo trong cơ thế. Bởi vậy khi quan sát cảm giác là ta đã gián tiếp quan 
sát tâm. 


Tìm hiếu sự thật ở mức độ thâm sâu không thế thiếu cảm giác. Bất cứ những gì ta gặp trong 
đời đều tạo nên một cảm giác trong cơ thế. Cảm giác là ngã tư đường nơi tâm và thân gặp nhau. Mặc 
dầu bản chất của cảm giác thuộc về thế xác, nhưng nó cũng là một trong bốn tiến trình của tâm. Cảm 
giác nảy sinh trong cơ thế và được tâm nhận biết. Cảm giác không thế có trong xác chết hay trong 
những vật vô tri giác, không có sự hiện diện của tâm. Neu chúng ta không biết đến kinh nghiệm này, 
thì sự khảo sát của chúng ta về thực tại chỉ là hời hợt và không hoàn toàn. Cũng giống như nhố cỏ 
trong vườn, chúng ta phải biết có những rễ ấn sâu, và phận sự trọng yếu của nó. Tương tự như thế, ta 
phải ý thức được những cảm giác thường là ấn dấu khiến chúng ta không biết đến, nếu chúng ta muốn 
hiếu bản tánh của chúng ta, và đối phó với nó một cách đúng đắn 

Cảm giác phát sinh bất cứ lúc nào ở mọi nơi trong cơ thế. Mỗi sự tiếp xúc về thế xác hay tinh 
thần đều tạo ra một cảm giác. Mồi phản ứng sinh hóa đều sinh ra cảm giác. Trong cuộc sống hàng 
ngày, tâm thức thiếu sự tập trung cần thiết đế ý thức được tất cả, trừ những cảm giác mạnh nhất. 



Nhưng một khi tâm được bén nhạy do thực hành ãnãpãna-satỉ (ý thức về hơi thở), và như vậy phát 
triển khả năng ý thức, và chúng ta có thế trải nghiệm thực tế của những cảm giác bên trong. 

Trong sự thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta quan sát hơi thở tự nhiên, chứ không kiểm 
soát hay điều khiến nó. Cũng vậy, khi thực hành vỉpassana-bhãvanã (thiền Vipassana), chúng ta chỉ 
quan sát cảm giác của thân. Chúng ta di chuyến sự chú ý một cách hệ thống khắp cơ thế, từ đầu đến 
chân và từ chân lên đầu, từ tay này sang tay kia, từ chân này sang chân kia, và trong khi làm như vậy, 
chúng ta không tìm kiếm một cảm giác đặc biệt nào, hay tránh né một loại cảm giác nào. Chúng ta 
chỉ quan sát một cách khách quan, ý thức về những cảm giác tự thế hiện trong toàn thân. Cảm giác có 
thế là nóng, lạnh, nặng nề, nhẹ nhàng, ngứa ngáy, giao động, co thắt, giãn nở, đè ép, đau đớn, tê tê, 
rung động, hay bất cứ gì khác. Hành giả không tìm kiếm một cảm giác khác thường nào, mà chỉ quan 
sát những cảm giác bình thường của cơ thế khi chúng nảy sinh một cách tự nhiên. 

Hay là chúng ta cũng không cố gắng tìm hiếu nguyên nhản của cảm giác. Cảm giác có thế 
sinh ra do thời tiết, do tư thế ngồi, do những bệnh cũ hay yếu đau trong cơ thế, hay do thức ăn đã ăn. 
Nguyên nhân không quan trọng, và ta cũng không cần quan tâm tới chúng. Điều quan trọng là chúng 
ta ý thức về cảm giác xảy ra vào lúc này, tại phần cơ thế mà ta đang chú tâm tới. 

Khi chúng ta mới bắt đầu thực hành, chúng ta có thế chỉ nhận thấy cảm giác ở một vài phần 
trong cơ thế mà không thấy ở những phần khác. Khả năng ý thức của chúng ta chưa hoàn toàn phát 
triển nên chúng ta chỉ thấy những cảm giác mạnh, mà không ý thức được những cảm giác vi tế. Tuy 
nhiên, chúng ta cứ tiếp tục chú ý đến từng phần của cơ thế một cách có hệ thống, không đế sự chú ý 
bị lôi kéo bởi những cảm giác nổi bật. Khi tập định tâm, chúng ta phát triển khả năng chú tâm vào 
một đối tượng chọn lựa. Bây giờ dùng khả năng đó di chuyến sự ý thức đến tất cả mọi phần của cơ 
thế theo một thứ tự tiệm tiến, không nhảy qua những phần cảm giác không được rõ ràng đế đến 
những phần mà cảm giác rõ rệt hơn, cũng không ngừng lâu ở vài cảm giác, hay tránh né những cảm 
giác khác. Như vậy chúng ta có thế dần dần đạt tới độ ta có thế kinh nghiệm cảm giác trên mọi phần 
của cơ thể. 

Khi chúng ta bắt đầu tập ý thức về hơi thở, hơi thở thường nặng nề và không đều. Rồi nó dần 
dần lắng dịu và trở nên càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, mảnh mai hơn, vi tế hơn. Cũng vậy, khi mới 
bắt đầu hành vỉpassana-bhãvanã (thiền Vipassna), chúng ta thường kinh nghiệm những cảm giác thô 
thiến, mãnh liệt, khó chịu, và hình như kéo dài rất lâu. Đồng thời, những cảm xúc mạnh, những tư 
tưởng đã quên từ lâu, và những ký ức có thế nổi lên mang theo những bực bội về tinh thần hay thế 
xác, ngay cả đau đớn nữa. Những chướng ngại về thèm muốn, chán ghét, lười biếng, giao động, và 
nghi ngờ làm trở ngại bước tiến của chúng ta trong khi tập ý thức về hơi thở, nay lại xuất hiện và gia 
tăng sức mạnh khiến chúng ta không thế nào duy trì được ý thức về cảm giác. Đối diện với tình trạng 
này, chúng ta không có cách nào hơn là trở lại với sự ý thức về hơi thở đế một lần nữa làm cho tâm 
được an tĩnh và sắc bén trở lại. 

Không hề cảm thấy thất bại, chúng ta, những người hành thiền kiên nhẫn luyện tập đế tái lập 
sự chú tâm, hiếu rằng tất cả những sự khó khăn này thật ra là kết quả của sự thành công ban đầu. Vài 
điều kiện (nghiệp) bị chôn sâu nay bị lay động và bắt đầu xuất hiện ở tầng lóp ý thức. Dần dần với sự 
cố gắng liên tục nhưng không căng thắng, tâm ta lấy lại được sự yên tĩnh, và tập trung. Những tư 
tưởng, và cảm xúc mạnh qua đi, và chúng ta có thế trở lại với sự ý thức về cảm giác. Với sự tập luyện 
hên tục, những cảm giác mạnh có khuynh hướng tan rã thành những cảm giác đồng đều hơn và vi tế 
hơn, và cuối cùng chỉ còn là những rung động, nảy sinh và diệt đi rất nhanh. 



Những cảm giác dù là dễ chịu hay khó chịu, mạnh mẽ hay tinh tế, đồng đều hay khác nhau 
đều không liên quan gì tới việc hành thiền. Công việc của chúng ta là chỉ quan sát một cách khách 
quan. Mặc cho những bực bội của những cảm giác khó chịu, hay những lôi cuốn của những cảm giác 
dề chịu, ta vẫn tiếp tục tập luyện, không đuợc sao lãng, hay bị dính mắc vào bất cứ một cảm giác nào; 
công việc của chúng ta chỉ là quan sát bản thân mà không bị dính mắc nhu những nhà khoa học quan 
sát trong phòng thí nghiệm. 

Vô Thường, Vô Ngã, và Khổ 

Khi chúng ta bền chí hành thiền thì chúng ta nhận thấy một điều căn bản: cảm giác của chúng 
ta luôn luôn thay đổi. Mồi khoảnh khắc, trong mỗi phần của co thế, một cảm giác nảy sinh, và mỗi 
cảm giác là một dấu hiệu của sự thay đổi. Mồi khoảnh khắc, trong mồi phần của cơ thế, những phản 
ứng điện từ và sinh hóa xay ra. Mồi khoảnh khắc, những tiến trình tâm lý còn thay đối nhanh hơn nữa 
và thế hiện trong sự thay đối ở cơ thế. 

Đây là thực tế của tâm và thân: thay đối và vô thường - anỉca. Từng khoảnh khắc những hạt 
vi tử cấu tạo ra cơ thế đều sinh và diệt. Mồi khoảnh khắc, những hoạt động của tâm theo nhau sinh và 
diệt liên tiếp. Tất cả mọi thứ, từ tâm đến thân trong chúng ta đều thay đối từng giây, từng phút chang 
khác gì thế giới bên ngoài. Trước kia, chúng ta có thế biết điều này là đúng, chúng ta có thế hiếu bằng 
trí thức. Nhưng bây giờ, do thực tập Vipassana-bhãvanã, chúng ta trực tiếp chứng nghiệm thực tế vô 
thường ngay trong phạm vi cơ thế. Kinh nghiệm trực tiếp về cảm giác tạm thời này chứng tỏ cho 
chúng ta thấy cái bản tánh phù du của chúng ta. 

Mồi vi tử của cơ thế, mồi tiến trình của tâm đều ở trạng thái biến chuyến thường xuyên. 
Không một cái gì có thế tồn tại quá một khoảnh khắc, không một cái gì chắc chắn đế ta có thế bám 
víu vào, không có một cái gì mà ta có thế gọi là “cái tôi” hay “cái của tôi”. “Cái tôi” này thật ra chỉ là 
sự kết họp của những tiến trình luôn luôn thay đổi. 

Như vậy hành giả được hiếu thêm một thực tế căn bản khác: anattã (vô ngã ) - Không có “cái 
tôi” thật sự, không có cái ngã trường tồn, cái tự ngã. Cái tự ngã mà chúng ta tận tụy với chỉ là một ảo 
tưởng tạo nên bởi sự kết hợp của các tiến trình tâm và thân, những tiến trình biến chuyến không 
ngừng. Khảo sát đến phần thâm sâu nhất của thân và tâm, ta thấy rằng không có một cái phần cốt lõi, 
trọng tâm nào có thế bất biến, độc lập khỏi những tiến trình, không có cái gì thoát khỏi luật vô 
thường. Chỉ có một hiện tượng vô ngã, biến chuyến ngoài sự kiểm soát của ta. 

Rồi một thực tế khác trở nên rõ ràng. Bất cứ cố gắng nào để bám víu vào một cái gì, và nói 
rằng “Đây là tôi, đây là của tôi”, đều đưa tới đau khố không thế tránh được, vì sớm hay muộn cái mà 
ta bám víu vào, hay “cái tôi” này rồi cũng mất đi. Bám vúi vào cái gì là vô thường, nhất thời, hư ảo, 
hay ngoài vòng kiểm soát của chúng ta là khố, dukkha. Chúng ta hiếu tất cả những điều này không 
phải là vì ai bảo chúng ta như thế, mà vì chúng ta đã thế nghiệm ngay trong bản thân, do sự quan sát 
cảm giác trong cơ thế ta. 

Bình Tâm 

Vậy làm sao đế chúng ta không được hạnh phúc? Làm sao chúng ta sống mà không bị khố? 
Chỉ cần quan sát mà không có phản ứng: thay vì cố gắng giữ một kinh nghiệm này mà tránh né một 
kinh nghiệm khác, kéo thứ này lại gần, đấy thứ kia ra xa, chúng ta chỉ khách quan quan sát mồi hiện 
tượng với sự bình tâm, với một tâm quân bình. 



Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta phải làm sao khi chúng ta định ngồi thiền một 
giờ mà chỉ mới ngồi được mười phút thì đầu gối đã đau? Chúng ta lập tức bắt đầu ghét cái đau, muốn 
hết đau. Nhưng cái đau đâu có hết; và ta càng ghét thì nó càng đau hơn. Cái đau thế xác trở thành cái 
đau tinh thần, tạo nên một nồi khố lớn lao. 

Nếu chúng ta có thể học cách quan sát cái đau thể xác dù chỉ trong chốc lát, nếu chúng ta có 
thế tạm thời thoát khỏi cái ảo tưởng đây là cái đau của ta, là chúng ta thấy đau, nếu chúng ta khách 
quan quan sát cảm giác như một vị y sĩ khám xét cái đau của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ thấy cái đau 
tự nó biến đổi. Nó không tồn tại mãi mãi. Nó thay đối từng khoảnh khắc, mất đi, trở lại, rồi lại thay 
đổi. 


Khi chúng ta hiếu được điều này bằng kinh nghiệm bản thân, chúng ta thấy rằng cái đau 
không the nào áp đảo hay khống chế chúng ta nữa. Có thế cái đau sẽ mất đi một cách nhanh chóng, 
hay có thê không, nhưng cũng chăng quan trọng. Chúng ta không còn khô vì đau nữa vì chúng ta đã 
có thế quan sát nó mà không dính mắc. 


Con Đưòng Giải Thoát 

Bằng cách phát triển ý thức và sự bình tâm, chúng ta có thế thoát khỏi khố. Khố đau bắt đầu 
từ vô minh về thực tế của chính mình. Trong sự tối tăm của vô minh, tâm phản ứng với mọi cảm giác 
bằng thích, không thích, thèm muốn và chán ghét. Mọi phản ứng như vậy tạo ra khố đau ngay bây 
giờ, và bắt đầu một chuồi biến cố gây khố đau trong tương lai. 

Làm sao có thế bẻ gẫy chuồi nhản quả này? Bằng cách này hay cách khác, vì những hành 
động mù quáng trong quá khứ, cuộc đời bắt đầu, sự trôi chảy của tâm và than bắt đầu. Như vậy, 
chúng ta phải tự tử sao? Dĩ nhiên là không, làm như vậy chang giải quyết được vấn đề. Khi ta tự tử, 
tâm ta đầy đau khố, sân hận. Cái gì xay ra sau đó cũng sẽ đầy đau khố. Một hành động như vậy 
không thế đưa tới hạnh phúc. 

Cuộc đời đã bắt đầu và ta không the trốn tránh nó được. Vậy ta phải hủy hoại sáu giác quan 
sao? Ta có thế móc mắt, cắt lưỡi, hủy hoại tai, mũi. Nhưng làm sao ta có thế hủy hoại thân, tâm. Như 
vậy là tự tử, thì cũng vô ích thôi. 

Vậy ta phải hủy hoại những đối tượng của sáu giác quan như âm thanh, cảnh tượng v.v. .. 
Điều này không thế làm được. Vũ trụ có hằng hà sa số đối tượng, chúng ta không bao giờ có thế hủy 
diệt hết chúng được. Một khi giác quan hiện hữu, chúng ta không thế ngăn ngừa chúng tiếp xúc với 
những đối tượng tương ứng. Và khi có sự tiếp xúc, thì lập tức có cảm giác. 

Đây chính là điểm mà chuồi xích nhân quả có thế bị cắt đứt. Mắt xích chủ yếu là ở giai đoạn 
cảm giác. Mồi cảm giác đều gây ra thích hay không thích. Những phản ứng nhất thời, vô ý của thích, 
không thích lập tức được gia tăng thành sự thèm muốn, chán ghét, ràng buộc, gây ra đau khố ở hiện 
tại và trong tương lai. Nó trở thành một tập quán mù quáng mà ta cứ tái diễn như một cái máy. 

Tuy vậy, nhờ thực hành vipassana-bhãvanã mà chúng ta phát triển ý thức về mỗi cảm giác. 
Và chúng ta phát triển sự bình tâm: chúng ta không phản ứng. Chúng ta quan sát cảm giác một cách 
vô tư, không thích hay ghét bỏ, không thèm muốn, không chán ghét, không bị ràng ràng buộc. Mồi 
cảm giác thay vì gây ra những phản ứng mới, thì bây giờ không tạo ra gì ngoài trí tuệ, panna, tuệ 
giác: “Đây là vô thường, phải thay đổi, sinh và diệt.” 



Chuỗi nhân quả bị cắt đứt, đau khố đã bị chận đứng. Không có phản ứng mới của thèm muốn, 
chán ghét và vì vậy không có nguyên nhân đế gây ra khố đau. Nguyên nhân của khố là nghiệp 
(, kamma), hành động của ý, là phản ứng mù quáng của thèm mốn, chán ghét, sankhãra (tạo nghiệp). 
Khi ý thức về cảm giác, nhung vần duy trì đuợc sự bình tâm, thì sẽ không có phản ứng (tạo nghiệp), 
không có nguyên nhân sẽ gây ra khô. Chúng ta đã ngừng gây khô cho chính mình. 

Đức Phật nói: 

Tất cả sankhãra đều vô thường. 

Khi bạn nhận thức được điều này bằng tuệ giác. 

thì bạn không còn khô, 

đây là con đường thanh lọc 6 

Ớ đây danh từ sankhãra có một nghĩa rất rộng. Một phản ứng mù quáng của tâm gọi là 
sankhãra (tạo nghiệp), nhung kết quả của hành động đó cũng là sankhãra (nghiệp)', nhân nào quả đó. 
Tất cả những gì ta gặp ở đời cuối cùng đều là kết quả của những hành động của tâm. Bởi vậy, trong 
cái nghĩa rộng rãi nhất, thì sankhãra có nghĩa là bất cứ cái gì ở trong thế gian có điều kiện này, bất cứ 
cái gì đuợc cấu tạo, đuợc tạo thành. Do đó, “Mọi thứ đuợc tạo ra đều vô thuờng,” dù là tinh thần hay 
vật chất, mọi thứ ở trong vũ trụ này. Khi chúng ta quan sát sự thật này bằng tuệ chứng do thực hành 
vỉpassana-bhãvanã mà có, thì đau khố biến mất là, vì chúng ta đã tránh khỏi nguyên nhân tạo ra khổ, 
nghĩa là chúng ta đã bỏ tập quán thèm muốn, chán ghét. Đây là con đuờng giải thoát. 

Toàn thế nồ lực là học cách không phản ứng, học cách đế không tạo nên những sankhãra 
(nghiệp) mới. Khi một cảm giác xuất hiện, thích hay không thích bắt đầu. Trong khoảnh khắc chớp 
nhoáng này, nếu chúng ta không ý thức đuợc nó, nó sẽ lập đi lập lại, gia tăng cuờng đến độ thèm 
muốn, chán ghét, trở nên một cảm xúc mạnh, và cuối cùng là chế ngự tâm ý thức. Chúng ta bị kẹt 
trong cảm xúc, và tất cả những sự suy xét tốt của ta bị gạt sang một bên. Ket quả là ta thấy ta có 
những hành động bất thiện bằng việc làm và lời nói, hại mình và hại nguời. Chúng ta tạo khố sở cho 
bản thân, đau khố bây giờ và trong tuong lai, chỉ vì một khoảnh khắc phản ứng mù quáng. 

Nhung nếu chúng ta ý thức ở điểm mà tiến trình của phản ứng bắt đầu - nghĩa là, nếu chúng 
ta ý thức về cảm giác - chúng ta có thế chọn lựa không cho phép bất cứ một phản ứng nào xay ra hay 
gia tăng cuờng độ. Chúng ta quan sát cảm giác mà không phản ứng, không ua thích cũng không ghét 
bỏ. Cảm giác không có co hội đế phát triển thành thèm muốn hay chán ghét, hay thành một cảm xúc 
mãnh liệt có thế áp đảo chúng ta; nó chỉ dấy lên rồi lại mất đi. Tâm ta giữ đuợc quân bình và bình an. 
Chúng ta đuợc hạnh phúc trong hiện tại và có thế liệu trước được hạnh phúc trong tưong lai, vì chúng 
ta không phản ứng. 

Khả năng không phản ứng nàyrất có giá trị. Khi chúng ta ý thức về cảm giác trong co thế, và 
đồng thời giữ được sự bình tâm, thì trong những lúc đó tâm ta được tự do. Có lẽ lúc đầu chỉ được vài 
khoảnh khắc trong lúc hành thiền, rồi tâm lại ngụp lặn trong thói quen cố hữu của phản ứng với cảm 
giác, trong vòng luấn quấn của thèm muốn, chán ghét, và khố. Nhưng với sự thực tập liên tục, những 
khoảnh khắc ngắn ngủi đó sẽ thành vài giây, vài phút, cho đến cuối cùng ta bỏ được thói quen phản 
ứng, và tâm ta luôn được bình an. Đây là cách làm sao đê chậm đứng đau khô. Đây là cách đê chúng 
ta có thê ngưng gây khô cho mình. 



vấn Đáp 

Câu Hỏi: Tại sao chủng ta phải dỉchuyến sự chủ ỷ đi khắp cơ thê theo một thứ tự nào đó? 

Thiền SU’ s. N. Goenka : Vì bạn đang tập đế thăm dò toàn bộ thực tế của tâm và thân. Muốn làm như 
vậy, bạn phải phát triển khả năng cảm nhận được những gì đang xay ra ở tất cả mọi phần của cơ thế; 
không phần nào bị bỏ sót. Và bạn cũng phải phát triển khả năng quan sát tất cả lảnh vực của cảm 
giác. Đức Phật đã diễn tả cách thực hành như thế nào: Khắp mọi nơi trong phạm vỉ cơ thể chủng ta 
cảm nhận cảm giác, nơi nào có sự Sống trong cơ thế Neu bạn đưa sự chú ý một cách ngẫu nhiên từ 
phần này đến phần khác, từ cảm giác này đến cảm giác khác, lẽ dĩ nhiên sự chú ý sẽ luôn luôn bị lôi 
cuốn đến những nơi có cảm giác mạnh hơn. Bạn sẽ bỏ sót vài phần khác của cơ thế, và sẽ không học 
được cách quan sát được những cảm giác tinh tế hơn. Sự quan sát của bạn sẽ có tính cách thiên vị, 
thiếu xót, và hời hợt. Bởi vậy điều thiết yếu là lúc nào cũng di chuyến sự chú tâm theo thứ tự. 

Làm sao chủng ta biết được chủng ta không tạo ra cảm giác? 

Bạn có thế thử chính bạn. Neu bạn nghi ngờ không biết cảm giác bạn cảm nhận là thật hay không, 
bạn có thế ra cho mình hai hay ba mệnh lệnh, tự kỷ ám thị. Neu bạn thấy cảm giác thay đối tùy theo 
mệnh lệnh của bạn, thì bạn biết những cảm giác đó là không thật. Trong trường hợp đó, bạn phải bỏ 
hết đi và bắt đầu lại, cố gắng quan sát một cách khách quan. Nhưng nếu thấy mình không thế nào 
kiếm soát được cảm giác, và chúng không biến đối theo ý muốn của bạn, thì bạn phải gạt hết mọi 
nghi ngờ đi và chấp nhận kinh nghiệm đó là thật. 

Neu những cảm giác đó có thật sự, tại sao ta lại không cảm nhận được chủng trong cuộc sống 
thường ngày? 



Bạn cảm nhận được chứ, nhưng chỉ ở tầng lóp vô thức mà thôi. Tâm ý thức không hay biết, nhưng 
tâm vô thức thì cảm nhận được những cảm giác đó từng giây, từng phút trong cơ thế, và phản ứng lại 
lại chúng. Tiến trình này xay ra hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Nhờ vào hành thiền Vỉpassana, bạn phá 
vỡ được ranh giới giữa ý thức và vô thức. Bạn ý thức được tất cả những gì xay ra trong cơ cấu tâm - 
thân, tất cả những gì bạn cảm nghiệm được. 

Cố tình đế mình cảm nhận cải đau đớn thế xác - điều này có vẻ như bệnh hoạn? 

Đúng thế nếu bạn được yêu cầu chỉ cảm nghiệm cái đau. Nhưng ở đây bạn được yêu cầu quan sát cái 
đau một cách khách quan. Khi bạn quan sát mà không phản ứng, thì tự động tâm bạn bắt đầu vượt 
khỏi cái thực tại bề ngoài của đau để vào tới được bản tánh tinh tế của nó, đó chắng qua là những 
rung động sinh diệt từng giây phút. Và khi bạn đã được kinh nghiệm cái thực tại tinh tế đó, thì cái 
đau không còn có thế làm chủ được bạn nữa. Bạn là chủ của chính bạn, và bạn đã thoát khỏi đau đớn. 

Nhưng chắc chắn đau đớn là dấu hiệu cho biết máu đã bị ngăn chặn không vào được một phần nào 
đó của cơ thế. Làm ngơ trước dấu hiệu đó có phải là khôn ngoan hay không? 

Chúng tôi thấy rằng sự thực tập này không gây hại gì cả. Neu có hại, chúng tôi đã không giới thiệu 
cho mọi người. Hàng ngàn người đã thực tập kỳ thuật này. Nhưng tôi chưa từng thấy một trường họp 
nào mà người hành thiền thực tập đúng đắn bị thương tổn. Kinh nghiệm chung cho thấy cơ thế trở 
nên mềm mại và dẻo dai hơn. Cơn đau sẽ qua đi khi bạn học cách đối diện nó với sự bình tâm. 

Có thế thực tập vipassana bằng cách quan sát cửa ngõ của bất cứ sáu giác quan nào hay không, thí 
dụ như quan sát sự tiếp xúc của mắt với vật nhìn thấy, tai với âm thanh? 

Dĩ nhiên được. Nhưng sự quan sát này phải có sự ý thức về cảm giác. Mỗi khi có sự tiếp xúc xay ra 
tại cửa của bất cứ sáu giác quan nào - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm - một cảm giác được nấy sinh. 
Nếu bạn không ý thức được nó, thì bạn đã bỏ sót cái điểm mà từ đó phản ứng bắt đầu. Trong trường 
họp của phần lớn các giác quan, sự tiếp xúc chỉ có thế có từng lúc. Chắng hạn như tai có lúc nghe âm 
thanh có lúc không. Tuy nhiên ở mức độ thâm sâu nhất, có sự tiếp xúc với tâm và thân từng giây, 
từng phút khiến cảm giác nấy sinh hên tục. Vì lý do này, quan sát cảm giác là cách linh hoạt nhất, dề 
đạt nhất đế kinh nghiệm về vô thường. Bạn phải làm chủ được điều này trước khi định quan sát ở các 
giác quan khác. 

Nếu chủng ta phải chấp nhận và quan sát mọi sự như nó xay ra, thì làm sao đế tiến bộ? 

Sự tiến bộ được đo lường bằng sự phát triển sự bình tâm của bạn. Bạn không có sự lựa chọn nào 
ngoài sự bình tâm, bởi vì bạn không thế thay đối cảm giác, hay tạo ra cảm giác. Cái gì đến thì nó đến. 
Cảm giác có thế dề chịu hay khó chịu, có thế thuộc loại này hay loại khác, nhưng bạn phải giữ được 
bình tâm thì chắc chắn bạn sẽ tiến bộ trên con đường. Bạn đang phá vỡ thói quen phản ứng của tâm. 

Đó là trong khi hành thiền, nhưng làm sao đế áp dụng được vào cuộc sống? 

Khi gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày, hãy bỏ ra vài phút đế quan sát cảm giác của bạn với sự 
bình tâm. Khi tâm bình tĩnh và quân bình, thì bất cứ quyết định nào của bạn cũng đều tốt. Khi tâm 
không được quân bình, thì bất cứ quyết định nào của bạn cũng đều là phản ứng. Bạn phải học cách 
thay đổi lề lối sống từ phản ứng tiêu cực sang hành động tích cực. 



Vậy nếu ta không tức giận, hay chỉ trích, và ta thấy có cách khác có thế làm tốt đẹp hơn thì ta cứ việc 
làm ? 

Phải, bạn phải hành động. Đời là đế hành động. Bạn không được thụ động. Những hành động phải 
được thực hiện với một tâm quân bình. 

Hôm nay khi tôi đang thực hành đê cảm nhận cảm giác ở phần cơ thế không có cảm giác, và khi cảm 
giác xuất hiện, tâm tôi mừng quýnh như đá được quả bóng vào gôn. Và tôi nghe tâm tôi hét lên 
“Tốt!” Rồi tôi nghĩ “Ồ, không được, tôi không muốn phản ứng như vậy”. Nhưng tôi lại tự hỏi khi 
quay lại với cuộc Sống làm sao tôi không phản ứng cho được khi tôi đi xem những cuộc đấu bóng ? 

Bạn sê hành động. Ngay cả trong những cuộc đấu bóng bạn cũng sẽ hành động chứ không phản ứng, 
và bạn sẽ thấy là bạn thật sự thích thú. Một sự vui thú kèm theo một phản ứng căng thắng thì chang 
phải là một sự vui thú thật sự. Khi phản ứng chấm dứt, thì sự căng thắng cũng bị tiêu tan, và bạn có 
thể thực sự hưởng thụ cuộc sống. 

Vậy tôi có thế nhay câng lên và hò hét? 

Được chứ, bạn nhay lên với tâm quân bình. 

Tôi phải làm sao nếu đội bóng của tôi bị thua? 

Lúc đó bạn mỉm cười và nói “Hãy vui vẻ !” Hãy vui vẻ trong mọi trường họp! 

Theo tôi hiếu thì đấy là điều cốt yếu. 


Phải! 



Hai Chiếc Nhẫn 


Một ông nhà giầu chết đi để lại hai con trai. Trong một khoảng thời gian, hai người con tiếp 
tục sống chung dưới một mái nhà theo truyền thống Ân Độ. Rồi chúng bắt đầu cãi nhau và quyết định 
sống riêng sau khi chia đều của cải. Nhưng sau đó họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mà cha họ đã cất 
dấu cấn thận. Họ mở ra và thấy hai chiếc nhẫn ở bên trong: Một cái có nạm kim cuông quí giá, và 
một cái bằng bạc chỉ đáng vài đồng. 

Thấy chiếc nhẫn kim cưong, người anh nổi lòng tham nên nói với em, “ Theo anh, chiếc nhẫn 
này không phải do cha mua mà là của gia bảo truyền lại từ tố tiên, vì vậy cha mới cất riêng nó ra; và 
vì nó đã được lưu truyền từ nhiều đời trong gia đình, nó phải được tiếp tục lưu giữ cho thế hệ tương 
lai. Do đó anh giữ nó vì anh là con trưởng, em nên lấy chiếc nhẫn bạc. 

Người em mỉm cười và nói, “Được, anh hãy vui với chiếc nhẫn kim cương, còn em sẽ vui với 
chiếc nhẫn bạc." Hai người đeo nhẫn vào tay rồi đường ai nấy đi. 

Người em tự nghĩ, “ Cái nhẫn kim cương quỉ giá cha giữ lại là điều dễ hiếu, nhưng tại sao cha 
lại giữ chiếc nhẫn bạc tầm thường này?” Anh ta quan sát chiếc nhẫn kỹ lưỡng và thấy một hàng chữ 
khắc trên đó: “Cái này rồi cũng sẽ thay đổi\ ” Ô, đây là câu thần chú của cha ta: “Cái này rồi cũng sẽ 
thay đối !” Anh đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay. 

Cả hai anh em đều phải đưong đầu với những thăng trầm của cuộc đời. Khi mùa xuân tới, người anh 
cảm thấy phấn khởi đến tột độ, nên tâm mất đi sự quân bình, khi mùa thu và đông tới lại thấy xuống 
tinh thần, và như thế tâm hồn bị mất quân bình. Tâm anh căng thắng, và áp huyết trở nên cao. Ban 
đêm không ngủ được, anh bắt đầu dùng thuốc ngủ, thuốc an thần và những thứ thuốc mạnh hon nữa. 
Sau cùng anh tới giai đoạn phải chữa chạy bằng cách chạy điện. Đấy là người anh với chiếc nhẫn kim 
cuông. 



về phần người em với chiếc nhẫn bạc, khi mùa xuân tới anh ta vui hưởng và không trốn chạy. 
Anh ta nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ, “Cái này rồi cũng sẽ thay đối.” Và khi nó thay đổi, anh có thế 
mỉm cười và nói, “ Thì ta đã biết nó sẽ thay đối, và nó đã thay đối, có sao đâul” Khi thu và đông tới, 
anh lại nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ rằng, “ Cái này rồi cũng sẽ thay đổi”. Anh ta không khóc lóc vì 
biết rằng nó sẽ thay đối. Và đúng như vậy, nó thay đối và qua đi. Đối với tất cả những thăng trầm của 
cuộc đời, anh biết rằng chang có cái gì vĩnh cửu, tất cả đến đế rồi đi. Tâm anh không mất quân bình, 
và anh sống một cuộc sống an bình và hạnh phúc. 

Đó là người em với chiếc nhẫn bạc. 



Chương 8 


Ý THỨC VÀ BÌNH TÂM 


Ý thức và sự bình tâm - đây là thiền Vipasscma. Khi thực hành chúng cùng lúc thì chúng đưa 
tới sự giải thoát khỏi đau khố. Neu một trong hai bị thiếu hay yếu kém thì không thế nào tiến tới đích 
được. Cả hai đều thiết yếu, như con chim cần hai cánh đế bay, chiếc xe cần hai bánh đế chạy. Cả hai 
cần phải khỏe mạnh đồng đều. Neu một cánh yếu và một cánh mạnh thì chim không thế bay đàng 
hoàng được. Cũng như chiếc xe, nếu một bánh nhỏ và một bánh lớn, chiếc xe chỉ chạy vòng tròn mà 
thôi. Người hành thiền phải phát triển đồng đều cả ý thức lần sự bình tâm thì mới mong tiến bước 
trên con đường được. 

Chúng ta phải ý thức được toàn bộ thân và tâm ở bản tánh tinh tế nhất của chúng. Đe đạt tới 
mục tiêu này, nó sẽ không đủ nếu chúng ta chỉ ý thức ở bề mặt của tâm và thân, như ở những cử động 
của thân, và ở những ý nghĩ. Chúng ta phát triển ý thức về cảm giác ở toàn thân, đồng thời duy trì 
được sự bình tâm đối với chúng. 

Neu chúng ta có ý thức nhưng thiếu sự bình tâm, thì khi chúng ta càng ý thức về cảm giác 
trong thân, chúng ta càng nhậy cảm với chúng, và càng dễ có phản ứng với chúng, và vì vậy càng 
tăng thêm sự đau khố. Mặt khác nếu chúng ta có sự bình tâm mà không hề biết gì về cảm giác trong 
người, thì sự bình tâm chỉ hời hạt bên ngoài, che dấu những phản ứng luôn luôn xay ra mà không hề 
biết đến ở tầng lớp thâm sâu của tâm. Vì vậy chúng ta phải phát triển cả ý thức lần sự bình tâm ở mức 
độ thâm sâu nhất của tâm. Chúng ta phải ý thức được tất cả những gì xay ra trong thân, và đồng thời 
không có phản ứng lại chúng, hiếu rằng rồi chúng sẽ thay đối. 

Đây là trí tuệ thật sự, sự hiếu biết về chính bản tính của mình, sự hiểu biết do kinh nghiệm 
trục tiếp về sự thật thâm sâu trong ta. Đó là những gì mà Đức Phật gọi là yathã-bhũta-nãna-dassana, 
trí tuệ có được do sự quan sát thực tại đúng như thật này. Có được trí tuệ này chúng ta có thế hết đau 
khố. Mồi cảm giác sinh ra lại cho ta hiếu rõ về sự vô thường. Tất cả phản ứng đều chấm dứt, tất cả 
những sankhãra (nghiệp) về thèm muốn và chán ghét. Do học được cách quan sát thực tại một cách 
khách quan, ta ngưng tạo khổ cho ta. 

Sự Tồn Trữ Những Nghiệp Quá Khứ. 

Duy trí ý thức và sự bình tâm là ngưng tạo những phản ứng (nghiệp) mới, những nguyên nhân 
mới của sự đau khố. Nhưng còn một khía cạnh khác của sự đau khố mà chúng ta cần phải đề cập tới. 
Bằng cách ngưng hắn phản ứng từ giờ phút này, chúng ta có thế không tạo thêm nguyên nhân của 
đau khố. Nhưng mỗi người chúng ta vần còn mớ tồn trữ tất cả những phản ứng trong quá khứ. Dù 
rằng chúng ta không tạo thêm những phản ứng mới, nhưng những sankhãras cũ tích tụ vẫn tạo kho 
cho chúng ta. 



Danh từ sankhãra được dịch là sự tạo thành, cả hành động tạo thành (tạo nghệp) lần cái được 
tạo thành (nghiệp). Mồi phản ứng là bước chót, là kết quả của một tiến trình của tâm, nhưng nó cũng 
là bước khởi đầu, là nguyên nhân của một tiến trình mới của tâm. Mồi sankhãra là kết quả của tiến 
trình tạo nên nó, và cũng là điếu kiện để tạo ra tiến trình tiếp theo. 

Sự điều kiện hóa (tạo nghiệp) hoạt động bằng cách ảnh hưởng trên sự nhận định, tiến trình thứ 
hai của tâm (đề cập đến trong Chuông 2). Thức có bản chất không phân biệt, không phê phán. Mục 
đích của thức chỉ là ghi nhận sự tiếp xúc đã xay ra ở thân hay tâm. Nhưng sự nhận định thì có tính 
cách phân biệt. Nó lấy kinh nghiệm tồn trữ trong quá khứ đế đánh giá và phân loại bất cứ một hiện 
tượng mới nào. Những phản ứng (nghiệp) trong quá khứ trở thành những cái mốc tham khảo mà 
chúng ta dựa vào đó đế tìm hiếu một kinh nghiệm mới. Chúng ta phê phán và xếp loại kinh nghiệm 
mới đó theo những nghiệp của chúng ta trong quá khứ. 

Theo cách này thì những nghiệp cũ về thèm muốn hay chán ghét ảnh hưởng đến sự nhận định 
của chúng ta trong hiện tại. Thay vì nhìn thắng vào thực tế, chúng ta nhìn chúng qua kính mầu đậm. 
Nhận định của chúng ta về thế giới bên ngoài và thế giới bên trong đã bị méo mó, bị lu mờ vì những 
điều kiện (nghiệp) của quá khứ, những sở thích, và những thành kiến của chúng ta. Theo cái nhận 
định bị bóp méo này, một cảm giác vốn dĩ trung tính đột nhiên trở thành dễ chịu hay khó chịu. Chúng 
ta phản ứng với cảm giác này, tạo nên một điều kiện (nghiệp) mới, và cái điều kiện mới này lại bóp 
méo thêm những nhận định của ta. Theo cách này thì mỗi nghiệp trở thành nhân cho những nghiệp 
tuông lai, tất cả đều bị điều kiện hóa bởi quá khứ, và đồng thời là điều kiện của tuông lai. 

Hai công việc của sankhãra được thấy trong Chuỗi Khởi Sinh do Nguyên Nhân (Xem Chuông 
8). Mắt xích thứ hai trong chuỗi này là sankhãra, điều kiện tiên khởi cho sự khời sinh của thức, tiến 
trình thứ nhất trong bốn tiến trình của tâm. Tuy nhiên sankhãra cũng là tiến trình cuối cùng của bốn 
tiến trình theo sau bằng hay biết, nhận định, và cảm giác. Theo hình thức này thì sankhãra xuất hiện 
sau cảm giác, do phản ứng bằng thèm muốn và chán ghét. Thèm muốn hay chán ghét phát triển thành 
bám víu, ràng buộc, và trở thành sức đấy cho một giai đoạn mới của hoạt động của tâm và thân. Như 
vậy tiến trình tự nuôi dưỡng nó. Mồi sankhãra cho ra một chuồi biến cố cứ thế tiếp diễn không 
ngừng, trong vòng luấn quấn. Mồi khi chúng ta có phản ứng là chúng ta lại củng cố tập quán tạo 
nghiệp của tâm. Mồi khi chúng ta phát triển thèm muốn, chán ghét thì chúng ta lại tăng cường 
khuynh hướng liên tục phát sinh ra thèm muốn, chán ghét của tâm. Một khi khuôn mẫu của tâm đã 
được tạo dựng, thì chúng ta bị chhn đắm trong đó. 

Thí dụ ông A ngăn chặn không cho ông B đạt được điều ông mong ước. Ông B bị cản trở, tin 
tưởng ông A là một người xấu và ghét ông A. Sự tin tưởng này không dựa vào cá tính của ông A, mà 
vào sự kiện là ông A đã làm tiêu tan ước muốn của ông. Sự tin tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức của 
ông B. Mồi tiếp xúc sau này của ông B với ông A đều bị kinh nghiệm trước ảnh hưởng, và nấy sinh 
cảm giác không tốt đẹp, tạo nên chán ghét mới, và tăng cường thêm hình ảnh. Ngay cả khi hai người 
gặp lại nhau sau 20 năm, ông B nghĩ ngay đến ông A là một người xấu và lại thấy ghét. Cá tính của 
ông A có thế thay đối hoàn toàn trong thời gian 20 năm, nhưng ông B phán đoán ông A qua kinh 
nghiệm quá khứ. Phản ứng không phải đối với ông A, mà là đối với một sự tin tưởng về ông A dựa 
vào phản ứng mù quáng ban đầu, và vì vậy mà thiên vị. 

Trong trường hợp khác, ông c giúp ông D đạt được điều mong ước. Ông D nhận được sự 
giúp đỡ nên tin tưởng ông c là một người rất tốt, và thích ông ta. Niềm tin này căn cứ trên sự việc 
ông c giúp ông toại nguyện, chứ không phải dựa trên cá tính của ông c. Sự tin tưởng tích cực này đã 
được ghi vào tiềm thức và ảnh hưởng đến bất cứ sự giao tiếp sau này với ông c, tạo nên một cảm 
giác tốt đẹp, và kết quả thích ông c hon, và sự tin tưởng càng mãnh liệt hon. Dù bao mhiêu năm qua 



đi, khi hai người gặp lại nhau, cùng một khuôn mẫu được lập lại với mồi lần giao tiếp. Ông D phản 
ứng không phải với ông c, mà chỉ với sự tin tưởng của ông với ông c, căn cứ trên phản ứng mù 
quáng buổi ban đầu. 

Theo cách này, một sankhãra có thế sinh ra một phản ứng mới ngay tức khắc hay trong tưong 
lai xa xôi. Và mỗi phản ứng đến sau lại trở thành nguyên nhân của những phãn ứng tiếp sau đó, và 
như vậy càng mang thêm đau khố. Đây là tiến trình lập đi lập lại của phản ứng, của khố. Chúng ta 
tưởng rằng chúng ta đang đối diện với thực tại bên ngoài, nhưng thực ra chúng ta đang phản ứng với 
những cảm giác của chúng ta, phản ứng này đã bị điều kiện hóa bởi nhận định và phản ứng của chúng 
ta. Ngay cả từ giờ phút này, chúng ta ngưng tạo ra phản ứng (nghiệp mới) mới, chúng ta vẫn còn phải 
đối diện với những nghiệp cũ đã tích tụ. Vì mớ tồn kho cũ này, một khuynh hướng tạo nghiệp sẽ còn 
tồn tại, và bất cứ giờ phút nào cũng có thế xuất hiện, tạo cho chúng ta những đau khố mới. Chừng 
nào điều kiện (nghiệp) cũ còn tồn tại, thì chúng ta không thế hoàn toàn thoát khỏi đau khố được. 

Làm sao ta có thế trừ tuyệt được những nghiệp cũ? Đế có thế trả lời được câu hỏi này, chúng 
ta cần phải hiếu cặn kẽ hon về tiến trình của pháp thiền Vipassana. 


Diệt Trừ Nghiệp Cũ 

Khi hành thiền Vipassana, nhiệm vụ của chúng ta là chỉ quan sát cảm giác trên toàn thân. 
Nguyên nhản của bất cứ cảm giác đặc biệt nào đó nằm ngoài sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ 
cần hiểu rằng mỗi cảm giác là dấu hiệu của một sự thay đối nội tâm. Sự thay đối có thế bắt nguồn từ 
tâm hay thân. Hoạt động của tâm và thân liên quan mật thiết với nhau và thường không thế phân biệt 
được. Bất cứ sự kiện nào xảy ra ở lãnh vực này rất có thế được phản ánh ở lãnh vực kia. 

Như đã được bàn đến ở Chuông 2, thân có thế được cấu tạo bởi những vi tử - kalãpas - và 
những vi tử này sinh diệt rất nhanh trong mỗi khoảnh khắc. Và khi chúng sanh diệt như vậy, chúng 
biếu hiện đặc tính của vật chất dưới vô lượng kết họp - trọng lượng, kết dính, nhiệt độ, chuyến động 
- tạo nên một loạt các cảm giác. 

Có thế có bốn nguyên nhân cho sự khởi sinh của kalãpas. Nguyên nhân thứ nhất là đồ ăn 
chúng ta ăn, nguyên nhân thứ hai là môi trường noi chúng ta sống. Nhưng bất cứ tâm nghĩ gì đều gây 
ảnh hưởng trên co thế, và có thế là nguyên nhân sinh ra các vi tử (kalãpas). Vì vậy các các vi tử cũng 
có thế sinh ra do những phản ứng của tâm ở hiện tại hay do những phản ứng ở quá khứ đã ảnh hưởng 
đến trạng thái của tâm trong hiện tại. Muốn hoạt động, co thế cần đồ ăn. Neu ta ngưng ăn thì co thế ta 
cũng chưa suy sụp ngay. Nó còn có thế kéo dài vài tuần, dùng năng lượng dự trữ trong các mô. Khi 
tất cả năng lượng dự trữ đã tiêu thụ hết thì co thế sẽ suy sụp và chết: dòng chảy của vật chất chấm 
đứt. 


Cũng một đường lối như vậy, tâm đòi hỏi hoạt động đế duy trì dòng ý thức. Hoạt động của 
tâm là sankhãra. Theo Chuỗi Khởi Sinh Do Nguyên Nhân, thức bắt nguồn từ sự phản ứng (Chưong 
4). Mỗi phản ứng của tâm chịu trách nhiệm cho sức đấy cho dòng tâm thức. Trong khi co thế chỉ cần 
thức ăn vài lần trong một ngày, tâm đòi hỏi liên tục những kích thích mới mẻ. Không có kích thích, 
dòng tâm thức không thế tiếp tục dù chỉ trong khoảnh khắc. Thí dụ, trong một lúc nào đó, ta phát sinh 
sự chán ghét trong tâm, giây phút kế tiếp thức nảy sinh, là kết quả của sự chán ghét này, và cứ tiếp 
tục như thế, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chúng ta tiếp tục lập lại phản ứng của chán 
ghét từng khoảnh khắc và tiếp tục cho dữ kiện mới vào tâm. 



Tuy nhiên nhờ hành thiền Vỉpassana, người hành thiền học cách không phản ứng (không tạo 
nghiệp). Ớ một thời điếm nào đó, hành giả không phản ứng, không cho tâm kích thích mới. Cái gì sẽ 
xay ra cho dòng tâm thức? Nó không ngưng ngay. Một trong những phản ứng (nghiệp) tích tụ trong 
quá khứ sẽ xuất hiện lên bề mặt của tâm đế duy trì dòng tâm thức. Đế đáp ứng, một nghiệp trong quá 
khứ sẽ nảy sinh, và từ đó thức sẽ tiếp tục thêm một lúc nữa. Nghiệp sẽ xuất hiện ở mức độ thế xác 
bằng cách tạo ra một loại kalãpa, và do đấy chúng ta cảm thấy cảm giác trong thân. Có thế là một 
phản ứng bằng chán ghét trong quá khứ xuất hiện dưới dạng những vi tử, mà chúng ta cảm thấy như 
một cảm giác nóng bỏng khó chịu trong co thế. Neu ta phản ứng lại cảm giác đó bằng không thích, 
thì sự chán ghét mới được tạo ra. Chúng ta lại bắt đầu cho dữ kiện mới vào dòng ý thức khiến những 
nghiệp khác trong quá khứ có co hội trồi lên mặt ý thức. 

Tuy nhiên nếu một cảm giác khó chịu nảy sinh, và ta không phản ứng, thì sankhãra mới 
không được tạo thành. Sankhãra trồi lên từ những kho cũ tích tụ trong quá khứ sẽ diệt đi. Trong giây 
phút kế tiếp, một sankhãra trong quá khứ lại xuất hiện bằng cảm giác. Và nếu ta không phản ứng thì 
nó sẽ qua đi. Theo cách này, bằng duy trì sự bình tâm, chúng ta đế những nghiệp trong quá khứ lần 
luợt trồi lên ở bề mặt của tâm, hết cái này đến cái khác, thế hiện bằng những cảm giác. Bằng cách 
duy trì ý thức và sự bình tâm đối với cảm giác, chúng ta tay trừ hết những nghiệp trong quá khứ. 

Chừng nào nghiệp của chán ghét vần còn, thì cái khuynh hướng của vô thức sẽ vẫn còn phản 
ứng lại với sự chán ghét khi đối diện với bất cứ một kinh nghiệm khó chịu nào trong đời. Chừng nào 
nghiệp thèm muốn vẫn còn, thì tâm vẫn sè phản ứng lại với thèm muốn trong bất cứ trường hợp dề 
chịu nào. Pháp thiền Vipassana có hiệu quả bằng cách soi mòn những phản ứng này. Khi hành thiền 
chúng ta tiếp tục gặp những cảm giác dề chịu hay khó chịu. Bằng cách quan sát mọi cảm giác với sự 
hình tâm, chúng ta dần dần làm suy yếu, và tiêu diệt khuyên hướng thèm muốn và chán ghét. Khi một 
loại nghiệp về phản ứng bị tay trừ, thì ta thoát khỏi sự kho đau đó. Và khi tất cả mọi nghiệp của phản 
ứng đều bị tay trừ, tâm ta hoàn toàn được giải thoát. Người đã thấu hiếu tiến trình này nói: 

Các điều kiện (nghiệp) đều vô thường, 

bản tỉnh của chủng là sinh diệt. 

Neu chủng nảy sinh và bị diệt trừ, 

sự diệt trừ mang lại chân hạnh phúc 1 

Mọi sankhãra (nghiệp) nảy sinh và diệt đi, chỉ đế nảy sinh trong giây phút kế tiếp, liên tiếp 
không ngừng. Neu chúng ta phát triển trí tuệ và quan sát một cách khách quan, thì sự tái diễn sẽ 
ngưng, và sự diệt trừ bắt đầu. Het lớp này đến lớp khác, những nghiệp cũ sẽ trồi lên và bị diệt trừ với 
điều kiện ta không phản ứng. Càng nhiều nghiệp được xóa bỏ thì ta càng hưởng được nhiều hạnh 
phúc chừng đó, cái hạnh phúc của không còn khố đau. Neu tất cả các nghiệp trong quá khứ bị diệt trừ 
thì ta sẽ được hưởng hạnh phúc vô biên của sự giải thoát hoàn toàn. 

Phưong pháp thiền Vipassana vì vậy là một loại nhịn ăn tinh thần đế loại trừ những nghiệp 
trong quá khứ. Mọi giây phút trong suốt cuộc đời, chúng ta đều phản ứng (tạo nghiệp). Bây giờ, nhờ 
sự ý thức và bình tâm, chúng ta có được một vài lúc mà chúng ta không phản ứng, không tạo nghiệp. 
Những lúc đó, dù cho ngăn ngủi đến đâu cũng rất mạnh; chúng làm cho tiến trình đảo ngược, tiến 
trình thanh lọc tâm. 

Đe cho tiến trình này được khởi đầu, chúng ta không được làm gì cả; chúng ta phải giữ không 
gây ra phản ứng mới nào. Bất cứ nguyên nhân của cảm giác mà ta cảm thấy là gì đi nữa, chúng ta 
cũng chỉ quan sát nó với sự bình tâm. Chính hành động tạo ra ý thức và sự bình tâm sẽ tự động loại 
trừ được những nghiệp cũ, giống như thắp đèn lên làm tan bóng tối trong một căn phòng. 



Đức Phật một lần có kế một câu truyện về một nguời bố thí rất nhiều. Nhung khi kết luận 
Ngài đã nói: 

Dù cho Ông ta có dâng hiến thật nhiều đi nữa cũng không bằng quy y Phật, Pháp, Tăng. Và dù có quy 
y Phật, Pháp, Tăng cũng không bằng giữ năm giới. Và dù có giữ năm giới cũng không bằng vun 
trồng thiện ỷ với tất cả chủng sanh dù chỉ bằng tời gian vắt sữa một con bò. Và dù có vun trồng 
thiện ỷ với tất cả cũng không bằng phát triến ý thức về vô thường dù chỉ trong một thời gian bủng 
ngón tay. 2 

Có lẽ thiền giả ý thức về thực tế của những cảm giác trong cơ thể chỉ trong một khoảnh khắc, 
và không có phản ứng vì hiểu đuợc bản tính phù du của chúng. Ngay cả giây phút ngắn ngủi này vẫn 
có một hiệu quả mạnh mẽ. Với sự kiên nhẫn, liên tục hành thiền, vài giây phút bình tâm đó sẽ gia 
tăng, và những giây phút phản ứng sẽ giảm đi. Dần dần, thói quen tạo nghiệp sẽ bị phá vỡ và những 
nghiệp cũ bị tiêu diệt, cho đến lúc tâm thoát khỏi mọi nghiệp, quá khứ và hiện tại, giải thoát khỏi mọi 
khổ đau. 



VẤN ĐÁP 


Câu Hỏi: Chiều nay, tôi thử một thế ngồi mới, và tôi đã ngồi được lâu hơn mà không cần nhúc nhích, 
và giữ được lưng thắng, nhưng tôi không cảm nhận được nhiều cảm giác. Tôi tự hỏi không biết 
những cảm giác rồi sẽ trở lại hay tôi phải trở lại thế ngồi cũ? 

Thiền sư s. N. Goenka : Đừng cố tạo ra cảm giác bằng cách cố tình chọn một thế ngồi không thoải 
mái. Neu đấy là một lối hành thiền đúng đắn, thì chúng tôi đã yêu cầu bạn ngồi trên chồ đầy đinh. 
Những sự thái quá nhu vậy không giúp đuợc gì cả. Bạn hãy chọn một thế ngồi thoải mái, thân đuợc 
thắng, và đế cảm giác xuất hiện tự nhiên. Chúng sẽ đến vì chúng có ở đó. Có thế bạn đang tìm loại 
cảm giác mà bạn đã cảm thấy truớc đây, nhung có thế có những loại cảm giác khác. 

Có nhiều cảm giác tinh tế hơn trước. Trong thế ngồi đầu, rất khó ngồi một lúc mà không cựa quậy. 

Nhu vậy là bạn đã tìm đuợc một thế ngồi thích họp hon rồi. Bây giờ hãy đế cho cảm giác đuợc tự 
nhiên. Có lẽ những cảm giác thô thiến đã mất hết rồi, và bây giờ bạn phải đuong đầu với những cảm 
giác tinh tế hon, nhung tâm bạn chua đủ bén nhậy đế có thế cảm nhận đuợc chúng. Hãy ý thức về hoi 
thở một thời gian đế cho tâm đuợc bén nhậy hon. Như vậy sẽ giúp bạn định tâm hon, và dề dàng cảm 
nhận được những cảm giác tinh tế. 

Tôi nghĩ tốt hơn là có những cảm giác thô thiến, vì như vậy có nghĩa là những nghiệp cũ đang trồi 
lên. 

Không nhất thiết như vậy. Một vài bất tịnh xuất hiện dưới dạng những cảm giác tinh tế. Tại sao bạn 
lại ao ước những cảm giác thô thiển? Bất cứ cái gì xuất hiện, thô thiến hay tinh tế, công việc của bạn 
là chỉ quan sát mà thôi. 

Chúng ta có cần phải nhận biết xem loại cảm giác nào thì đi với loại phản ứng nào hay không? 

Làm như vậy là phí sức một cách vô ích. Chang khác nào một người đang giặt một miếng vải bấn mà 
lại đế ý tìm hiếu xem nguyên nhân nào đã làm miếng vải đó bấn. Làm như vậy chang giúp được gì 
cả. Công việc của người đó là giặt miếng vải mà thôi. Muốn làm như vậy, việc quan trọng là có một 
miếng sà-phòng và dùng nó đúng cách. Neu người đó giặt đúng cách, tất cả vết bấn đều được giặt 
sạch. Cũng như vậy, bạn nhận được sà-phòng của pháp thiền Vipassana; bây giờ hãy dùng nó đế tẩy 
sạch những bất tịnh trong tâm bạn. Neu bạn tìm kiếm nguyên nhân của những cảm giác đặc biệt, bạn 
đang chơi trò chơi trí thức, và bạn bỏ quên vô thường (anicca ) và vô ngã (anatta). Sự trí thức hóa này 
không thế giúp bạn ra khỏi khố đau. 

Tôi bối rối không biết ai quan sát và ai hay cái gì đang bị quan sát? 

Không có một lời giải đáp trí thức nào có thế làm bạn thỏa mãn. Bạn phải tự tìm hiếu lấy: “Cái ‘tôi’ 
là cái gì mà làm tất cả những công việc này? Ai là cái tôi?” Bạn hãy tiếp tục thăm dò, phân tích, và 
chờ xem có “cái tôi” nào xuất hiện không; nếu có, hãy quan sát nó. Neu không có gì xuất hiện thì bạn 
hãy chấp nhận “Ớ, cải ‘tôi ’ này chỉ là một ảo tưởng?" 

Không có nghiệp nào là tốt hay sao? Tại sao lại phải cố gang trừ khử chủng đi? 



Nghiệp tốt khuyến khích ta hướng về sự giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng một khi mục đích đã đạt 
được thì tất cả các nghiệp, dù tích cực hay tiêu cực cũng phải bỏ lại.Cũng giống việc ta dùng chiếc bè 
đế qua sông. Khi qua sông rồi, ta không đội bè trên đầu mà tiếp tục đi. Bè đã được dùng, bây giờ ta 
không cần nó nữa, phải bỏ nó lại. Cũng vậy, một người đã được hoàn toàn giải thoát không cần đến 
nghiệp. Một người giải thoát không phải vì nghiệp tốt, mà vì sự thanh tịnh của tâm. 

Tại sao khi mới tập thiền Vipassana lại có những cảm giác khó chịu, mà về sau lại có những cảm 
giác dễ chịu? 

Vipassana loại bỏ những bất tịnh thô thiến trước. Khi bạn quét sạch một cái sàn, thì trước hết bạn 
quét những rác rưởi, đất cát trước, rồi mỗi lần quét sau bạn lại thu nhặt những bụi bặm nhỏ hon hon. 
Vì vậy khi tập thiền Vipassana, những bất tịnh thô thiến của tâm được loại trừ trước, và những bất 
tịnh vi tế còn lại sẽ xuất hiện dưới dạng những cảm giác dề chịu. Neu trở nên ham thích những cảm 
giác đó thì nguy hiểm. Bởi vậy, bạn phải cấn thận không cho những kinh nghiệm về những cảm giác 
dề chịu làm mục đích cuối cùng. Bạn phải tiếp tục quan sát mọi cảm giác một cách khách quan đế 
loại bỏ tất cả những phản ứng ạo nghiệp. 

Thiền sư nói chủng ta có miếng vải bấn, và chủng ta có sà-phòng đế giặt. Hôm nay tôi cảm thấy như 
sà-phòng của tôi sắp hết! Sáng nay tôi thiền rất tốt, nhưng chiều nay tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, 
tức giận, và nghĩ, “Ôi, có ích gì đâu!” Hình như cứ moi khi việc hành hiền có sức mạnh, thì một kẻ 
thù trong tôi - có thế là cải tự ngã - có cùng một lực với sức thiền, và đánh tôi ngã. Và rồi tôi cảm 
thấy tôi không còn sức đế chiến đấu nữa. Có cách nào tránh đế tôi khỏi phải tranh đấu vất vả, một 
phương pháp hay nào đó ! 

Hãy duy trì sự bình tâm; đó là cách khôn khéo nhất! Những gì bạn trải qua đều rất tự nhiên. Khi bạn 
thấy mình hành thiền tốt, là tâm được quân bình, và thâm nhập sâu trong vô thức. Nhờ kết quả của sự 
giải phẫu sâu đó, một nghiệp trong quá khứ bị rúng động và trồi lên bề mặt của tâm. Rồi khi ngồi 
thiền, bạn phải đối đầu với một trận bão của bất tịnh. Trong trường hợp như vậy, sự bình tâm là điều 
cốt yếu, vì nếu không, những bất tịnh sẽ áp đảo bạn, và bạn không thế nào hành thiền được. Neu sự 
bình tâm bị yếu, bạn hãy ý thức về hoi thở. Kh i con bão tới, bạn phải thả neo và đợi cho con bão qua. 
Hoi thở là chiếc neo của bạn. Bạn hãy chú tâm vào hoi thở, và con bão sẽ qua. Bất tịnh nổi lên trên 
mặt là một điều tốt, vì bây giờ bạn có co hội đế quét sạch nó. Nếu bạn giữ được sự bình tâm thì bất 
tịnh sẽ qua đi một cách dề dàng. 

Nếu tôi không thấy đau thì tôi có thật sự hái được thành quả tốt trong sự thực tập này không? 

Neu bạn có ý thức và sự bình tâm, thì dù đau hay không, bạn vần tiến bộ như thường. Không bắt 
buộc là bạn phải thấy đau mới tiến bộ trên con đường. Neu bạn không đau, thì cứ chấp nhận là không 
đau. Bạn chỉ có việc quan sát thôi. 

Ngày hôm qua tôi có cảm thấy toàn thân tôi như bị tan rã. Tôi cảm thấy như chỉ là một khối rung 
động khắp nơi. 


Rồi sao? 


Và khỉ đã xấy ra rồi, tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự như vậy. Từ 
bao nhiêu năm nay tôi tìm cách đế có lại kinh nghiệm này, và nó đã đến. 


Rồi? 



Dĩ nhiên tôi muốn kinh nghiệm này tiếp tục, và kéo dài. Nhưng nó đã thay đối và mất đi. Và rồi tôi lại 
hành thiền chỉ đế mong kinh nghiệm đó trở lại, nhưng nó đã không trở lại. Thay vào đó, sáng hôm 
nay tôi chỉ thấy những cảm giác thô thiến. 

Rồi? 

Rồi tôi nhận thấy tôi đã làm khố tôi biết bao nhiêu chỉ vì muốn có kinh nghiệm này. 

Và? 

Và rồi tôi hiếu được rằng thật sự chủng ta tới đây không phải đế có một kinh nghiệm đặc biệt nào. 
Có phải vậy không? 

Phải! 

Chúng ta đến đây thật ra đế quan sát một kinh nghiệm và không có phản ứng. Có phải vậy không? 
Phải! 

Vậy pháp thiền này thật ra là đê phát triền sự bình tâm. Có phải vậy không? 

Phải! 


Không gì Ngoài Sự Thấy 


Có một nhà tu ấn dật sống ở nơi mà ngày nay là Bombay, là một người rất thánh thiện. Tất cả 
những người đã gặp ông đều kính trọng ông vì sự thanh tịnh của tâm hồn ông, và nhiều người cho 
rằng ông nhất định đã được hoàn toàn giải thoát. Nghe người ta xưng tụng về mình như vậy, dĩ nhiên 
ông tự nghĩ, “Có lẽ ta thật sự được hoàn toàn giải thoát." Nhưng là một người thành thật, ông tự xét 
mình cấn thận và thấy rằng trong tâm ông vẫn còn những dấu vết bất tịnh. Lẽ dĩ nhiên, chừng nào bất 



tịnh còn, thì ông không thế đạt tới giai đoạn hoàn toàn thánh thiện được. Vì vậy ông hỏi những người 
đến thăm viếng ông, “Hiện nay có người nào trên thế gian này được coi là hoàn toàn giải thoát 
không?” 


“Ô, thưa ngài có,” họ trả lời, “có một vị sư Gotama, được gọi là Phật, sống ở thành phố 
Savatthi. Được biết người này đã hoàn toàn giải thoát, và ông dạy kỳ thuật nhờ đó mọi người có thế 
đạt được giải thoát.” 

“Ta phải đến gặp người này,” nhà tu ấn dật quyết định. “Ta phải học ở người đó con đường 
dần đến giải thoát hoàn toàn.” Và ông ta đã đi từ Bombay qua trung Ân và cuối cùng đến Savatthi, 
ngày nay là tiểu bang Uttar Pradesh, ở bắc Ân. Tới Savatthi, ông tìm tới thiền viện của Đức Phật, và 
hỏi có thế gặp được Phật ở đâu. 

“Ngài đã đi ra ngoài,” một vị sư trả lời. “Ngài vào thành phố đế khất thực. Ông hãy đợi ở đây 
và nghỉ ngoi; chang mấy chốc Ngài sẽ trở về.” 

“Ô, không được, tôi không thế chờ được. Tôi không còn thời giờ đế đợi nữa! Hãy chỉ cho tôi 
Ngài đi lối nào và tôi sẽ theo.” 

“Được, ông đi lối này, nếu ông nhất định đi, ông có thế gặp Ngài trên đường.” 

Chẳng để phí một giây, nhà ẩn dật lên đường, và đi thẳng vào trưng tâm thành phố. Ở đây ông 
thấy một vị sư đang đi từng nhà đế khất thực. Một bầu không khí thanh bình và hòa hợp bao phủ vị 
này khiến nhà tu ấn dật tin chắc đây là Đức Phật, và ngay ở giữa phố, ông quỳ xuống, và ôm lấy chân 
ngài. “Bạch ngài”, ông nói, “Con được biết ngài đã hoàn toàn giải thoát, và Ngài dạy con đường dần 
đến giải thoát. Xin Ngài hãy dạy kỳ thuật này cho con.” 

Đức Phật nói: “Được chứ, ta có dạy kỳ thuật đó, và ta có thế dạy cho ông. Nhưng bây giờ 
không đúng lúc và đúng chồ. Hãy về chờ ta ở thiền viện. Ta sẽ về ngay và dạy cho ông kỳ thuật đó.” 

“Bạch Ngài, không được. Con không thế chờ đợi được.” 

“Sao vậy, nửa giờ mà không chờ được sao?” 

“Bạch Ngài, không được, con không thế chờ được. Ai mà mà biết được? Trong nửa giờ nữa 
con có thế chết. Trong nửa giờ nữa, Ngài có thế chết. Trong nửa giờ nữa, tất cả niềm tin của con với 
Ngài có thế không còn nữa, và như vậy con không thế học được kỹ thuật này của Ngài. Bạch Ngài, 
bây giờ là đúng lúc. Xin Ngài hãy dạy con ngay bây giờ!” 

Đức Phật nhìn ông ta, và thấy rằng, “Quả vậy người này không còn sống được bao lâu; chỉ 
trong vài phút nữa ông ta sẽ chết. Ông ta phải được dạy Pháp ngay bây giờ, tại đây.” Và làm sao đế 
dạy Pháp trong khi đứng giữa đường? Đức Phật chỉ nói vài lời, nhưng trong vài lời đó chứa đựng 
toàn bộ giáo lý của Ngài: “Khi nhìn chỉ có cái thấy; khi nghe chỉ có cái nghe; khi ngửi, nếm, sờ mó, 
chỉ có cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm; khi hay biết chỉ có cái nhận biết.” Khi có sự tiếp xúc qua cửa 
sáu giác quan, không được có sự đánh giá, cũng như không có sự nhận định bị chi phối bởi nghiệp. 
Một khi nhận định đánh giá là tốt hay xấu, thì ta nhìn đời một cách méo mó vì phản ứng mù quáng 
cũ của ta. Đe giải thoát tâm khỏi các điều kiện (nghiệp), ta phải học cách ngừng đánh giá dựa vào 
những phản ứng (nghiệp) của quá khứ, và có ý thức thức mà không đánh giá cũng như không phản 
ứng (tạo nghiệp). 

Nhà tu ấn dật là một người có tâm thanh tịnh đến nỗi chỉ nghe vài lời chỉ dần cũng đủ cho ông 
rồi. Ông ta ngồi xuống bên đường và chú tâm vào thực tại bên trong. Không đánh giá, không phản 
ứng; ông chỉ quan sát sự thay đối của tiến trình bên trong ông. Và trong vài phút còn lại của cuộc đời, 
ông đã đạt được mục đích cuối cùng, ông đã hoàn toàn được giải thoát. 



Chương 9 


r 


MỤC ĐÍCH 



“Bất cứ cái gì có tính nảy sinh thì cũng có tính diệt đi”. 1 Kinh nghiệm của thực tế này là tinh 
tủy của giáo huấn của Đức Phật. Tâm và thân chỉ là một mớ những tiến trình liên tiếp sinh và diệt. Sự 
đau khố của chúng ta phát sinh khi chúng ta bị ràng buộc vào những tiến trình, vào những thứ mà thật 
ra rất phù du và không có thực thế. Neu chúng ta có thế hiếu đuợc trực tiếp bản tánh vô thuờng của 
những tiến trình này, thì sự ràng buộc, bám vúi của chúng ta vào chúng sẽ không còn. Đây là công 
việc mà những nguời hành thiền phải làm: hiểu đuợc tính chất phù du của chính mình bằng cách 
quan sát những cảm giác luôn luôn thay đối ở bên trong. Mồi khi có cảm giác xuất hiện, ta không 
phản ứng, mà cứ đế nó nảy sinh và diệt đi. Làm như vậy, ta đế cho những nghiệp cũ của tâm trồi lên 
bên trên và diệt đi. Khi phản ứng và sự ràng buộc ngưng thì đau khố ngưng, và ta được giải thoát. 
Đây là công việc lâu dài, đòi hỏi sự thực hành liên tục. Lợi ích thấy rõ ở mọi bước đi, nhưng đế đạt 
được những lợi ích đó đòi hỏi sự cố gắng liên tục. Chỉ bằng cách luyện tâp kiên nhẫn, bền bỉ, và liên 
tục thì người hành thiền mới đạt được mục đích 

Thâm nhập Sự Thật Tối Hậu . 

Sự tiến triển trên con đường gồm ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là học về kỳ thuật, phải làm 
như thế nào và tại sao lại làm như vậy. Giai đoạn thứ hai là thực hành. Giai đoạn thứ ba là thâm nhập, 
dùng kỹ thuật đế xuyên vào thực tại của chính mình, và nhờ vậy mới có thế tiến tới đích. 

Đức Phật không phủ nhận sự hiện hữu của thế giới hiến nhiên như, hình dạng, hình thế, mầu 
sắc, vị nếm, mùi hưong, đau đớn và khoái lạc, tư tưởng và cảm xúc - ta và tha nhàn. Ngài chỉ nói 
rằng thế giới đó không phải là sự thật tối hậu. Với nhãn quan thông thường, chúng ta chỉ nhìn thấy 
những hình thức lớn mà không thấy được những thành phần vi tế tạo ra chúng. Chỉ thấy những hình 
dạng mà không thấy được những thành phần bên trong, chúng ta ý thức được những sự khác biệt của 
chúng, và do vậy đã phân biệt, đặt tên, ưa thích, có thiên kiến, và bắt đầu thích và ghét - tiến trình 
phát triển thành thèm muốn và chán ghét. 

Đe có thế thoát khỏi thói quen của thèm muốn và chán ghét, chúng ta không những cần có 
một cái nhìn tống quát, mà còn phải thấy được những sự vật ở phần thâm sâu, phải hiếu được những 
hiện tượng bên trong cấu tạo nên thực tế hiến nhiên. Đây chính là những gì mà pháp thiền Vipassana 
cho phép chúng ta làm. 

Bất cứ sự tự khảo sát nào cũng tự nhiên bắt đầu với những khía cạnh hiến nhiên nhất của 
chúng ta: các phần khác nhau của co thế, tứ chi, và các co quan. Quan sát kỳ hon sẽ cho thấy một vài 
phần của co thể thì chắc đặc, có phần thì lỏng, có phần di động, có phần thì bất động. Có thể chúng ta 
thấy thân nhiệt khác với nhiệt độ không khí chung quanh. Tất cả những sự quan sát này có thế giúp 
chúng ta phát triển sự tự ý thức, nhưng chúng vần còn là kết quả của sự quan sát thực tế bên ngoài 
dưới dạng hình thế hay hình dáng. Bởi vậy vẫn có sự phân biệt, sự ưa thích, thiên kiến, thèm muốn và 
chán ghét. 

Là những người hành thiền, chúng ta tiến xa hon bằng cách tập ý thức về cảm giác bên trong. 
Những cảm giác này rõ ràng cho thấy một thực tế vi tế hon mà trước kia chúng ta không hề biết đến. 
Trước hết chúng ta ý thức về những loại cảm giác khác nhau ở những phần khác nhau của co thế, 
những cảm giác có vẻ nảy sinh, tồn tại một thời gian, rồi rốt cuộc diệt đi. Mặc dầu chúng ta đã tiến ra 
khỏi mức độ bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn còn quan sát những hình thức kết hợp của sự thật hiến 
nhiên. Vì lý do này chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự kỳ thị, khỏi thèm muốn và chán ghét. 

Neu chúng ta tiếp tục hành thiền một cách chuyên cần, không sớm thì muộn, chúng ta cũng 
tới được giai đoạn mà ở đó tính chất của cảm giác thay đối. Lúc đó chúng ta ý thức được những cảm 



giác tinh tế đồng nhất khắp cơ thế sinh diệt rất nhanh. Chúng ta thâm nhập qua những hình thức kết 
họp đế thấy được những hiện tượng bên trong mà chúng được cấu tạo, những hạ vi tử mà mọi vật 
chất được tạo thành. Chúng ta kinh nghiệm trực tiếp bản chất phù du của những vi tử này, không 
ngừng sinh diệt. Bây giờ, bất cứ những gì chúng ta quan sát, máu hay xương, chất đặc hay chất lỏng, 
hay hơi, đẹp hay xấu, chúng chỉ là một khối rung động không thế nào phân biệt được. Và cuối cùng 
tiến trình phân biệt và đặt tên ngừng. Chúng ta kinh nghiệm trong phạm vi cơ thế của chính mình sự 
thật tối hậu về vật chất: đó là một giòng chảy, không ngừng sinh diệt. 

Tương tự như vậy, thực tại hiến nhiên của tiến trình của tâm có thế thâm nhập tới một tầng 
lớp vi tế hơn. Thí dụ, ở một lúc nào đó, thích hay không thích xảy ra, dựa trên một kinh nghiệm quá 
khứ của ta. Khoảnh khắc kế tiếp, tâm lại lập lại phản ứng thích hay không thích, và cứ vậy càng lúc 
càng tăng cường nó lên, cho đến lúc nó trở thành thèm muốn hay chán ghét. Chúng ta chỉ ý thức được 
những phản ứng có cường độ mạnh. Với sự nhận thức nông cạn này, chúng ta bắt đầu nhận định và 
phân biệt giữa cái dề chịu và khó chịu, tốt và xấu, cái muốn và cái không muốn. Cũng như trường 
họp của thực tế hiến nhiên của vật chất, cảm xúc mạnh cũng vậy; khi chúng ta quan sát nó bằng cách 
quan sát những cảm giác ở bên trong, thì nó phải tan rã. Cũng như vật chất chỉ là những gọn sóng li ti 
của các vi tử, thì cảm xúc mạnh cũng chỉ là một hình thức được củng cố của những cái thích hay 
không thích, của những phản ứng nhất thời đối với những cảm giác. Một khi cảm xúc mạnh tan rã 
thành những hình thức vi tế hơn, thì nó không còn sức mạnh nào đế chế ngự nữa. 

Từ sự quan sát những cảm giác chắc đặc ở những phần khác nhau của cơ thể, chúng ta tiến tới 
sự ý thức về những cảm giác tinh tế hơn có cùng tính chất, sinh diệt không ngừng khắp cấu trúc thế 
chất. Vì cảm giác sinh diệt ở một tốc độ rất nhanh, nên chúng được cảm thấy như một luồng rung 
động chạy khắp cơ thế. Bất cứ ta chú tâm tới một nơi nào trong cơ thế, ta cũng chỉ thấy sự sinh diệt. 
Bất cứ lúc nào trong tâm ta nảy sinh một ý nghĩ, là ngay sau đó ta cảm nhận được những cảm giác 
sinh rồi diệt. Khi sự chắc đặc hiến nhiên của thân và tâm bị tan rã, và chúng ta chứng nghiệm được 
thực tế tối hậu của thân, tâm, và tâm ý: không gì ngoài những rung động, sinh và diệt ở một tốc độ rất 
nhanh. Một người chứng nghiệm được sự thật này đã nói: 

Toàn thế giới bốc cháy, 
toàn thế giới thành khói. 

Toàn thế giới đang cháy, 
toàn thế giới rung động. 2 


Đe đạt tới giai đoạn tan rã này (bhanga), thiền giả chỉ cần phát triển ý thức và sự bình tâm. 
Cũng như một khoa học gia có thế quan sát những hiện tượng vi tế bằng cách tăng độ khuếch đại của 
kính hiến vi, chúng ta tăng cường khả năng quan sát những thực tế vi tế hơn ở bên trong bằng cách 
phát triển ý thức và sự bình tâm. 

Kinh nghiệm này khi xay ra chắc chắn rất là thích thú. Mọi đau, nhức tan biến, tất cả những 
nơi không có cảm giác đều biến mất. Chúng ta chỉ cảm thấy bình an, hạnh phúc, ngây ngất. Đức Phật 
đã diễn tả kinh nghiệm đó như sau: 

Khi ta chứng nghiệm được 

sự sinh và diệt của những tiến trình tâm - thân, 

thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan. 

Người đó đạt tới sự bất tử, như các bậc thánh. 3 



Neu chúng ta tiến bước trên con đường, và khi sự chắc đặc hiến nhiên của tâm và thân tan rã, 
thì chắc chắn ta được hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Hân hoan trong tình trạng khoan khoái này, chúng 
ta có thế nghĩ rằng đó là mục đích cuối cùng. Nhưng đó mới chỉ là một trạm, và từ đó chúng ta tiến 
xa hơn đế chứng nghiệm sự thật tối hậu vượt ra ngoài tâm và thân, đế đạt tới sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi khổ đau. 

Do hành thiền mà ý nghĩa những lời nói của Đức Phật trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Chúng 
ta bắt đầu vui hưởng giòng rung động khắp cơ thế khi chúng ta tiến từ thực tế bên ngoài đến thực tế 
vi tế. Nhưng đột nhiên giòng rung động mất đi, và chúng ta lại kinh nghiệm những cảm giác mãnh 
liệt, khó chịu ở một vài nơi trong cơ thế, và ở một vài nơi khác thì chang có cảm giác gì. Và trong 
tâm ta lại có xúc động mạnh. Neu chúng ta bắt đầu cảm thấy chán ghét tình trạng mới này và thèm 
muốn giòng rung động trở lại thì chúng ta chắng hiểu gì về Vipassana cả. Chúng ta đã biến 
Vipassana thành một trò chơi trong đó mục đích chỉ đế đạt được những kinh nghiệm khoan khoái, và 
đế tránh hay vượt qua những kinh nghiệm khó chịu. Đây cũng là trò chơi mà chúng ta đã từng chơi 
suốt cuộc đời - cái vòng luẩn quấn của đấy đi và kéo lại không bao giờ ngưng, lôi kéo và xua đuổi, 
chang mang lại gì ngoài khố đau. 

Tuy nhiên, khi trí tuệ gia tăng, ta sê nhận thấy rằng sự tái diễn của các cảm giác thô thiến, 
ngay cả sau khi đã kinh nhiệm được sự tan rã, chứng tỏ là sự tiến bộ chứ không phải là sự thụt lùi. 
Thiền Vỉpassana không phải với mục đích đế kinh nghiệm một cảm giác nào đặc biệt, mà là đế giải 
thoát tâm khỏi mọi nghiệp chướng. Neu ta phản ứng với bất cứ cảm giác nào, thì ta chỉ bị kho thêm 
mà thôi. Nhưng nếu ta giữ được sự bình tâm, thì ta cho phép một số nghiệp qua đi, và dùng cảm giác 
làm phương tiện đế giải thoát khỏi khố đau. Nhờ vào sự quan sát những cảm giác khó chịu mà không 
phản ứng, chúng ta xóa bỏ được sự chán ghét. Và do quan sát những cảm giác dề chịu mà không 
phản ứng chúng ta xóa bỏ được sự thèm muốn. Và do quan sát những cảm giác trung tính mà không 
phản ứng; chúng ta tay trừ được vô minh. Bởi vậy không có cảm giác nào, không có kinh nghiệm nào 
là thật sự tốt hay xấu. Nó tốt, nếu ta giữ được sự bình tâm, nó xấu nếu ta mất quân bình. 

Với sự hiếu biết này, ta dùng mọi cảm giác như dụng cụ đế tẩy trừ nghiệp. Đây là giai đoạn 
được gọi là sankhãra-upekkhã, quân bình đối với tất cả các nghiệp; từng bước một tiến tới sự thật tối 
hậu của sự giải thoát, nibbbãna (Niết Bàn) 


Chứng Nghiệm Sự Giải Thoát 

Sự giải thoát có thế đạt được. Ta có thế thoát khỏi mọi nghiệp chướng, mọi đau khố. Đức Phật 

giảng: 


Có một cảm quan vượt khỏi toàn bộ lãnh vực tâm, toàn bộ lãnh vực thân, nó không phải là 
thế giới này hay thế giới kia, hay cả hai, không phải là mặt trời hay mặt trăng. Cái đó ta gọi là không 
sinh, không diệt, không trụ, không chết, không tái sinh. Nó tự tại, không phát triến, không nền móng. 
Đây là sự chấm dứt của khố đau. 4 

Ngài còn nói: 

Có một cái không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều kiện. Có phải không có 
cái không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều kiện, không có sự giải thoát được biết 
đến từ cái sinh, cái trở thành, cái tạo dựng, cái điều kiện. Nhưng vì có cái không sinh, không trở 



thành, không tạo dựng, không điều kiện, nên mới có sự giải thoát khỏi cái được sinh ra, cái trở 
thành, cái được tạo dựng, và những cái bị điều kiện hóa. 5 


Niết bàn không phải là một trạng thái để ta đến sau khi chết. Nó là cái mà ta phải kinh nghiệm 
được ngay trong ta, ngay tại đây và ngay bây giờ. Nó được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực, không 
phải vì nó là một kinh nghiệm tiêu cực, nhưng vì người ta không biết diễn tả nó bằng cách nào khác. 
Mỗi ngôn ngữ đều có những từ đế diễn tả toàn bộ lãnh vực của những hiện tượng tâm và vật chất. 
Nhưng không có từ hay quan điểm đế diễn tả những điều vượ ra ngoài tâm và thân. Nó thách đố mọi 
quan điếm, mọi khác biệt. Chúng ta có thế diễn tả bằng cách nói về những gì không phải là nó. 

Thật ra cố gắng diễn tả Niết bàn là vô ích. Bất cứ một sự diễn tả nào cũng chỉ làm rối trí mà 
thôi. Thay vì thảo luận và bàn cãi về nó, ta hãy kinh nghiệm nó. Đức Phật nói : “Sự thật thánh thiện 
này về sự chấm dứt khố phải do chỉnh ta chứng nghiệm. ” 6 Chỉ khi nào kinh nghiệm được Niết bàn, 
thì khi đó Niết bàn mới là thật với người đó, và mọi bàn cãi về nó đều trở nên không thích họp. 

Đế kinh nghiệm được sự thật tối hậu về giải thoát, điều kiện tiên quyết là phải xuyên thấu qua 
sự thật hiến nhiên và chứng nghiệm được sự tan rã của tâm và thân. Càng vào sâu khỏi thực tại hiến 
nhiên, ta càng bỏ được sự thèm muốn, chán ghét, và ràng buộc và càng tiến gần đến sự thật tối hậu 
hon. Luyện tập từng bước thì dĩ nhiên sẽ đến giai đoạn chứng ngộ được Niết bàn. Chang có ích lợi gì 
mà mong cầu nó, không có lý do đế nghi ngờ nó sê đến. Nó đến với bất cứ ai thực hành Pháp đúng 
cách. Việc nó đến tùy thuộc một phần vào sự tích tụ của nghiệp trong mỗi người, một phần khác tùy 
thuộc vào sự cố gắng của người đó trong việc xóa bỏ những nghiệp đó. Những gì ta có thế làm, và 
cần phải làm đế đạt tới đích là tiếp tục quan sát từng cảm giác mà không phản ứng. 

Ta không thế xác định được là khi nào ta kinh nghiệm được Niết bàn, nhưng ta có thế chắc 
chắn ta đang tiến về nó. Ta có thế kiếm soát trạng thái hiện tại của tâm. Neu ta duy trì được sự bình 
tâm dù chuyện gì xay ra ở ngoài hay trong ta, thì ta vẫn đạt được giải thoát ngay trong giờ phút này. 
Một người đã đạt được đến mục đích tối hậu nói: “ Trừ tuyệt thèm muốn, trừ tuyệt chán ghét, trừ tuyệt 
vồ minh là Niết bàn. ” 7 Cho tới khi tâm được như vậy, thì ta kinh nghiệm được giải thoát. 

Mồi giây phút ta thực hành Vipassana đúng cách, ta có thế kinh nghiệm được giải thoát. Sau 
cùng, Pháp, theo định nghĩa, phải có kết quả ngay tại đây và ngay bây giờ chứ không phải ở tương 
lai. Chúng ta phải kinh nghiệm những lợi ích của sự hành thiền ở mọi bước trên con đường, và mọi 
bước phải đưa thắng đến đích. Tâm vào lúc không còn nghiệp là một tâm bình an. Mồi lúc như vậy 
đưa ta gần hơn tới sự giải thoát hoàn toàn. 

Ta không thế cố gắng phát triển Niết bàn, vì Niết bàn không thế phát triển; nó đơn giản hiện 
hữu. Nhưng ta có thế phát triển phấm chất dần ta đến Niết bàn, phấm chất của sự bình tâm. Mồi khi 
quan sát thực tế mà không phản ứng, là ta đã tiến sâu vào thực tế tối hậu. Phấm chất cao quý nhất của 
tâm là sự bình tâm căn cứ trên sự ý thức hàn toàn về thực tế. 


Hạnh Phúc Thật Sự 

Có lần Đức Phật được hỏi về chân hạnh phúc. Ngài đã đề ra nhiều hành động tốt lành đưa tới 
hạnh phúc. Những hành động đó chia làm hai loại: Thực hành những công việc góp phần vào hạnh 
phúc của tha nhân bằng cách làm đầy đủ bốn phận của mình đối với gia đình và xã hội, và thực hành 
những hành động đế thanh lọc tâm. Sự tốt lành của một người không thế tách rời khỏi sự tốt lành của 
những người khác. Và cuối cùng Ngài đã nói: 



Khi đối diện với mọi thăng trầm của cuộc đời, 

mà tâm ta không lay chuyến, 

không than van, không tạo ra bất tịnh, luôn luôn vững tâm; 

đây là hạnh phúc lớn nhất. 8 

Bất cứ việc gì xấy ra, dù ở trong tiếu vũ trụ của tâm và thân của chính mình hay đại vũ trụ, ta 
có thế đối diện nó - không phải với sự căng thắng, hay với thèm muốn và chán ghét bị đè nén- mà 
với sự hoàn toàn thanh thản, với nụ cuời phát xuất từ đáy lòng. Trong mọi tình huống, dù dễ chịu hay 
khó chịu, nhu ý hay bất nhu ý, ta không bồn chồn; mà cảm thấy hoàn toàn yên ốn, yên ốn trong sự 
hiếu biết về lẽ vô thuờng. Đây là phuớc lành lớn lao nhất. 

Biết đuợc mình làm chủ mình, không gì có thế khống chế mình, mình có thế chấp nhận một 
cách vui vẻ bất cứ chuyện gì xay ra trong đời - đó là tâm hoàn toàn quân bình, đây là sự giải thoát 
thật sự. Điều này có thế thực hiện đuợc ngay tại đây và ngay bây giờ do hành thiền Vỉpassana. Sự 
bình tâm thật sự này không phải là tiêu cực hay sự thản nhiên thụ động. Nó không phải là sự phục 
tùng mù quáng, hay sự thờ ơ của một nguời trốn tránh những khó khăn của cuộc đời, của nguời chui 
đầu trong cát. Trái lại, tâm thực sự quân bình căn cứ trên sự ý thức đầy đủ về những khó khăn, ý 
thức về mọi tầng lớp của thực tế. 

Không còn thèm muốn hay chán ghét không có nghĩa là có thái độ cứng rắn vô tình, trong đó 
ta huởng sự giải thoát cho riêng mình mà không thèm đế ý đến sự đau khố của nguời khác. Trái lại, 
sự bình tâm thực sự đuợc gọi một cách đúng đắn là “sự thờ ơ thần thảnh". Nó là một đức tính sống 
động, là một sự diễn tả của tâm thanh tịnh. Khi ta thoát khỏi đuợc tập quán phản ứng mù quáng, lần 
đầu tiên tâm ta có thế hành động tích cực, vừa sáng tạo, và lại vừa hữu ích cho mình và cho nguời. 
Cùng với sự quân bình, tâm thanh tịnh còn nảy sinh những đức tính khác: thiện chí, lòng thuong yêu 
muốn giúp đõ nguời khác mà không cầu mong đuợc đền đáp; lòng từ bi đối với tha nhân trong lúc 
thất bại và đau khố; sự vui mừng đầy thiện cảm đối với sự thành công và may mắn của họ. Bốn đức 
tính trên là kết quả tất nhiên của phuong pháp thiền Vipassana. 

Truớc kia ta luôn giữ những gì tốt cho riêng ta, và đấy những gì ta không thích cho nguời 
khác. Bây giờ ta hiếu đuợc rằng hạnh phúc của chính ta không thế do sự mất hạnh phúc của nguời 
khác, rằng khi ta mang hạnh phúc đến cho nguời khác thì chính ta cũng đuợc hạnh phúc. Bởi vậy ta 
tìm cách chia sẻ những gì tốt ta có với nguời khác. Đã thoát ra khỏi khố đau, và thế nghiệm đuợc sự 
bình an của giải thoát, ta ý thức đuợc rằng đó là điều tốt lành lớn nhất. Vì vậy ta muốn nguời khác 
cũng có thế trải nghiệm sự tốt lành này, và tìm đuợc con đuờng thoát khố. 

Đây là kết luận hữu lý của pháp thiền Vipassana: mettã-bhãvanã, sự phát triển thiện chí đối 
với nguời khác. Truớc kia, ta có thế nói về những tình cảm đó ở đầu môi chót luỡi, nhung trong thâm 
tâm những tiến trình về thèm muốn và chán ghét vẫn tiếp diễn. Bây giờ những tiến trình phản ứng 
một phần nào đã ngung, tập quán ích kỷ cũ đã mất đi, và thiện chí tự nhiên tuôn tràn tự đáy lòng. Với 
toàn thế sức mạnh của một tâm thanh tịnh đằng sau nó, thiện chí có thế rất mạnh trong việc tạo nên 
một bầu không khí an bình và hòa họp hữu ích cho tất cả mọi nguời. 

Có những nguời tuởng rằng luôn luôn ở trong trạng thái quân bình có nghĩa là không thế vui 
huởng những lạc thú của cuộc đời, giống nhu một họa sĩ có mực họa đủ mầu, nhung chỉ dùng một 
mầu xám. Hay nhu một nguời với chiếc duong cầm chỉ choi một âm giai c. Đây là sự ngộ nhận về sự 
bình tâm. Sự thật thì cây đàn bị trùng giây, và ta không biết choi đàn nhu thế nào. Chỉ gõ xuống 
những phím đàn đế tự diễn tả sẽ chỉ tạo ra những cung đàn lồi nhịp. Nhung nếu ta học cách lên giây 



đàn, và đàn đúng, thì ta có thế tạo ra nhạc điệu. Ta dùng tất cả các phím đàn từ nốt thấp nhất đến nốt 
cao nhất, thì mọi nốt ta choi là sự hòa hợp và tiết điệu. 

Đức Phật nói trong việc thanh lọc tâm và đạt đuợc “Trí tuệ ở mức độ hoàn hảo nhất, ” ta 
chứng nghiệm đuợc “sự an lạc, sự hoan hỉ, sự bình tâm, ỷ thức, sự hiếu biết trọn vẹn, và hạnh phúc 
thật sự.” Với một tâm quân bình, ta có thế vui huởng đời nhiều hon. Khi tình huống dề chịu xảy ra, ta 
tận huởng nó với sự ý thức hoàn toàn vào giây phút hiện tại. Nhung khi kinh nghiệm đó qua đi, ta 
không chán nản. Ta tiếp tục mỉm cuời và hiếu rằng nó phải thay đổi. Cũng vậy, khi một truờng họp 
khó chịu xay ra, ta không bực mình. Thay vào đó, ta hiếu nó, và vì làm như vậy, có lẽ ta có thế thay 
đối hoàn cảnh. Nhung nếu ta không thế thay đối đuợc, thì ta vẫn giữ đuợc sự bình tâm, và hiếu rõ 
ràng kinh nghiệm này là vô thuờng, rồi nó sẽ qua đi. Bằng cách giữ tâm không căng thắng, ta có thế 
có một đời sống thú vị và phong phú hon. 

Có một câu chuyện ở Miến Điện, nguời ta thuờng chỉ trích các học trò của Thiền su Sayagyi 
u Ba Khin, nói rằng, họ thiếu tu cách đứng đắn của những nguời hành thiền Vipassana. Trong một 
khóa học, những nguời chỉ trích thú nhận, những học trò hành thiền rất đúng đắn, nhung sau đó họ 
luôn luôn tỏ ra vui vẻ và tuoi cuời. Khi lời phê bình đến tai Đại su Webu Sayadaw, một trong những 
vị su đuợc tôn kính nhất ở Miến Điện, Ngài trả lời, “Họ tươi cười vì họ có thể tươi cười được”. Nụ 
cuời của họ không phải do ràng buộc hay vô minh, mà do Pháp. Một nguời tâm đã đuợc thanh tịnh 
thì không cau có. Khi không còn đau khố thì lẽ dĩ nhiên ta tuoi cuời. Khi ta học đuợc con đuờng giải 
thoát, thì lẽ dĩ nhiên ta cảm thấy hạnh phúc. 

Nụ cuời phát xuất từ tâm diễn tả không gì ngoài sự bình an, quân bình, và thiện chí, một nụ 
cuời tuoi sáng ở bất cứ truờng hợp nào là hạnh phúc thật sự. Đây là mục đích của Dhmma (Pháp). 



VAN ĐAP 


Câu Hỏi: Tôi thắc mắc không biết chủng ta có thế chữa trị những ỷ nghĩ ám ảnh như chữa trị đau 
đớn về thế xác không? 

Thiền Sư s. N. Goenka : Hãy cố chấp nhận là có những tư tưởng hay cảm xúc bị ám ảnh trong tâm. 
Đó là những gì bị dồn nén ở dưới sâu, và bây giờ xuất hiện ở tầng lớp ý thức. Đừng đi sâu vào chi 
tiết. Cứ chấp nhận cảm xúc là cảm xúc. Bạn cảm thấy cảm giác gì kèm theo cảm xúc. Không thế nào 
có cảm xúc mà thiếu cảm giác ở tầng lớp thế xác. Hãy cứ quan sát cảm giác. 

Vậy ta có tìm hiếu loại cảm giác nào thì liên quan đến một loại cảm xúc đặc biệt nào không? 

Hãy quan sát bất cứ cảm giác nào xuất hiện. Chúng ta không thế tìm biết loại cảm giác nào thì liên hệ 
đến loại cảm xúc nào. Vì vậy đừng bao giờ cố gắng làm điều đó. Làm như vậy chỉ phí công mà thôi. 
Ớ một lúc nào đó, một cảm xúc nấy ra ở trong tâm, thì bất cứ cảm giác nào bạn cảm nhận ở thân đều 
liên quan đến cảm xúc đó. Cứ quan sát cảm giác đó và hiếu rằng, “ Những cảm giác đó đều vô 
thường. Và cảm xúc này cũng vô thường. Ta hãy xem nó kéo dài bao lâu?' Bạn sẽ thấy rằng bạn đã 
chặt cái gốc của cảm xúc, và cảm xúc sè qua đi. 

Theo ỷ thiền sư thì cảm xúc và cảm giác là một? 

Chúng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Cảm xúc thuộc về tâm, và cảm giác thuộc về thân. Cả hai liên 
quan mật thiết với nhau. Thật ra bất cứ cảm xúc nào nấy sinh trong tâm thì đồng thời phải có một 
cảm giác xuất hiện trong thân. Đây là luật thiên nhiên. 

Vậy cảm xúc thuộc về tâm? 

Chắc chắn là như vậy. 

Nhưng tâm cũng là cả cơ thê? 

Nó liên quan mật thiết với toàn cơ thế. 

Ỷ thức hiện diện trong mọi nguyên tử của cơ thế sao? 

Phải. Vì vậy cảm giác liên quan đến một cảm xúc nào đặc biệt có thế xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong 
cơ thế. Neu bạn quan sát những cảm giác ở khắp mọi nơi trong cơ thể, thì chắc chắn bạn đang quan 
sát một cảm giác có liên quan đến cảm xúc đó. Và bạn không còn vướng mắc vào cảm xúc đó nữa. 

Nhưng nếu ta ngồi thiền mà không hề cảm thấy một cảm giác nào thì sự ngồi thiền còn có ích lợi gì 
không? 



Neu bạn ngồi và quan sát cảm giác, tâm sẽ được an tĩnh và tập trung. Nhưng trừ khi bạn cảm thấy 
cảm giác, tiến trình thanh lọc không thế tới được tầng lóp sâu hơn. Dưới đáy sâu của tâm, phản ứng 
bắt đầu với cảm giác xảy ra không ngừng. 

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta có vài phút rảnh, giữ yên tĩnh và quan sát cảm giác có lởi 
ích không ? 

Có chứ. Khi bạn không có việc gì làm, bạn nên ý thức về những cảm giác trong cơ thế mặc dầu bạn 
vẫn mở mắt. 

Làm sao người thầy biết được đệ tử của mình đã chứng nghiệm Niết bàn? 

Có nhiều cách để kiểm chứng khi một người thực sự kinh nghiệm Niết bàn. Muốn làm được như vậy, 
người thầy phải được huấn luyện đúng cách. 

Làm sao hành giả tự mình nhận biết? 

Do sự thay đối đến trong cuộc đời họ. Những người nào thực sự kinh nghiệm được Niết bàn trở nên 
thánh thiện và có tâm thanh tịnh. Họ không còn phạm năm giới. Thay vì che dấu lồi lầm, họ công 
khai nhận lồi và cố gắng đế không tái phạm. Họ không còn bị ràng buộc vào những lề nghi vì họ 
thấy, những thứ đó chỉ là những hình thức bên ngoài trống rồng nếu không có kinh nghiệm thực sự. 
Họ có một niềm tin vững mạnh vào con đường dần đến giải thoát. Họ không tiếp tục đi tìm kiếm 
những con đường khác nữa. Và cuối cùng họ không còn ảo tưởng gì về cái ngã nữa. Neu có người tự 
nhận là mình đã kinh nghiệm Niết bàn nhưng tâm vẫn còn bất tịnh và vẫn có những hành động sái 
quấy như xưa, thì chắc chắn phải có sự trục trặc nào đây. Lối sống của họ phải tỏ cho thấy họ thực sự 
có kinh nghiệm ấy hay không. 

Một vị thầy cấp chứng chỉ cho các đệ tử, chứng nhận họ đã đạt đến Niết bàn là sai. Làm như 
vậy chỉ tạo nên sự cạnh tranh trong sự bồi đắp cái ngã cho cả thầy lần trò. Học trò chỉ cố đế có chứng 
chỉ, còn thầy thì càng cấp nhiều chứng chỉ càng được nổi danh. Kinh nghiệm Niết bàn chỉ là thứ yếu. 
Tất cả đều trở thành một trò chơi điên rồ. Dhainma (Pháp) thanh tịnh chỉ đế giúp người, và sự giúp 
người tốt lành nhất là nhìn thấy người học trò thật sự kinh nghiệm được Niết bàn và được giải thoát. 
Tất cả mục đích của người thầy và sự giảng dạy ở chồ thực lòng giúp người học, chứ không phải đế 
phô trương cái ngã. Đây không phải là một trò giải trí. 

Xỉn thiền sư cho biết giữa phân tâm học và Vỉpassana khác nhau như thế nào? 

Trong phân tâm học, bạn cố gắng nhớ lại những biến cố trong quá khứ đã có ảnh hưởng sâu 
đậm đến sự tạo nghiệp (điều kiện hóa tâm). Còn Vipassana thì dần hành giả vào tận tầng lóp sâu nhất 
của tâm, nơi sự tạo nghiệp thực sự khởi đầu. Trong phân tâm học, mọi biến cố mà ta cố nhớ lại, đều 
ghi lại một cảm giác trên cơ thế. Do sự quan sát những cảm giác trên khắp cơ thế với một tâm quân 
hình, thiền giả đã khiến cho vô số các lóp nghiệp trồi lên và tiêu tan đi. Thiền giả đối phó với sự tạo 
nghiệp ở tận gốc rề của nó, và có thế thoát khỏi nó một cách nhanh chóng và dề dàng. 

Lòng trắc ấn đích thực là như thế nào? 

Là muốn phục vụ người, là muốn giúp người khác thoát khỏi khố đau, nhưng không được ràng buộc. 
Neu bạn khóc lóc vì sự đau khố của người khác thì bạn chỉ làm mình khố mà thôi. Đó không phải là 
con đường của Pháp. Neu bạn thực sự có lòng trắc ẩn, thì bạn dùng hết khả năng và tình thương của 



bạn ra giúp người. Nếu bạn thất bại, bạn nên mỉm cười và tìm cách khác để giúp. Bạn giúp người 
nhưng không quan tâm về kết quả của sự giúp đỡ đó. Đó là lòng trắc ấn thực sự, bắt nguồn từ một 
tâm quân bình. 

Thiền sư có cho Vỉpassana là con đường độc nhất dẫn đến giác ngộ? 

Giác ngộ đạt được do sự quan sát bản thân và tấy trừ nghiệp. Làm được điều đó là Vipassana, dù bạn 
muốn gọi nó là gì cũng được. Một số người chưa từng nghe đến Vipassana nhưng tiến trình đã khởi 
sự tác động một cách tự nhiên trong họ. Điều này đã xảy ra trong một số trường hợp của một số thánh 
nhân bên Ân Độ, căn cứ vào lời họ nói. Vì họ không học kỹ thuật từng bước một nên họ không thế 
giải thích một cách rõ ràng cho người khác hiếu. Ớ đây, bạn có co hội học hỏi kỹ thuật từng bước 
một, nó sẽ dần bạn tới giác ngộ. 



Đô Đây Chai Dâu 


Một bà mẹ đưa cho đứa con trai mười đồng và một cái chai không, và sai ra tiệm tạp hóa mua 
dầu. Thằng bé đi mua, nhưng khi trở về, nó ngã và làm rói chai dầu. Trước khi có thế nhặt được chai 
lên thì dầu đã đố ra mất nửa chai. Nhặt cái chai còn một nửa dầu, nó trở về khóc lóc với mẹ. “Con đã 
đánh đố mất nửa chai dầu." Và nó rất buồn. 

Bà mẹ lại đưa mười đồng và một cái chai khác cho một đứa con khác. Thằng này khi đi mua 
trở về cũng bị ngã và đánh đố mất nửa chai dầu. Nó nhặt chai dầu lên, và vui vẻ về nhà nói với mẹ. 
“Mẹ ạ, chai rớt xuống có thế vỡ và mất hết dầu, nhưng con đã giữ lại được một nửa." Hai đứa cùng 
chạy về với mẹ với cùng một chai, nửa đầy, nửa vơi. Một đứa khóc với nửa chai vơi, một đứa vui với 
nửa chai đầy. 

Bà mẹ lại đưa mười đồng và một cái chai không cho đứa con thứ ba. Thằng này cũng ngã và 
đánh đố nửa chai dầu. Nó chạy về và cũng như đứa thứ hai vui vẻ nói với mẹ : “Mẹ ơi con đã giữ lại 
được nửa chai dầu." Nhưng đứa trẻ này là một đứa trẻ Vipassana, không những nó đầy lạc quan mà 
còn rất thực tế. Nó hiếu rằng : “Mạc dầu nó giữ được nửa chai dầu, nhưng nửa chai kia đã bị mất." 
Và nó nói với mẹ, “Con sẽ ra chợ làm việc cả ngày đế kiếm năm đồng và đô đầy dầu vào chai chiều 
nay." 


Đó là Vipassana. Không bi quan, mà trái lại lạc quan và thực tê. 



Chương 10 


NGHỆ THUẬT SỐNG 


Trong mọi thành kiến về chúng ta, điều căn bản là ta có một cái ngã. Trong sự khắng định này, mồi 
chúng ta đều cho cái ngã là quan trọng nhất, và coi nó là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta cho nhu vậy 
mặc dầu ta có thế dề dàng thấy rằng trong hằng hà sa số thế giới, cái ngã chỉ là một vũ trụ, và trong 
vô luợng chúng sanh, ta chỉ là một sinh vật. Dù ta có thối phồng cái ngã lên mấy đi nữa thì nó cũng 
không đáng kế nếu đem so với cái bao la của không gian và thời gian. Cái quan niệm của ta về cái 
ngã quả thật đã sai lầm. Tuy vậy chúng ta vẫn tận tụy cả đời đế tìm cách thỏa mãn nó, coi đó là con 
đuờng đua tới hạnh phúc. Nội cái ý nghĩ sống khác đi có vẻ không tự nhiên hay ngay cả đe dọa nữa. 

Nhung bất cứ ai đã từng trải qua sự dằn vặt của tự ngã đều biết nó là cái đau khố lớn lao đến chừng 
nào. Chừng nào chúng ta còn đắm chìm trong những ham muốn, những sợ hãi, những cá tính, chúng 
ta còn bị giam cầm trong ngục tù chật hẹp của ngã, xa lánh khỏi thế gian, khỏi cuộc đời. Ra khỏi ngã 
chế thật sự giải phóng ta khỏi gông cùm, cho ta có thế buớc vào thế giới, cởi mở với đời, và với tha 
nhân, và tìm thấy sự hài lòng thực sự. Điều cần thiết không phải là chối bỏ ngã, hay đè nén ngã, mà là 
thoát khỏi cái ý nghĩ sai lầm của chúng ta về ngã. Và con đuờng dần đến sự giải thoát này là sự nhận 
thức đuợc rằng cái mà chúng ta gọi là ngã thật sự rất phù du, một hiện tuợng thuờng xuyên thay đổi. 

Thiền Vipassana là một cách giúp cho ta đạt đuợc tuệ giác này. Chừng nào bản thân ta còn chua 
chứng nghiệm đuợc bản chất tạm bợ của tâm và thân, chừng đó ta còn bị giam hãm trong tánh ích kỷ 
và vì vậy còn bị khố đau. Nhung một khi ảo tuởng về sự truờng tồn bị phá vỡ thì ảo tuởng về “cái 
tôi” cũng tan biến, và sự đau khố cũng phải phai nhạt. Đối với nguời hành thiền Vipassana, chìa khóa 
mở cửa giải thoát là anỉcca, chứng ngộ bản chất vô thuờng của ngã và thế giới. 

Cái quan trọng của sự hiểu biết về vô thuờng là một đề tài luôn luôn đuợc nói đến trong giáo lý của 
Đức Phật, Ngài nói, 

Thà một ngày trong đòn 
thấy thực tế của sinh diệt 
còn hơn Sống trăm năm 
mà không hề biết. 1 

Ngài so sánh sự ý thức về vô thuờng với luỡi cầy cắt xuyên gốc rạ khi nguời nông phu cầy ruộng; với 
xà chính của nóc nhà cao hon tất cả những xà ngang chống đõ nó; với một nhà cai trị hùng mạnh nắm 
quyền ảnh huởng các vua chu hầu; với mặt trăng có ánh sáng làm lu mờ các vì sao, với mặt trời đang 
mọc là bóng tối tan đi. 2 Những lời cuối cùng Ngài nói vào lúc cuối đời Ngài là, “Mợ/ sankhãras 



(nghiệp), - mọi cái được tạo thành - đều bị hủy hoại. Hãy chuyên cần thực hành đế hiếu được sự thật 
này. ” 3 

Sự thật về vô thường không nên chỉ chấp nhận bằng trí thức, hay chỉ bằng cảm xúc hay sùng tín. Mồi 
người trong chúng ta phải thế nghiệm thực tại vô thường ngay trong bản thân. Sự thấu hiếu trực tiếp 
về vô thường cùng với bản chất không thực của ngã và của khố đau, khiến cho ta có được tuệ giác 
thật sự, dần đến sự giải thoát. Đấy là sự hiểu biết chân chính. 

Hành giả kinh nghiệm được trí tuệ giải thoát này nhờ tống họp của sự tu tập giới ( sỉla ), định 
(,samadhi ), và huệ ( pannã ). Trừ khi ta thực hiện cà ba sự luyện tập này, và bước từng bước trên con 
đường, ta không thế nào có được tuệ giác thật sự, và thoát khỏi khố đau. Nhưng ngay cả trước khi bắt 
đầu tập luyện, ta cũng phải có một vài hiếu biết, có the chỉ là một sự nhận biết một cách trí thức về sự 
thật của khố đau. Không có sự hiếu biết đó, dù rất nông cạn, thì cái ý nghĩ tập luyện đế giải thoát cho 
mình khỏi khố cũng không bao giờ nấy sinh trong tâm. Đức Phật nói: “ Trước tiên phàỉ có sự hiếu 
biết chân chỉnh. ”4 

Bởi vậy, bước đầu của Bát Thánh Đạo là sự hiếu biết chân chính và suy nghĩ chân chính. Chúng ta 
phải thấy được vấn đề và quyết định đối phó với nó. Chỉ lúc đó ta mới thực sự thực hành Pháp. 
Chúng ta bắt đầu thực hiện con đường bằng sự giữ giới, tuân theo những giới luật đế điều hành 
những hành động của chúng ta. Nhờ vào sự tập luyện định, chúng ta bắt đầu đối phó với tâm, phát 
triển samadhi (định) bằng sự ý thức về hoi thở. Nhờ vào sự quan sát cảm giác trên toàn cơ thế, chúng 
ta phát triển tuệ chứng giúp tâm không tạo nghiệp. 

Và bây giờ khi sự hiếu biết thật sự phát xuất từ kinh nghiệm của chính mình, thì sự hiếu biết chân 
chính trở thành bước đầu tiên trên con đường. Nhờ vào sự chứng ngộ bản chất luôn luôn thay đối của 
mình do hành thiền, hành giả giải phóng cho tâm khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. Với một tâm 
thanh Vipassana tịnh như vậy, không thế nào còn có ý nghĩ làm hại người khác. Thay vào đó, tư 
tưởng ta tràn đầy thiện chí và trắc ấn với tất cả. Trong lời nói, hành động, cách sinh nhai, ta sống một 
cuộc sống trong sạch, thanh thản và an bình. Với sự an tĩnh do kết quả của sự giữ giới, phát triển định 
trở nên dề dàng. Định càng sâu, trí tuệ càng phát triển. Do vậy, con đường là một đường xoắn ốc đi 
lên tới giải thoát. Giới, định, tuệ phải trợ giúp lần nhau như ba chân của một cái đỉnh. Cái đỉnh phải 
có đủ ba chân, và các chân phải cao bằng nhau, nếu không đỉnh không thế đứng vững. Cũng vậy, 
thiền giả phải thực hành cả giới, định, tuệ đế phát triển đồng đều mọi mặt trên con đường. Đức Phật 
nói, 


Từ hiếu biết chân chỉnh dẫn đến suy nghĩ chân chính; 
từ suy nghĩ chân chỉnh dẫn đến lời nói chân chỉnh; 
từ lời nói chân chỉnh dẫn tới hành động chân chỉnh; 
từ hành động chân chỉnh dẫn đến nghề nghiệp chân chính; 
từ nghề nghiệp chân chỉnh dẫn đến nỗ lực chân chỉnh; 
từ nỗ lực chân chỉnh dẫn đến ỷ thức chân chỉnh; 
từ ỷ thức chân chỉnh dẫn đến định chân chỉnh; 
từ định chân chỉnh dẫn đến sự hiếu biết chân chỉnh; 
từ sự hiếu biết chân chỉnh dẫn đến giải thoát chân chỉnh; 

Thiền Vipasscma còn có giá trị thực tế sâu xa ngay tại đây và ngay bây giờ. Trong đời sống hàng 
ngày, có biết bao nhiêu trường họp xấy ra đe dọa sự quân bình của tâm. Những sự khó khăn bất ngờ 
xẩy đến; rồi những người khác bất ngờ chống đối ta. Dù sao đi nữa chỉ học thiền Vipassana không 
bảo đảm được rằng chúng ta sẽ không còn vấn đề nữa, cũng như học lái một chiếc thuyền không có 



nghĩa là ta sẽ luôn luôn đuợc thuận buồm suôi gió. Bão tố bắt buộc phải tới, khó khăn bó buộc phải 
xay ra. Tìm cách chốn tránh vấn đề là vô ích và tự đánh bại mình. Thay vào đó hành động đúng đắn 
là áp dụng những gì ta đã đuợc huấn luyện đế vuợt qua bão tố. 

Để có thể làm đuợc nhu vậy, truớc hết chúng ta phải hiểu cái tính chất của vấn đề. Vô minh khiến 
chúng ta đố lồi cho sự kiện bên ngoài hay nguời khác, coi đó là nguyên nhản của khó khăn. Rồi ta 
dồn hết năng lực để thay đổi tình trạng bên ngoài. Nhung thực hành Vipassana khiến ta hiểu đuợc 
rằng chính ta chứ không ai khác chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay bất hạnh của ta. vấn đề nằm 
trong thói quen phản ứng mù quáng. Bởi vậy ta phải đế ý tới trận bão nội tâm của phản ứng gây 
nghiệp trong tâm. Chỉ đon giản giải quyết vấn đề bằng cách không phản ứng sẽ không hiệu nghiệm. 
Chừng nào nghiệp còn trong vô thức, không sớm thì muộn, nó cũng trồi lên và chế ngự tâm, bất kế 
những quyết định nguợc lại. Giải pháp duy nhất thật sự là học cách quan sát và thay đối bản thân. 

Hiểu đuợc tuông đối dề, nhung đem thực hành thì khó hon. Câu hỏi vẫn còn, làm sao ta quan sát 
chính ta. Một phản ứng tiêu cực nổi lên trong tâm - giận dữ, sợ hãi, chán ghét. Truớc khi ta có thế 
nhớ đế quan sát nó thì ta đã bị nó áp đảo, và ta nói và hành động bằng tiêu cực. Sau đó, khi tai hại đã 
xảy ra, ta nhận ra lỗi lầm và hối hận, nhung lần sau ta lại tái phạm. 

Hãy giả sử rằng - biết đuợc một phản ứng giận dữ bắt đầu - ta thực sự cố gắng quan sát nó. Khi ta 
vừa cố gắng thì nguời hay hoàn cảnh mà ta giận xuất hiện trong tâm. Càng nghĩ sự tức giận càng gia 
tăng. Như vậy, quan sát cảm xúc mà tách rời nguyên nhân hay hoàn cảnh thường vượt quá khả năng 
của nhiều người. 

Nhưng nhờ sự nghiên cứu thực tế tối hậu của tâm và thân, Đức Phật đã khám phá ra rằng, khi nào 
một phản ứng xuất hiện trong tâm thì có hai sự thay đối xay ra ở tầng lớp co thế. Thay đối thứ nhất 
rất rõ ràng: hoi thở thành nặng nề hon. Thay đối thứ hai tế nhị hon: một phản ứng sinh hóa, một cảm 
giác xay ra trong thân. Với một sự huấn luyện đúng đắn, một người có trí thông minh trung bình có 
thế dề dàng phát triển khả năng quan sát hoi thở và cảm giác. Phưong pháp này cho phép ta dùng sự 
thay đối của hoi thở và cảm giác như những dấu hiệu báo động cho ta biết có một phản ứng bất tịnh 
trước khi nó có thế phát triển thành một sức mạnh nguy hiểm. Và nếu ta tiếp tục quan sát hoi thở và 
cảm giác, ta dề dàng thoát khỏi những bất tịnh. 

Dĩ nhiên tập quán phản ứng đã ăn sâu không thể nhổ bỏ hết ngay lập tức. Tuy nhiên, trong đời sống 
hàng ngày, trong khi ta kiện toàn việc hành thiền Vipassana, ta nhận thấy ít nhất trong một vài trường 
họp thay vì phản ứng vô ý thức, ta chỉ quan sát ta. Dần dần thời gian quan sát tăng lên, và thời gian 
phản ứng càng giảm dần. Ngay cả khi ta phản ứng tiêu cực, thì thời gian và cường độ của phản ứng 
cũng giảm đi. Cuối cùng, ngay trong những trường hợp bị khiêu khích nhất, ta vẫn có thế quan sát 
hoi thở và cảm giác, và giữ được quân bình và bình tĩnh. 

Với sự quân bình này ở mức độ thâm sâu nhất của tâm, lần đầu tiên ta có thế hành động thực sự — và 
hành động thực thì luôn luôn tích cực và sáng tạo. Thay vì tự động phản ứng lại sự tiêu cực của người 
khác, ta có thế chọn lựa cách hành xử nào có ích lợi nhất. Kh i đối diện với một người đang nóng giận 
đùng đùng, một người vô minh sẽ trở thành giận dữ, và kết quả là cãi nhau gây buồn khố cho cả hai. 
Nhưng nếu ta giữ được bình tĩnh và quân bình, ta có thế giúp người đó thoát khỏi nóng giận, và giải 
quyết vấn đề một cách xây dựng. 

Quan sát cảm giác dạy ta biết khi nào ta bị tiêu cực áp đảo thì ta đau khố. Bởi vậy, khi nào ta thấy 
người khác phản ứng tiêu cực, ta hiếu họ đang đau khố. Với sự hiểu biết này, ta có thế cảm thấy 



thương cho họ, và có thế hành động đế giúp họ thoát khỏi tình trạng khố sở, không làm họ khố thêm 
nữa. Ta được bình an và hạnh phúc và giúp người khác cũng được như vậy. 

Phát triển ý thức và sự bình tâm không làm ta thành vô tình, bất động như cây cỏ, để cho ngoại cảnh 
muốn làm gì ta thì làm. Ta cũng không trở nên thờ ơ, lãnh đạm với sự đau khố của người khác trong 
khi ta mải mê trong sự theo đuối sự bình an nội tâm. Pháp dạy ta có bốn phận đối với hạnh phúc của 
mình và của người. Ta làm bất cứ gì cần thiết đế giúp đỡ người khác, nhưng luôn luôn phải giữ được 
sự bình tâm. Nhìn thấy một đứa trẻ đang chìm dần xuống cát lún, một kẻ khờ dại trở nên luống 
cuống, vội nhay theo đứa trẻ, và chính hắn cũng bị lún sâu. Một người khôn ngoan giữ được bình tĩnh 
và quân bình, tìm một cành cây cho đứa trẻ nắm, và kéo nó ra chồ an toàn. Nhay theo người khác vào 
cát lún của thèm muốn và chán ghét, sẽ chắng giúp được ai. Ta phải kéo người khác trở về vùng đất 
vững chắc của tâm quân bình. 

Nhiều lúc trong đời ta phải hành động cứng rắn. Chả hạn như ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng, khiêm tốn đế 
giải thích cho một người đang làm một điều sai lầm, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ trước lời khuyên bảo; hắn 
không thế nào hiếu được gì ngoại trừ những lời nói nặng, và hành động quyết liệt. Bởi vậy, khi cần 
thì ta phải hành động cứng rắn. Tuy nhiên trước khi hành động, ta phải tự vấn xem tâm ta có quân 
bình hay không, ta có lòng từ, bi với người lầm lồi không. Neu có thì hành động sẽ giúp ích, nếu 
không nó thật sự chang giúp gì cho ai cả. Neu ta hành động với lòng từ, bi thì ta không thế sai lầm. 
Neu thấy một kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, ta có bốn phận phải chấm dứt hành động xấu xa này. Bất 
cứ một người hiếu biết nào cũng sẽ làm như vậy, tuy nhiên cũng có thế vì thương hại nạn nhân, hay 
tức giận đối với kẻ vũ phu. Hành giả Vipassana có lòng từ, bi với cả hai, hiếu rằng nạn nhân phải 
được bảo vệ, và kẻ vũ phu khỏi bị hại vì chính hành động không tốt của hắn. 

Xem xét tâm mình trước khi có một hành động cứng rắn là tuyệt đối quan trọng. Chỉ biện minh cho 
hành động là vì hoàn cảnh không không đủ. Neu chính ta không kinh nghiệm sự bình an và hòa họp, 
ta không thế tạo được bình an và hòa họp cho người nào khác. Là người hành thiền Vipassana, ta học 
cách không bị ràng buộc, vừa có lòng trắc ấn vừa thản nhiên. Ta làm việc cho sự tốt lành của mọi 
người bằng cách tu tập đế phát triển ý thức và sự bình tâm. Neu chúng ta không làm gì ngoài việc 
tránh không làm gia tăng sự căng thắng của thế giới, thì ta cũng đã làm được một việc tốt lành rồi. 
Nhưng sự thật chính cái yên lặng của hành động quân bình đã gây tiếng động lớn, vang dội ra xa, có 
ảnh hưởng tốt đến nhiều người. 

Dầu sao đi nữa, tâm bất tịnh - của ta và người khác - là nguồn gốc của khố đau trên thế gian. Khi 
tâm được thanh tịnh, cuộc đời mở rộng vô hạn trước ta, và ta có thế vui hưởng và chia xẻ hạnh phúc 
đích thực với người khác. 



VẤN ĐÁP 


Câu Hỏi: Chủng tôi có thế nói cho người khác biết vềphưong pháp thiền này không? 

Thiền sư s. N. Goenka : Dĩ nhiên là được. Pháp không có gì là bí mật cả. Bạn có thế nói với mọi 
người về những gì bạn học được ở đây. Nhưng chỉ dần cho người khác thực hành lại hoàn toàn khác, 
không nên làm ở giai đoạn này. Hãy đợi tới khi bạn đã thực sự thấu hiếu kỹ thuật và được huấn luyện 
đế chỉ dạy người khác. Neu bạn nói với ai về pháp thiền này, và họ tỏ ý muốn tập, hãy khuyên họ 
tham dự một khóa thiền. ít nhất kinh nghiệm đầu tiên về Y ỉpassana phải được thực hiện trong một 
khóa học mười ngày, dưới sự hướng dần của một người thầy có đủ khả năng. Sau đó họ có thế tự tập 
lấy. 

Tôi tậpyoga. Làm sao tôi có thế phối hợp nó với Vỉpassana? 

Trong khóa học không được tập yoga vì như vậy sẽ làm phiền người khác vì họ bị phân tâm. Nhưng 
khi về nhà, bạn có thể tập cả yoga lần Vipassana - nghĩa là, những bài tập thế dục của yoga về các 
thế ngồi và kiểm soát hoi thở. Yoga rất có ích cho sức khỏe. Bạn có thế phối hợp nó với Vipassana. 
Chang hạn như bạn tập một thế ngồi rồi quan sát những cảm giác ở toàn thân. Như vậy sẽ ích lợi hon 
là chỉ tập có yoga không. Nhưng kỹ thuật thiền yoga dửng những câu chú và gợi hình thì hoàn toàn 
trái ngược với Vipassana. Dừng trộn lần chúng với kỳ thuật này. 

Còn những cách thở khác nhau của yoga thì sao? 

Chúng hữu ích nếu được coi như những bài tập thế dục. Nhưng đừng pha trộn những kỹ thuật đó với 
ãnãpãna. Trong ãnãpãna, bạn phải quan sát hoi thở tự nhiên, nhưng không điều khiến nó. Hãy tập 
kiếm soát hoi thở như tập thế dục, và tập ãnãpãna đế thiền. 

Có phải tôi - khối bọt bóng này - 
đang bị ràng buộc vào sự giác ngộ không? 

Neu đúng như thế, thì bạn đang chạy ngược chiều với giác ngộ. Chừng nào bạn còn bị ràng buộc vào 
nó, thì bạn chang bao giờ chứng nghiệm được nó. Chỉ đon giản hiểu giác ngộ là gì. Rồi tiếp tục quan 
sát thực tế ở ngay lúc này, và đế giác ngộ tới. Neu nó không tới, đừng bực bội. Nếu làm như vậy, bạn 
không bị ràng buộc vào giác ngộ, và giác ngộ chắc chắn sẽ tới. 


Như vậy tôi hành thiền là làm công việc tôi phải làm? 



Đúng vậy. Bốn phận của bạn là thanh lọc tâm bạn. Coi đó như bốn phận, nhưng làm mà không bị 
ràng buộc. 

Không đê đạt một cái gì sao? 

Cái gì đến tự nó sẽ đến. Hãy cứ để nó đến tự nhiên. 

Thiền sư cảm thấy thế nào về việc dạy Pháp cho trẻ em? 

Thời gian tốt nhất là trước khi đứa bé ra đời. Trong thời kỳ thai nghén, người mẹ nên tập Vipassana, 
như vậy đứa bé cũng được hưởng, và khi sinh ra nó là một đứa trẻ của Pháp. Nhưng nếu bạn đã có 
con rồi, bạn vần có thế chia sẻ Pháp với chúng. Chả hạn, ở phần kết thúc của khóa thiền, bạn học kỹ 
thuật metta-bhãvanã (thiền từ, bi), chia sẻ sự bình an và hòa họp của bạn với người khác. Neu con 
bạn còn quá nhỏ, bạn hãy hướng metta (tâm từ) về chúng sau mồi lần hành thiền, vào giờ đi ngủ của 
chúng. Làm như vậy, con bạn cũng được hưởng ích lợi của việc bạn thực hành Pháp. Và khi chúng 
lớn hon, bạn hãy giảng cho chúng một chút về Pháp, theo một cách đế chúng có thế hiếu và chấp 
nhận được. Neu chúng có thế hiểu thêm, hãy dạy chúng tập ãnãpãna (hoi thở) vài phút. Tuy nhiên, 
bằng cách nào đi nữa, đừng ép buộc chúng. Cứ đế chúng ngồi với bạn, đế chúng quan sát hoi thở 
trong vài phút rồi cho chúng đi choi. Thiền sẽ như trò choi với chúng; chúng sẽ thích thiền và điều 
quan trọng nhất là chính bạn phải sống một cuộc sống lành mạnh của Pháp. Bạn phải làm gưong cho 
chúng. Trong gia đình, bạn phải tạo được một không khí an bình và hòa họp, như vậy sẽ giúp chúng 
lớn lên thành người khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây là điều tốt nhất mà bạn có thế làm cho con bạn. 

Cám om thiền sư rất nhiều về Pháp kỳ diệu này. 

Hãy cám on Pháp! Pháp thật vĩ đại! Tôi chỉ là một chiếc xe. Và bạn cũng nên cám an chính bạn. Bạn 
chịu khó học tập khó nhọc mới nắm vững được kỳ thuật. Một người thầy cứ dạy, nhưng nếu bạn 
không học, thì bạn cũng chắng gặt hái được gì. Bạn hãy vui vẻ, và luyện nghiêm chỉnh, luyện tập cần 
mẫn! 



GIỜ ĐÃ ĐIỂM. 


Tôi cảm thấy rất may mắn được sinh ra ở Miến Điện, miền đất của Pháp, nơi kỹ thuật kỳ diệu 
này đã được bảo trì nguyên vẹn qua bao nhiêu thế kỷ. Vào khoảng một trăm năm truớc, ông nội tôi đã 
từ Ân Độ đến đây lập nghiệp, và do đó tôi được sinh ra trên đất nước này. Tôi cảm thấy rất may mắn 
được sinh ra trong một gia đình buôn bán, và từ nhỏ tôi đã bắt đầu làm việc đế kiếm tiền. Tích tụ tiền 
của là mục tiêu chính của đời tôi. May mắn là từ lúc trẻ, tôi đã thành công trong việc kiếm được 
nhiều tiền. Neu chính tôi không được sống cuộc sống của một người giầu có, thì tôi đã không có kinh 
nghiệm bản thân về sự trống rồng của một đời sống như vậy. Và nếu tôi không có kinh nghiệm đó, 
thì trong thâm tâm, tôi vần còn ngộ nhận rằng chân hạnh phúc nằm trong sự giầu có. Khi con người 
trở nên giầu có, họ được trao cho những địa vị đặc biệt, và cao cả trong xã hội. Họ thành những thành 
viên của các hội đoàn. Ngoài hai mươi tuổi tôi đã điên cuồng trong việc tạo dựng địa vị trong xã hội. 
Và dĩ nhiên, những căng thắng trong đời đã khiến tôi mắc bệnh tâm thần, một chứng bệnh nhức đầu 
kinh niên trầm trọng. Cứ mồi nửa tháng, tôi lại bị cơn bệnh hành hạ một lần, mà không có cách nào 
trị. Tôi cảm thấy rất may mắn đã bị bệnh này. 

Ngay đến những y sĩ giỏi nhất ở Miến Điện cũng không chữa nổi. Họ chỉ chích thuốc phiện 
đế làm giảm cơn đau. Cứ mỗi nửa tháng tôi lại cần chích một lần, và sau đó chịu hậu quả của thuốc: 
nôn, mửa, khổ sở. 

Sau mấy năm khố sở như vậy, các bác sĩ bảo cho tôi biết, “Bây giờ bạn chích thuốc phiện để 
làm giảm ccm đau, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục như thế, bạn sẽ bị ghiền, và sẽ phải chích mỗi ngày.” 
Tôi cảm thấy kinh hoàng trước cái viền tượng đó. Đời sống như vậy sẽ khủng khiếp. Các bác sĩ 
khuyên, “ Bạn thường ra ngoại quốc buôn bán. Bạn hãy đi một chuyến đế chữa bệnh. Chúng tôi 
không có cách đế trị cho bạn, và chủng tôi biết, những bác sĩ ở các nước khác cũng vậy. Nhưng có lẽ 
họ có loại thuốc trị đau làm giảm con bệnh, như vậy bạn thoát khỏi cái nguy hiếm ghiền thuốc 
phiện.” Nghe theo lời khuyên của họ, tôi sang Thụy Sĩ, Đức, Anh, Mỹ, và Nhật. Tôi được những vị 
bác sĩ giỏi nhất của các nước này chữa trị. Và tôi đã rất may mắn là họ đều thất bại. Tôi trở về, bệnh 
tình nặng hơn trước khi đi. 

Sau chuyến đi chữa bệnh thất bại trở về, một người bạn tốt tới đề nghị với tôi: “Tại sao không 
đến học thử một khóa thiền Vipassana mười ngày. Thiền sư u Ba Khin hướng dẫn những khóa thiền 
này. Ông là một bậc thánh, một công chức chánh phủ, và một người có gia đình như bạn. Theo tôi, 
căn bệnh của bạn thực sự thuộc về tinh thần, và theo như người ta nói thì kỹ thuật này giúp tinh thần 
hết căng thắng. Có lẽ khi hành thiền bạn có thế tự chữa khỏi bệnh.” Đã thất bại ở mọi nơi, tôi quyết 
định ít nhất cũng đến gặp vị thiền sư này. Dầu sao đi nữa thì tôi cũng chang mất gì cả. 

Tôi đến trung tâm thiền và nói chuyện với con người phi thường này. Không khí yên tĩnh và 
bình an của thiền viện cùng sự hiện diện đầy an lạc từ Ngài gây cho tôi một mối xúc động sâu xa, tôi 
nói, “ Thưa Ngài, tôi muốn được theo một khóa học của Ngài. Ngài có vui lòng nhận tôi không?” 

“Dĩ nhiên, kỹ thuật này đế cho tất cả mọi người. Bạn cứ tự nhiên theo một khóa học. ” 

Tôi nói tiếp, “Trong niều năm, tôi đã khố sở vì một chứng bệnh không có cách chữa, chứng 
bệnh nhức đầu kinh niên trầm trọng. Tôi hy vọng với kỹ thuật này, tôi có thế hết bệnh.” 



Ngài bồng nói, “Không, đừng đến với tôi. Bạn không thể tham dự khóa học được." Tôi không 
thế hiểu tôi đã làm gì đế phật ý Ngài; nhưng rồi với đầy từ bi Ngài giải thích, “ Mục đích của Pháp 
không phải đế chữa bệnh. Nen đó là điều ông tìm kiếm, thì ông nên đến bệnh viện. Mục đích của 
Pháp là chữa trị đau khố của cuộc đời. Chứng bệnh của ông thật ra chỉ là một phần nhỏ của sự đau 
khố của ông. Bệnh của ông sẽ hết, nhưng đó chỉ là sản phẩm phụ trong tiến trình thanh lọc tâm. Neu 
lấy sản phẩm phụ làm mục tiêu chỉnh thì ông đã làm giảm giá trị của Pháp. Ông đến học không phải 
đê chữa thân bệnh, mà đê giải phóng tâm thì được." 

Ngài đã thuyết phục được tôi. Tôi nói, “ Thưa Ngài, vâng, bây giờ tôi hiếu. Tôi sẽ đến chỉ đế 
thanh lọc tâm. Dù bệnh tôi có khỏi hay không, tôi muốn trải nghiệm được sự bình an mà tôi thấy ở 
đây." Sau khi hứa với Ngài, tôi trở về nhà. 

Nhưng tôi vẫn chần chừ không tham dự khóa thiền. Được sinh trong một gia đình cực kỳ bảo 
thủ Ân Độ giáo, từ nhỏ tôi đã học thuộc đế tụng câu thơ, “ Tốt hơn là chết trong đạo của mình, trong 
nghiệp của mình. Đừng bao giờ đối sang đạo khác." Tôi tự nhủ, “ Coi chừng, Phật giáo là một đạo 
khác, và những người đó vô thần. Họ không tin vào Thượng Đe, vào sự hiện hữu của linh hồn\" (Làm 
như cứ tin vào Thượng Đe, vào linh hồn thì tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết!) Neu tôi trở thành 
một kẻ vô thần thì tôi sẽ ra sao? Không, tốt hơn là tôi chết trong đạo của tôi. Tôi sẽ không bao giờ 
đến gần họ." 

Tôi ngần ngại như vậy trong mấy tháng trời. Nhưng rất may mắn, cuối cùng tôi quyết định 
thử kỳ thuật này xem sao. Tôi tham dự khóa thiền tiếp đó, và trải qua mười ngày suông sẻ. Tôi cảm 
thấy may mắn đã thu thập được nhiều ích lợi. Bây giờ tôi có thế hiếu được cái nghiệp của tôi, con 
đường tôi đi, và nghiệp của người khác. Nghiệp của chúng sinh chính là nghiệp của mình. Chỉ có con 
người mới có khả năng quan sát bản thân đế thoát khỏi khố đau. Không có sinh vật hạ đắng nào có 
khả năng này. Quan sát thực tế nội tâm là nghiệp của con người. Neu chúng ta không sử dụng khả 
năng này là chúng ta sống cuộc sống của những sinh vật thấp kém hơn, chúng ta phí phạm cuộc sống 
của mình. Điều này thật là nguy hiểm. 

Tôi vẫn luôn luôn coi mình là một người rất sùng đạo. Dầu gì di nữa, tôi cũng làm tất cả 
những bốn phận tôn giáo cần thiết, giữ giới, và hiến tặng rất nhiều. Và thật sự nếu tôi không phải là 
một người sùng đạo, thì tại sao tôi lại được bầu làm chủ tịch của nhiều tố chức tôn giáo. Tôi nghĩ 
chắc chắn tôi phải là một người sùng đạo. Nhưng mặc dầu tôi hiến tặng rất nhiều, và làm công quả 
nhiều đến đâu đi nữa, và mặc dầu tôi cấn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động đến đâu đi nữa, thì 
khi tôi bắt đầu quan sát những ngõ ngách tối tăm trong tâm tôi, tôi vẫn tìm thấy trong đó đầy rắn, rết, 
bò cạp, vì vậy tôi đã chịu đựng rất nhiều đau khố. Bây giờ, khi những phần bất tịnh dần dần bị diệt 
trừ, tôi bắt đầu được vui hưởng sự an bình thật sự. Tôi nhận thấy tôi quá sức may mắn khi nhận được 
kỹ thuật kỳ diệu này, Pháp bảo này. 

Trong mười bốn năm, tôi đã rất may mắn có thế thực hành kỳ thuật này ở Miến Điện dưới sự 
dìu dắt kỹ lưỡng của thầy tôi. Lẽ dĩ nhiên tôi vẫn làm đầy đủ bốn phận của một người chủ gia đình, 
nhưng đồng thời, mỗi sáng và chiều tôi đều hành thiền, và cuối tuần tôi đến trung tâm thiền của thầy 
tôi, và mồi năm tôi dự khóa thiền mười ngày hay dài hơn. 

Đầu năm 1969 tôi sang Ân Độ. Cha mẹ tôi đã về ở đó từ mấy năm trước, và mẹ tôi đã mắc 
một bệnh thuộc về thần kinh mà tôi biết có thế chữa được bằng cách thiền vipassana. Nhưng không 
có ai ở Ân Độ đế chỉ cho bà. Kỳ thuật Vipassana đã mất đi từ lâu ở Ân Độ, nơi phát sinh ra nó. Ngay 
cả cái tên cũng không còn được nhớ đến. Tôi biết ơn chính phủ Miến Điện đã cho phép tôi qua Ãn 
Độ. Thời đó, dân chúng thường không được xuất ngoại. Tôi biết ơn chính phủ Ân Độ đã cho phép tôi 



được nhập cảnh. Tháng 7, 1969 khóa học đầu tiên được tổ chức tại Bombay, trong đó có cha mẹ tôi 
và 12 người khác tham dự. May mắn là tôi có thể phục vụ cha mẹ tôi. Dạy Pháp cho họ, tôi đã trả 
được cái on sâu xa của tôi đối với họ. 

Sau khi hoàn thành mục đích của chuyến đi Ân Độ này, tôi sẵn sàng trở về Miến Điện. Nhưng 
tôi thấy những người dự khóa học nài nỉ tôi mở một khóa nữa, rồi một khóa nữa. Họ muốn cha, mẹ, 
vợ, chồng, con, bạn bè họ dự các khóa thiền. Vì vậy, khóa thứ hai được tố chức, rồi đến khóa thứ ba, 
thứ tư, và cứ như vậy sự giảng dạy Pháp được bành trướng. 

Năm 1971, trong khi tôi dạy một khóa học ở Bồ Đe Đạo Tràng (Bodh Gaya), tôi nhận được 
điện tín từ Rangoon báo tin thầy tôi qua đời. Dĩ nhiên tin này thực sửng sốt và hoàn toàn bất ngờ, và 
chắc chắn rất đau buồn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Pháp mà thầy đã dạy, tôi giữ được sự bình tâm. 

Bây giờ tôi phải quyết định làm sao để trả on bậc thánh nhân này, ông Sayagyi u Ba Khin. 
Cha mẹ sinh ra tôi làm người, nhưng tôi vẫn còn chìm đắm trong cái vỏ vô minh. Chỉ với sự giúp đõ 
của con người kỳ diệu này mà tôi đã có thế phá võ được cái vỏ, khám phá sự thật bằng cách quan sát 
nội tâm. Không những thế trong suốt mười bốn năm, Ngài đã làm tôi vững mạnh, và giáo dục tôi 
trong Pháp. Làm sao tôi có thế trả an cho người cha tinh thần này. Con đường duy nhất mà tôi thấy là 
thực hành những gì Ngài đã dạy, sống cuộc sống của Pháp. Đây là con đường đúng đắn đế vinh danh 
ngài. Và càng với nhiều sự tinh khiết của tâm, càng nhiều từ, bi mà tôi có thế phát triển được, tôi 
quyết định cống hiến cuộc đời còn lại của tôi đế phụng sự tha nhân, vì đó là điều mà Ngài muốn tôi 
làm. 


Ngài thường nhắc đến một truyền thống tin tưởng ở Miến Điện rằng hai mưoi lăm thế kỷ sau 
Đức Phật, Pháp sẽ trở về xứ sở đã sinh ra nó và từ đó lan truyền khắp thế giới. Ước vọng của Ngài là 
thực hiện lời tiên tri đó bằng cách sang Ân Độ và dạy thiền Vipassana ở đó. Ngài thường nói, “Hai 
mươi lăm thế kỷ đã qua, giờ của Vipassana đã điếm /” Chang may tình trạng chính trị vào những năm 
cuối đời Ngài không cho phép Ngài xuất ngoại. Khi tôi được phép đi Ãn Độ vào năm 1969, Ngài rất 
vui lòng và bảo tôi, u Goenka, không phải con đi, mà là ta đi\” 

Lúc đầu tôi nghĩ rằng lời tiên tri này chỉ là một sự tin tưởng có tính cách môn phái. Dầu sao đi 
nữa, tại sao một chuyện đặc biệt lại xay ra sau hai mưoi lăm thế kỷ, mà không xay ra sớm hon. 
Nhưng khi tới Ãn Độ, tôi ngạc nhiên thấy rằng, mặc dầu tôi không biết quá một trăm người ở cái 
quốc gia rộng lớn này, mà có hàng ngàn người đến dự các khóa học, từ mọi tầng lóp trong xã hội, 
mọi tôn giáo, mọi cộng đồng. Không chỉ riêng ở Ân Độ mà còn cả ngàn người từ nhiều quốc gia 
khác. 


Tôi càng thấy rõ là không có gì xấy ra mà không có nguyên nhân. Không ai ngẫu nhiên đến 
tham dự khóa thiền - có lẽ có người trong quá khứ đã làm một điều lành, và kết quả là bây giờ họ có 
co hội nhận lãnh hạt giống Pháp. Có những người khác đã nhận được hạt giống, và bây giờ họ tới đế 
giúp nó tăng trưởng. Dù bạn đến đế nhận hạt giống, hay đế làm cho hạt giống mà bạn đã có nấy nở, 
bạn hãy tiếp tục tinh tấn trong Pháp, cho sự tốt lành, lợi ích và giải thoát của chính bạn, và bạn sẽ 
thấy rằng nó cũng bắt đầu giúp ích cho người khác nữa. Pháp có ích lợi cho tất cả mọi người. 

Nguyện cho những người đau khố khắp mọi noi tìm được con đường bình an này. Nguyện 
cho tất cả thoát khỏi kho đau, gông cùm, xiềng xích. Nguyện cho tất cả hết mọi ô nhiễm, mọi bất 
tịnh. 

Nguyện cho mọi chủng sinh khắp vũ trụ được hạnh phúc. 

Nguyện cho mọi chủng sinh được bình an. 

Nguyện cho mọi chủng sinh được giải thoát. 




NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


46 


Phụ Lục A 


_ r 

Sự Quan Trọng của Vedana (Cảm Giác) trong Giáo Huân của Đức Phật 


Giáo huấn của Đức Phật là một hệ thống để phát triển sự Tự - Hiểu làm phuơng tiện cho sự tự 
chuyến hóa. Nhờ có sự hiếu biết trải nghiệm về bản chất của mình, chúng ta có thế loại trừ đuợc 
những sự hiếu biết lệch lạc khiến chúng ta hành động sai lầm làm chúng ta khố. Chúng ta biết 
cách hành xử phù hợp với sự thật và do đó đua tới một cuộc sống hữu ích, phong phú và hạnh 
phúc. 

Trong Satipatthana Sutta, Kinh về Thiết Lập Ý Thức (Tứ Niệm Xứ) Đức Phật đua ra một 
phuong pháp thực tiền để phát triển sự Tự Hiểu qua việc tự quan sát. Phuong pháp này là thiền 
Vipassana. 

Bất cứ cố gắng nào đế quan sát sự thật về bản thân lập tức phát hiện cái đuợc gọi là “Ta” có hai 
phuong diện, thế chất và tinh thần, thân và tâm. Chúng ta phải biết cách quan sát cả hai. Nhung 
làm sao chúng ta có thế thực sự trải nghiệm đuợc sự thật về thân và tâm? Chấp nhận sự giải thích 
của nguời khác chua đủ, hoặc chỉ dựa vào sự hiểu biết từ chuông. Cả hai đều có thế huớng dần 
ta trong sự tự khám phá nhung mỗi chúng ta phải tìm hiếu và tự chứng ngay trong bản thân. 

Mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm sự thật về thân bằng cách cảm nghiệm, bằng cách dựa vào 
những cảm giác nảy sinh trên thân. Với mắt nhắm, chúng ta biết mình có hai tay và những bộ 
phận khác bởi vì chúng ta cảm thấy chúng. Giống nhu một quyến sách có bìa và nội dung, co cấu 
thế xác có sự thật bề ngoài - co thế ( kaya ) và một sự thật bên trong, cảm giác ( vedana ). Chúng ta 
hiếu đuợc sách bằng cách đọc chữ trong sách và chúng ta trải nghiệm đuợc thân bằng cảm giác. 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


47 


Không ý thức được cảm giác thì không có sự hiếu biết trực tiếp về cơ cấu vật chất. Cả hai không 
thế tách rời nhau. Tương tự như thế, cơ cấu tinh thần có thế phân tích thành hình thức và nội 
dung: tâm ( citta ) và những gì nảy sinh trong tâm ( dhamma ) - bất cứ ý nghĩ, xúc động, ký ức, hy 
vọng, sợ hãi, bất cứ sự kiện tinh thần nào. Cũng như cơ thế và cảm giác không thế cảm nghiệm 
một cách riêng rẽ, do đó ta không thế quan sát tâm mà không bao gồm nội dung của tâm. Cả tâm 
lần thân đều liên quan mật thiết với nhau. Những gì xảy ra ở phần này đều thế hiện tại phần kia. 
Đây là khám phá chính yếu của Đức Phật đồng thời cũng là giao huấn của Ngài. Ngài diễn tả: 
“Những gì nảy sinh trong tâm đều có cảm giác đi kèm.” Do đó quan sát cảm giác cho ta phương 
tiện đế nghiên cứu toàn thế con người, thế chất cũng như tinh thần. 

Bốn hình thức của sự thật đều nằm trong mồi con người: phương diện thế chất và cảm giác, 
phương diện tinh thần và nội dung. Chúng cung cấp bốn đề tài trong Satipatthana Sutta, bốn 
phương cách để thiết lập ý thức, bốn lợi diểm để quan sát hiện tượng về con người. Để cho sự 
tìm hiểu được trọn vẹn, mọi khía cạnh cần được trải nghiệm. Cả bốn đều có thế trải nghiệm bằng 
cách quan sát Vedana (Cảm giác). 

Vì lý do này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan trọng của Vedana. Trong kinh 
Brahmajala Sutta, một trong những kinh quan trọng bậc nhất, Ngài nói: “Bậc Giác Ngộ được giải 
thoát và không còn dính mắc bằng cách thấy rõ sự thật chỉ là sự sinh, diệt của cảm giác, sự tùy 
thuộc vào cảm giác, sự nguy hiểm của cảm giác, sự xa lìa cảm giác.” Ý thức về cảm giác, Ngài 
nói, là điều kiện tiên quyết đế hiếu được Sự Thật Thánh Thiện (Diệu Đe): “Đối với người trải 
nghiệm cảm giác, ta chỉ cho con đường để thực chứng khổ là gì, nguồn gốc của khổ, hết khổ và 
con đường đưa đến hết khổ.” 

Vedana thực sự là gì? Đức Phật mô tả bằng nhiều cách khác nhau. Ngài nói Vedana là một trong 
bốn tiến trình tạo thành tâm. Tuy nhiên, khi định nghĩa Vedana một cách chính xác hơn Ngài nói 
Vedana bao gồm cả trạng thái tinh thần lần thế chất. Chỉ có riêng thế chất, ta không cảm thấy gì 
nếu không có sự hiện diện của tâm. Ví dụ, không có cảm giác trong một xác chết. Đó là do tâm 
cảm nghiệm, nhưng những gì tâm cảm nghiệm đều có một phần không thế tách rời là thân. 

Phần thế chất này giữ địa vị chính yếu trong sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Mục đích 
của sự thưc hành là đế phát triển trong chúng ta khả năng đối phó với những thăng trầm trong 
cuộc sống một cách bình tâm. Chúng ta học cách làm được như thế bằng cách quan sát với sự 
hình tâm những gì xảy ra trong người. Với sự bình tâm này, chúng ta có thế dứt bỏ thói quen 
phản ứng mù quáng. Thay vào đó, chúng ta có thế lựa chọn một phương cách hữu hiệu nhất đế 
hành xử trong mọi tình huống. 

Bất cứ những gì chúng ta trải nghiệm trong đời đều phải qua lục giác, năm giác quan và tâm. 
Theo Chuỗi Nguyên Nhân Khởi Sinh (Chuỗi Duyên Khởi), ngay khi có sự tiếp với một trong 
những giác quan này, sự tiếp xúc với bất cứ hiện tượng nào, thân hoặc tâm, lập tức cảm giác nảy 
sinh. Neu không chú ý đến những gì xảy ra trong người, chúng ta không ý thức được cảm giác ở 
tầng lóp nhận thức. Vì vô minh, một phản ứng vô ý thức đối với cảm giác khởi sự, một thoáng 
thích hay không thích sau đó biến thành thèm muốn hoặc chán ghét. Phản ứng này được lặp đi 
lặp lại và gia tăng cường độ vô số lần trước khi tạo thành ấn tượng trong tâm nhận thức. Neu chỉ 
chú trọng đến những gì xảy ra ở tâm nhận thức, một thiền giả chỉ ý thức được tiến trình này sau 
khi phản ứng đã xảy ra và đã hội tụ đủ sức mạnh nguy hiểm đế khống chế người đó. Họ cho 
phép tia nháng lửa của cảm giác tạo ra ngọn lửa dữ dội trước khi dập tắt nó và tạo ra những khó 
khăn không cần thiết. Nhưng nếu biết cách quan sát cảm giác trong người một cách khách quan 
họ có thế để cho những tia nháng tàn rụi mà không gây ra một đám cháy lớn. Bằng cách chú 
trọng đến phương diện thế chất, họ ý thức được Vedana (Cảm giác) ngay khi chúng nảy sinh và 
tránh không phản ứng. 

Phương diện vật chất của Vedana rất quan trọng vì nó cho ta kinh nghiệm rõ ràng, cụ thế về 
sự thật của sự vô thường trong bản thân. Sự thay đối xảy ra không ngừng từng giây phút trong 
người thế hiện bằng cảm giác. Sự vô thường phải được trải nghiệm tại tầng lớp này. Quan sát sự 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


48 


thay đổi liên tục của cảm giác khiến ta chứng nghiệm được bản chất phù du của mình. Sự chứng 
ngộ này cho thấy cái vô nghĩa của sự ràng buộc, bám víu vào những gì quá sức hư ảo. Do đó sự 
trải nghiệm trực tiếp về anỉcca (vô thường) đưong nhiên đưa đến sự buông thả nhờ đó ta không 
những tránh được phản ứng mới bằng thèmm muốn và chán ghét mà còn diệt trừ được mọi phản 
ứng. Theo cách này ta dần dần giải thoát tâm khỏi mọi khố đau. Neu không bao gồm phưong 
diện the chất thì sự ý thức về Vedana (Cảm giác) vẫn không trọn vẹn. Bởi vậy Đức Phật nhấn 
mạnh nhiều lần đến sự quan trọng của sự chứng nghiệm về vô thường qua cảm giác. Ngài nói, 

“Những ai nỗ lực liên tục 
ỷ thức về cơ thế, tránh dữ, làm lành, 
những người như thế, ỷ thức với sự hiếu biết thấu đáo, 
thoát khỏi mọi bất tịnh. ” 

Nguồn gốc của khố đau là tanha, thèinm muốn và chán ghét. Thông thường, có vẻ như 
chúng ta sinh ra thèinm muốn và chán ghét đối với những đối tượng mà chúng ta tiếp xúc qua 
năm giác quan và tâm. Tuy nhiên Đức Phật tìm thấy là giữa đối tượng và sự phản ứng có một 
mắt nối bị bỏ quên: Vedana (cảm giác). Khi chúng ta biết cách quan sát mà không phản ứng 
bằng thèmin muốn và chán ghét thì nguyên nhân của khố đau không còn nảy sinh và khố đau bị 
diệt trừ. Do đó quan sát cảm giác tối quan trọng trong sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Sự 
quan sát phải ở tầng lớp cảm giác nếu muốn cho ý thức được trọn vẹn. Với ý thức về cảm giác 
chúng ta có thể thâm nhập cội nguồn của phiền não và diệt trừ được chúng. Chúng ta có thể hiểu 
được bản chất của mình ở tận bề sâu và làm cho chúng ta hết khố. 

Với hiếu biết về sự tối quan trọng của sự quan sát cảm giác trong giáo huấn của Đức Phật, 
chúng ta có được tuệ giác mới về kinh Satỉpatthana Sutta (Kinh về Sự Thiết Lập Ý Thức, Tứ 
Niệm Xứ). Bài giảng bắt đầu bằng cách trình bày mục đích của kinh Satipatthana, của sự thiết 
lập ý thức. “Thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua buồn rầu, phiền muộn, chấm dứt khố đau tinh 
thần và thế xác, thực hành con đường của sự thật, tự chứng sự thật tối hậu, Nibbana.” Sau đó 
kinh giải thích ngắn gọn làm sao thực hiện được mục tiêu này: “Ớ đây thiền giả không ngừng tu 
tập với sự hiếu biết thấu đáo và ý thức, quan sát thân trong thân, quan sát cảm giác trong cảm 
giác, quan sát tâm trong tâm, quan sát nội dung của tâm trong nội dung của tâm, ha bỏ sự thèm 
muốn và chán ghét đối với thế gian.” 

Ý nghĩa của “quan sát thân trong thân, cảm giác trong cảm giác,” và tưong tự là gì? Đối với một 
thiền giả Vipassana, câu này rất sáng tỏ như ban ngày. Co thế, cảm giác, tâm và nội dung của 
tâm là bốn hình thức của một con người. Đe hiếu đúng đắn hiện tượng này về con người, mồi 
chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm được sự thật của bản thân. Đe đạt được sự tự chứng này, thiền 
giả phải phát triển hai phấm chất: ý thức (sati) và sự hiểu biết thấu đáo (Sampajanna). Bài giảng 
là “Sự Thiết Lập Ý Thức” nhưng ý thức sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu sự hiểu biết, tuệ giác 
vào chiều sâu bản chất của chính mình, vào sự vô thường của hiện tượng này mà ta gọi là “Ta”. 
Sự thực tập Satipatthana cho phép thiền giả chứng nghiệm được bản chất phù du của chính mình. 
Khi đã có sự tự chứng này thì ý thức được thiết lập một cách vững vàng - ý thức đúng đắn đưa 
đến sự giải thoát. Sau đó sự thèinm muốn và chán ghét tự động biến mất không những chỉ đối 
với thế giới bên ngoài mà còn đối với thế giới nội tâm noi sự thèm muốn và chán ghét bám rề rất 
sâu và thường bị bỏ sót - sự ràng buộc tự động và sâu đậm vào thân và tâm của mình. Khi nào sự 
ràng buộc, bám víu dưới đáy sâu này còn tồn tại thì ta chưa hết khố. 

“Kinh về Sự Thiết Lập Ý thức” đề cập đầu tiên đến sự quan sát co thế. Đây là trạng thái hiến 
nhiên nhất trong co cấu vật chất - tinh thần do đó là khởi điểm thích họp đế bắt đầu công việc tự 
quan sát. Từ khởi điểm này sự quan sát cảm giác, tâm và nội dung của tâm tiến triển một cách tự 
nhiên. Kinh giải thích là có nhiều phưong cách đế quan sát co thế. Đầu tiên và phố thông nhất là 
quan sát hoi thở. Một cách khác là bắt đầu quan sát những hoạt động của co thế. Nhưng dù bắt 
đầu bằng cách nào đi nữa cũng đều có những trạm phải đi qua trên con đường đến mục đích cuối 
cùng. Những trạm này được mô tả trong một đoạn có tầm cỡ quan trọng nhất trong bài giảng: 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


49 


Theo cách này thiền giả chú tâm quan sát thân trong thân bên trong hay bên ngoài, hoặc cả bên 
trong lẫn bên ngoài. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng nảy sinh trong thân. Thiền giả chú 
tâm quan sát hiện tượng diệt mất trong thân. Thiền già chú tâm quan sát hiện tượng sinh và diệt 
trong thân. Bây giờ ý thức tự hiến hiện đối với thiền giả, “Đây là thân.” Ý thức này phát triển tới 
mức độ chỉ còn sự hiếu biết và sự quan sát tồn tại, và thiền giả luôn luôn buông thả không còn 
bám víu vào điều gì trên thế gian. 

Bằng chứng về sự tối quan trọng trong đoạn này là chúng được lặp lại không những ở cuối 
mỗi đoạn trong phần thảo luận về quan sát thân, nhưng còn trong những đoạn kế tiếp liên quan 
đến sự quan sát cảm giác, tâm và nội dung của tâm. (Trong những phần kế tiếp, từ “cơ thế” được 
thay thề bằng “cảm giác”, “tâm”, và “nội dung của tâm”. Do đó đoạn văn mô tả phương cách 
chung cho sự thực tập Satỉpatthana. Vì khó hiếu nên có nhiều cách giải thích khác nhau. Tuy 
nhiên sự khó hiếu sẽ không còn khi hiếu được là đoạn văn nói đến ý thức về cảm giác. Trong sự 
thực tập Satỉpatthana, thiền giả phải đạt được tuệ giác hoàn chỉnh về bản tánh của chính mình. 
Phương tiện đế có được tuệ giác xuyên thấu này là sự quan sát cảm giác đồng thời cũng bao gồm 
sự quan sát ba khía cạnh kia của hiện tượng về con người. Như vậy dù bước khởi đầu có khác 
nhau, tới một giai đoạn nào đó sự thực tập phải bao gồm ý thức về cảm giác. 

Sau đó đoạn văn giải thích là thiền giả bắt đầu bằng quan sát cảm giác nảy sinh bên trong cơ 
thế hay bên ngoài, trên bề mặt của cơ thế, hoặc cả hai. Đây có nghĩa là từ chồ quan sát cảm giác 
tại vài phần của cơ thế, chứ không phải trên cơ thế của người khác, thiền giả dần dần phát triển 
khả năng cảm thấy cảm giác trên toàn thân. Khi mới bắt đầu thực tập, thiền giả có thế cảm thấy 
những cảm giác mãnh liệt nảy sinh, dường như tồn tại một thời gian. Thiền giả ý thức được sự 
nảy sinh và sau một lúc sự diệt mất của cảm giác. Trong giai đoạn này thiền giả vần trải nghiệm 
sự thật hiến nhiên của thân và tâm, trạng thái kiên cố có vẻ chắc đặc và tồn tại lâu dài. Nhưng khi 
ta tiếp tục thực tập, sẽ tới giai đoạn sự chắc đặc đột nhiên tan rã, rồi tâm và thân được trải 
nghiệm trong bản chất đích thực như là một khối rung động không ngừng sinh, diệt. Bây giờ với 
kinh nghiệm này, cuối cùng ta hiếu được thân, cảm giác, tâm, nội dung của tâm là gì: một sự 
luân lưu vô tình, một hiện tượng không ngừng thay đổi. 

Sự hiếu biết trực nghiệm này về sự thật tối hậu của thân và tâm dần dần phá vỡ ảo tưởng, 
nhận định sai lầm và thiên kiến của chúng ta. Ngay cả nhận định đúng đắn được chấp nhận chỉ vì 
lòng tin hoặc bằng sự suy luận sẽ có ý nghĩa mới khi chúng được trải nghiệm. Dần dần với sự 
quan sát sự thật nội tâm, tất cả những nghiệp khiến cho nhận định (tưởng) bị lệch lạc sẽ bị diệt 
trừ. Chỉ còn ý thức và trí tuệ thuần khiết tồn tại. 

Khi vô minh bị diệt trừ, thói quen cố hữu về thèm muốn và chán ghét cũng bị diệt trừ và 
thiền giả được giải thoát khỏi mọi ràng buộc sâu đậm vào thế giới bên trong của tâm và thân của 
chính mình. Khi sự ràng buộc, bám víu này bị diệt trừ, đau khố sẽ không còn và ta được giải 
thoát. Đức Phật thường nói: “Những gì cảm nghiệm được đều liên quan tới khố đau.” Do đó 
Vedana (Cảm giác) là một phương tiện lý tưởng đế nghiên cứu sự thật về khố. Cảm giác khó 
chịu đương nhiên là khố, nhưng cảm giác dề chịu nhất cũng là một hình thức của sự giao động, 
bất an. Mọi cảm giác đều vô thường. Neu ta bị ràng buộc vào cảm giác dề chịu thì khi chúng mất 
đi, đau khố vẫn còn tồn tại. Như vậy mọi cảm giác đều chứa đựng hạt giống của khố đau. Vì lý 
do này khi nói về con đường đưa tới hết khố, Đức Phật nói về con đường đưa tới sự nảy sinh 
cũng như sự diệt mất của cảm giác. Khi nào ta còn ở trong lãnh vực hữu nghiệp của thân và tâm, 
cảm giác và đau khố còn hiện hữu. Chúng chỉ bị diệt trừ khi ta vượt qua lãnh vực đó và trải 
nghiệm được sự thật tối hậu của Nibbana (Niết bàn). 

Đức Phật nói: 


MỘt ngưà không thực sựáp dựig Dhamma (Pháp) trong đà 
ch/bở vì nói nhiều vềDhamma. 

Nhuhg mặc dù có nguữ ch/thoáng nghe vêDhamma, 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


50 


nêú người đó thâý Luật TựNhiên từbản thôn, 
người đó thật sựsông thuân theo Dhamma, 
và không bao gi Ờ lãng quên Dhamma. 

Bản thân của chúng ta là bằng chứng của sự thật. Khi thiền giả khám phá sự thật về nội tâm, 
nó sẽ trở thành thực tế cho họ và sống theo đó. Mồi chúng ta đều có thế tự chứng được sự thật 
bằng cách học cách quan sát cảm giác trong bản thân. Khi đã làm được như thế, ta có thế giải 
thoát khỏi khố đau. 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


51 


Phụ lục B 

NHỮNG ĐOẠN KINH NÓI VÈ CẢM GIÁC 


Trong những bài giảng, Đức Phật thường nhắc tới sự quan trọng của sự ý thức về cảm 
giác. Dưới đây là những đoạn kinh được chọn lọc đề cập tới đề tài này. 


Trên trời có nhiều loại gió thối, gió Đông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc, gió đầy cát bụi hay gió 
trong sạch, gió nóng, gió lạnh, cuồng phong hay gió hiu hiu. Cũng vậy, trong người có những 
cảm giác dề chịu, khó chịu hay trung tính. Khi một hành giả tu tập hăng say thì không bỏ quên 
khả năng hiếu biết thấu đáo ( sampạịanna ), thì một người có trí như vậy sẽ hoàn toàn thấu hiếu 
được những cảm giác, và sẽ thoát khỏi mọi bất tịnh ngay trong chính cuộc đời này. Đen cuối đời, 
một người như thế đã củng cố trong Pháp, hoàn toàn thấu hiếu cảm giác, sẽ đạt đến giai đoạn 
không thế diễn tả bằng lời, bên ngoài thế gian hữu nghiệp này. 

s. XXXVI (II). ii.12 (2), Pathama Akasa Sutta. 


Người hành thiền quan sát thân trong thân như thế nào? Trong trường họp này, mộ hành giả đi 
vào rừng, đến một gốc cây, hay một noi yên tĩnh, ngồi xếp bằng, lưng thắng, chú tâm vào khu 
vực quanh miệng. Với sự ý thức, người đó hít vào và thở ra. Hít vào một hoi dài, người đó biết 
rõ, ‘Tó/ đang hừ vào một hoi dài.” Thở ra một hoi dài, người đó biết rõ, ‘Tó/ đang thở ra một 
hơi dài.” Hít vào một hoi ngắn, người đó biết rõ, ‘Tô/ đang hít vào một hơi ngắn.” Thở ra một 
hoi ngắn, người đó biết rõ, ‘Tổ/ đang thở ra một hơi ngắn.” “Cảm nhận được cả cơ thế, tôi hừ 
vào.”; người đó luyện tập như vậy. “Cảm nhận được cả cơ thể, tôi thở ra.”; người đó luyện tập 
như vậy. “ Với sự lắng dịu của những hoạt động cơ thế, tôi hừ vào.”; người đó luyện tập như vậy. 
“ Vói sự lắng dịu của những hoạt động cơ thế, tôi thở ra.”; người đó luyện tập như vậy. 

D. 22/m.lO, Satỉpatthãna Sutta, Anãpãna- 


Pabbam 


Khi một cảm giác dề chịu, khó chịu, hay trưng tính nổi lên, hành giả hiểu rằng, “Một cảm giác 
dễ chịu, khó chịu, hay trung tính nảy sinh trong tôi. Cảm giác dựa trên một cái gì, hay không 
dựa trên một cải gì cả. Nó dựa trên cải gì? Trên chỉnh cơ thế này. ” Như vậy hành giả quan sát 
bản chất vô thường của cảm giác trong thân. 

s. XXXVI (II). i.7, Pathama Gelanna Sutta 

Hành giả hiếu được rằng, “Có một kỉnh nghiệm dễ chịu, khó chịu, hay trung tính nảy sinh 
trong tôi. Nó được cẩu tạo với một tính chất thô kệch, tùy thuộc vào những điều kiện 
(nghiệp). Nhung cái thật sự tồn tại và tốt đẹp nhất là sự bình tâm.” Dù một kinh nghiệm đễ 
chịu hay khó chịu, hay trung tính nảy sinh trong người thì cũng chấm dứt, nhưng sự bình tâm thì 
tồn tại. 

M.152, Indriya Bhãvana Sutta 


Có ba loại cảm giác : dề chịu, khó chịu, và trung tính. Cả ba đều vô thường, được tạo nên, và lệ 
thuộc vào những điều kiện (nghiệp), không tránh khỏi sự hủy hoại, mờ nhạt, tan biến đi. Nhìn 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


52 


thấy thực tại này, người được huấn luyện kỹ về Bát Thánh Đạo sẽ giữ được sự bình tâm với 
những cảm giác dề chịu, khó chịu hay trung tính. Nhờ phát triển sự bình tâm, người đó không 
còn bám vúi, ràng buộc. Và do sự phát triển không ràng buộc, người đó được giải thoát. 

M.74, Dỉghanaka Sutta. 

Neu một người hành thiền quan sát sự vô thường của một cảm giác dễ chịu trong thân và sự phai 
nhạt, sự chấm dứt của cảm giác đó, đồng thời quan sát sự hủy diệt của bám vúi của mình vào 
cảm giác đó, thì điều kiện ấn tàng của sự thèm muốn về cảm giác dễ chịu trong thân bị diệt trừ. 
Neu người đó quan sát sự vô thường của một cảm giác khó chịu trong thân, thì điều kiện ấn tàng 
của chán ghét về những cảm giác khó chịu trong thân sẽ bị diệt trừ. Neu người đó quan sát sự vô 
thường của những cảm giác trung tính trong thân, thì điều kiện ấn tàng của vô minh vô minh về 
cảm giác trung tính trong thân sẽ bị diệt trừ. 

s. XXXVI (II).i.7 Pathama Gelanna Sutta. 

Khi những điều kiện ấn tàng của sự thèm muốn về cảm giác dễ chịu, chán ghét về cảm giác khó 
chịu, và vô minh về cảm giác trung tính bị loại trừ, hành giả được gọi là người hoàn toàn thoát 
khỏi mọi điều kiện, thấy được sự thật, cắt đứt mọi thèm muốn và chán ghét, cắt đứt mọi ràng 
buộc, và hoàn toàn thấu hiểu được tính chất huyễn hoặc của tự ngã, và chấm dứt được kho đau. 

s. XXXVI (II).i.3, Pahana Sutta. 

Nhìn thấy sự thật đúng như thật trở thành kiến thức chân chánh của hành giả. Ý tưởng về sự thật 
đúng như thật tại trở thành ý nghĩ chân chánh của hành giả.. Nồ lực tiến tới sự thật đúng như thật 
trở thàn nồ lực chân chánh của thiền giả.Sự cố gắng đúng đắn của hành gỉa. Ý thức về sự thật 
đúng như thật trở thành ý thức chân chánh của hành giả. Chú tâm vào sự thật đúng như thật trở 
thành định chân chánh của thiền giả. Hành động bằng lời nói và việc làm và kế sinh nhai được 
thực sự thanh lọc. Như vậy Bát Thánh Đạo giúp hành giả phát triển và viên mãn. 

M.149. Maha-Salayatanika Sutta. 

Người trung thành theo Bát Thánh Đạo cố gắng, và do nồ lực, và quyết chí trong nồ lực trở nên 
có ý thức, vì duy trì được ý thức nên trở nên định, và vì giữ được định nên phát triển sự hiểu biết 
chân chính, và do sự hiếu biết chân chính mà phát triển đức tin, và tự tin trong sự hiếu biết, 
“Những sự thật mà trước kia tôi chỉ được nghe nói thì bây giờ tôi được thế nghiệm trực tiếp 
trong phạm vi cơ thế, và tôi quan sát chúng bằng tuệ giác xuyên thấu. ” 

S.XLVIII (IV)T V.10 (50), Anapa Sutta 
(Đây là lời của Ngài Sariputta, đệ tử chính của Đức Phật) 


BẢNG CHÚ GIẢI TỪ PALI 



NHŨNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


47 


Những từ để trong ngoặc đơn, đậm nét và nghiêng là những từthông dụng trong nhà Phật. 
Acariya thiền sư, người hướng dẫn, thầy, cô. 

Adhithana sựquyết tâm. MỘt trong mười parami, phẩm hạnh (Ba la Mật) 

Akusala bất thiện, có hại. Trái nghĩa kusala. 

Ananda vui sướng, hạnh phúc, hoan hỉ . 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


48 


BẢNG CHÚ GIẢI TỪPALI 

Những từđểtrong ngoặc đơn, đậm nét và nghiêng là những từthông dụng trong nhà Phật. 

Acariya thiền sự, người hướng dẫn, thầy, cô. 

Adhithana sựquyết tâm. MỘt trong mười parami, phẩm hạnh (Ba la Mật) 

Akusala bất thiện, có hại. Trái nghĩa kusala. 

Ananda vui sướng, hạnh phúc, hoan hỉ . 

Anapana hô hấp, hơi thở. Anapana-sati: ý thức về hơi thở, (niộn hơi thở). 

Anatta vô ngã, không có cái ta, không có tựtánh, không có thực chất. MỘt trong ba đặc tính căn 
bản. Xem lakkhana. 

Anicca vô thường, phù du, thay đổi. MỘt trong ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

Arahant / arahat bậc giác ngộ ( A-la-hán ); người đã diệt hết mọi bất tị nh trong tâm. Xem Buddha. 

Ariya thánh thiện, bậc thánh, thánh nhân. Người đã thanh lọc tâm tới trình độ đạt đưỢc sựthật tối 
hậu (nibbana). Có bốn trình đỘAriya, t ừsotapanna (nhập luù), người sẽ tái sanh tối đa bảy kiếp, cho 
tới arahat, người sẽ không còn tái sinh sau đời hiện tại. 

Ariya Atthangika Magga Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo). Xem magga. 

Ariya sacca SỰThật Thánh Thiện (Diệu Đê). Xem Sacca. 

Asubha bất tị nh, xấu, không đẹp. Trái nghĩa subha, thanh tị nh, tinh khiết, đẹp. 

Assutava/assutavant không đưỢc chỉ dạy; người không có trí, phàm phu, người chưa bao giờ đưỢc 
nghe nói về chân lý, người thiếu ngay cả suta-maya-panna, và do đó không thể dấn bước trên con 
đường giải thoát. Trái nghĩa sutava. 


Avijja vô minh, ảo tưởng. Mắt xích đầu tiên trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca samuppada). 
Cùng với tham (raga) và sân (dosa), vô minh là một trong ba tật xấu chính trong tâm. Ba tật xấu này 
là cội nguồn của mọi bất tị nh đưa đến khổ. Đồng nghĩa với moha. 

Ayatana phạm vi, lãnh vực, đặc biệt là sáu lĩnh vực cảm nhận (lự căn)) (salatayana), nghĩa là: Năm 
giác quan cộng với tâm, và đối tương tương ứng như (lục căn và lục trần)-. 
mắt (cakkhu) và cảnh (rupa), 
tai (sota) và âm thanh (sadda), 
mũi (ghana) và mùi (gandha) 
luữi ( ịivha) và vị (rasa), 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


49 


thân (kaya) và xúc chạm (photthabba), 

tâm (namo) và đối tương của tâm ý, nghĩa là ý nghĩ đủ loại (dhammo) 
Đây còn đƯỢc gọi là sáu giác quan. Xem indriya. 


Bala sức mạnh, năng lực (lụt). Năm sức mạnh tinh thần là niềm tin (soddho), nỗ lực (viriya), ý thức 
(sati), đị nh (samadhi), trí tuệ (panna). Dưới hình thức kém hơn, đây đuỢc gọi là năm khả năng. Xem 
indriya. 

Bhanga sựtan rã. MỘt giai đoạn quan trọng trong sựtu tập Vipassana, chứng nghiệm đƯỢc sựtan 
rã của cơ thể, tưởng như chắc đặc, thành những rung động tinh tế luôn luôn 
sinh và diệt. 

Bhava (trong tiến trình) sinh thành, ra đời. Bhava-cakka: vòng luân hồi, bánh xe luân hồi. Xem 
cakka. 

Bhavana mở mang, phát triển trí tuệ, thiền. Hai phương pháp bhavcma là thiền an tĩnh, (samatha- 
bhavana), tương ứng với đị nh tâm, hay thiền đị nh (samadhi), và thiền Vipassana (Minh sát thiầì, 
Thiầi quán, Thiầi tuệ, vipassana-bhavana tương ứng với tuệ giác (panna). Thiền samatha sẽ đưa 
tới trạng thái đị nh jhana; thiền vipassana sẽ đưa tới giải thoát. Xem jhana, panna, samadhi, 
vipassana. 

Bhavana-maya panna trí tuệ phát triển nhờ kinh nghiệm trực tiếp của chính mình, tuệ giác (tu tuệ. 
Xem panna. 

Bhavatu sabba mangalam "Nguyện cho tất cả chúng sinh đươc hạnh phúc". MỘt câu nói 
cô truyền dùng để diên tả thiện ý đối với người khác. 

Bhikkhu (Phật giáo) tăng sĩ; thiền giả, tỳ kheo, khất sĩ. Nữgiới bhikkhuni: ni cô, tỳ kheo ni, sư cô. 
Bodhi sựgiácngộ. 

Bodhisatta nghĩa đen, "Bậc giác ngộ" (BÕTát). Người đang tu tập để trở thành Phật. Dùng để chỉ 
Siddhattha Gotama vào thời chưa thành chánh quả. Sanskrit bodhisatva. 

Bojjhanga nhân tô thành đạo (thât giác chi), nhân tố giác ngộ, nghĩa là phẩm hạnh giúp ta đươc 
giác ngộ. Bảy nhân tô này là ý thức (niệm) (sati), nghiên cứu thâm sâu về Dhamma (Dhamma-vicaya) 
(trạch pháp), nô lực (tinh tân) (viriya), vui mừng (hì) (piti), bình yên/thanh thản (khinh an) 
(passadhi), đị nh tâm (samadhi), bình tâm (xà) (upekkha). 


Brahma chư thiên, phạm thiên; chữ dùng trong Ấn ĐỘ giáo để chỉ chúng sinh cao nhất trong mọi 
loài chúng sinh, thường để chỉ Đấng Tạo Hóa - Thương đế toàn năng, nhưng Đức Phật cho rằng họ 
cũng là đối tương của sựhủy hoại và chết như mọi chúng sinh. 

Brahma-vihara bản chất của brahma, đó là trạng thái tâm cao thương hay thánh thiện, trong đó có 
bốn phẩm chất thanh tị nh: từtâm (tùj (metta) L thương xót (bi) (karuna), mừng vui với hạnh phúc 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


50 


của người khác (hỉ) (mudita), bình tâm trong mọi hoàn cảnh (xà) (upekkha ); trau dồi một cách quy củ 
bốn phẩm chất này bằng cách tu tập thiền. 

Brahmacariya không dâm dục, một cuộc sống trong sạch và thánh thiện (phạn hạnh). 

Brahmana nghĩa đen, một người thánh thiện (Bà-la-môn). Thời xưa dùng để chỉ một người thuộc 
đẳng cấp tu sĩ tại An ĐỘ. Người đó dựa vào một vị thần (Brahma) để đưỢc cứu rôi hoặc giải thoát; 
theo đường lối này họ khác với samana. ĐƯC Phật mô tả brahmana hay bà-la-môn đúng nghĩa là 
người đã thanh lọc đưỢc tâm, nghĩa là bậc arahat. 

Buddha bậc giác ngộ, người đã khám phá ra con đường giải thoát, đã thực hành, và đã đạt đưỢc 
mục tiêu bằng nô lực của chính mình. Có hai hạng Phật: 

1) pacceka-buddha, Phật độc giác, không thể chỉ dạy cho người khác con đường mình đã tìm 
thấy. 

2) somma-sambuddho, Phật toàn giác, người có thể chỉ dạy người khác. 

Cakka bánh xe, Bhava-cakka, bánh xe luân hồi (nghĩa là tiến trình khổ đau), tương đương với 
samsara. Dhamma-cakka, bánh xe Dhamma (nghĩa là giáo lý hoặc tiến trình giải thoát). Bhava-cakka 
tương đương với Chuôi Nhân Duyên Sinh theo chiều thuận. Dhamma-cakka tương đương với Chuôi 
ngưỢc lại, đưa tới chấm dút thay vì gia tăng khổ đau. 

Cinta-maya panna tuệ tư duy, trí tuệ đạt đưỢc nhờ suy luận, (tưtuậ. Xem panna. 

Citta tâm. Cittanupassana, quan sát tâm. Xem satipatthana. 

Dana hiến tặng, từthiện, rộng IƯỢng, (cúng dường, bôthí). MỘt trong mười parami 

Dhamma hiện tương, đối tương của tâm, nội dung của tâm, tâm ý (pháp); tự nhiên, luật tự nhiên, 
luật giải thoát, nghĩa là giáo lý của bậc giác ngộ. Dhammanupassana, quan sát nội dung của tâm. 
Xem satipatthana. (Sanskrit dharma). 

Dhatu nguyên tô (xem maho-bhutoni); điều kiện tựnhiên, tính chất. 

Dosa ghét bỏ (sân). Cùng với raga và moha, một trong ba bất tị nh chính trong tâm. 

Dukkha khổ, không hài lòng. MỘt trong ba đặc tính căn bản (xem lakkana). SựThật ThƯNhất (Khô 
Đệ (xem cakka). 

Gotama tên họ của ĐƯC Phật trong lị ch sử. (Sanskrit Gautama.) 

Hinayana nghĩa đen, chiếc xe nhỏ (Tiẩ thừa). TƯ của những người theo tông phái khác dùng để 
chỉ Phật giáo Theravada. với ngụ ý chê bai. 

Indriya năng lực, khả năng. Dùng trong bài này để chỉ sáu giác quan (xem ayatana) và năm sức 
mạnh tinh thần (ngũiụt) (xem bala). 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


51 


Jati sanh ra đời, tồn tại, hiện hữu, (hũù). 

Jhana trạng thái nhập đị nh (trance). Có tám trạng thái như vậy có thể đạt đưực nhờ thực tập 
somadhi, hoặc samatha-bhavana (xem bhavcma). Trau dồi chúng đưa tới an tĩnh và hỉ lạc, nhưng 
không diệt trừđưỢc những bất tị nh trong thâm tâm. 

Kalapa / attha-kalapa vi tử, đơn vị nhỏ nhất, không thể chia cắt của vật chất, gồm có bốn nguyên 
tô cùng những đặc tính của chúng. Xem maha-bhutani. 

Kalyana-mitta nghĩa đen, giúp người, do đó là người hướng dẫn một người tới giải thoát, nghĩa là 
người hướng dân tâm linh, vị thầy tâm linh 

Kamma hành động, đặc biệt là một hành động sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai của mình, nghiệp. 
Xem sankhara. (Sanskrit karmo.) 

Kaya thân, cơ thể. Kaycmupassana, quan sát thân. Xem satipatthana. 

Khanda khối, nhóm, tập hỢp (uân). Con người gồm có năm tập hỢp (ngũ uân) : vật chất (sắc) 
(rupa), hay biết (thút) (vinnana), nhận thức, nhận biết, nhận đị nh (tưởhg) (sanna), cảm giác (thỢi 
(vedana), phản ứng, tạo nghiệp (hành) (sankhara). 

Kilesa phiền não, xấu xa, bất tị nh trong tâm, ô nhiễm. Anusaya kileso, phiền não tiềm ẩn, bất tị nh 
nằm im trong vô thức. 

Kusala thiện, hữu ích. Trái nghĩa với akusala. 

Lakkhana dấu hiệu, đặc điểm phân biệt, đặc tính. Ba đặc tính (ti-lakkhana) là cmicca, dukkha, 
anatta. Hai đặc tính đầu thường có ở mọi hiện tương hữu nghiệp. Đặc tính thứ ba thường có ở mọi 
hiện tương hữu nghiệp và vô nghiệp. 

Lobha ham muốn (tham). Đồng nghĩa với raga. 

Loka 1. thế giới vĩ mô, nghĩa là vũ trụ, thế gian, cảnh giới của sựsống; 2. thế giới vi mô, có nghĩa cấu 
trúc tinh thần-vật chất. Loka-dhamma, chông gai của cuộc đời, thăng trầm trong cuộc sống mà ai 
cũng gặp phải, có nghĩa là đưỢc hay mất, thắng hay bại, khen hay chê, sướng hay khổ. 

Magga đường lối, con đường (Đạo). Ariya Atthangika Magga, Bát Thánh Đạo đưa đến giải thoát 
khỏi khô đau. Bát Thánh Đạo chia ra làm ba giai đoạn hay tập luyện: 

I. Sila, đạo đức, sựtrong sạch của lời nói và việc làm (Giớ) 

i. samma-vacca, lời nói chân chính (Chánh ngữj; 

ii. samma-kammanta, hành động chân chính (Chánh nghiậĩ); 

iii. samma-ajiva, nghề nghiệp chân chính (Chánh mạng)) 

II. Samadhi, đị nh, làm chủ đưỢc tâm: 




NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


52 


iv. samma-vayoma, nỗ lực chân chính (Chánh tinh tân); 

V. samma-sati, ý thức chân chính (Chánh niệm); 

vi. samma-samadhi, đị nh chân chính (Chánh định); 

III. Panna, trí tuệ, tuệ giác hoàn toàn thanh lọc đưỢc tâm: 

vii. samma-sankappa, ý nghĩ chân chính (Chánh tưduy); 

viii. samma-ditthi, hiểu biết chân chính (Chánh kiồí); 

Magga là SựThật ThỨTƯ (Đạo Đểịtrong Bốn SựThật Thánh Thiện. Xem sacca. 

Maha-bhutani bốn nguyên tố có trong mọi vật chất: 

Pathavi-dhatu - nguyên tố đất (sức nặng). 

Apo-dhatu - nguyên tố nước (sựkết hỢp) 

Tejo-dhatu - nguyên tố lửa (nhiệt độ) 

Vayo-dhatu - nguyên tố khí (gió) (chuyển động). 

Mahayana nghĩa đen, 'đại thừa', chiếc xe lớn. Tông phái Phật giáo phát triển tại Ấn ĐỘ vài thế kỷ 
sau thời của ĐỨC Phật và truyền sang phía bắc nhƯTây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Mông cổ, Đại 
Hàn, và Nhật Bẳn. 

Mangala an vui, phước lành, hạnh phúc. 

Mara sựhiện thân của các tâm bất tị nh, ma vương, lực âm. 

Metta tình thương vô vị lỢi và thiện chí, từtâm. MỘt trong những phẩm chất của một tâm thanh 
tị nh (xem Brahma-vihara); một trong mười parami. Metto-bhavono, trau dồi Metta một cách hệ 
thống bằng phương pháp thiền (từbi quán). 

Moha vô minh, si mê, ảo tưởng. Đồng nghĩa với avija. Cùng với raga và dosa, một trong ba bất tị nh 
chính trong tâm. 

Nama tâm, tinh thần (danh). Nama-rupa, tâm và thân, môi trường tinh thần-vật chất. Nama-rupa 
viccheda, sựchia lìa giữa tâm và thân khi chết, hay khi chứng nghiệm đươc nibbana. 

Nibbana tị ch diệt; giải thoát; sựthật tối hậu; dút sạch nghiệp (Niết bàn). (Sanskrit nirvcma.) 

Nirodha chấm dút, diệt trừ, diệt (tịch diậ). Thường đươc dùng đồng nghĩa với nibbana. Nirodha- 
sacca sựthật về hết khổ, SựThật ThứBa (Diệt Đệ trong Bốn sưThật Thánh Thiện. Xem sacca. 

Niravana chướng ngại, trở ngại. Năm trở ngại trong việc phát triển tâm trí là ham muốn (tham) 
(kamacchanda), ghét bỏ (sân) (vyapada), uể oải về thể xác và tinh thần (hôn trầm, thụy miên) 
(thina-middha), bồn chồn, bất an (trạo củ) (uddhacca-kukkucca), nghi ngờ (vicikiccha). 

Olarika nặng nề, thô trượt. Trái nghĩa sukkuma. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


53 


Pali chữ, sách, kinh sách ghi lại giáo lý của ĐỨC Phật; do đó là chữviết trong kinh. Chứng tích trong 
lị ch sử, ngôn ngữ, khảo cổ chứng minh đó là tiếng nói đích thực đưỢc dùng ở miền bắc An ĐỘ vào 
thời hoặc gần thời của Đức Phật. Sau đó kinh được dị ch sang tiếng Scmskrit là ngôn ngữ chỉ dùng 
trong sách vở. 

Panna trí tuệ, tuệ. Phần thứ ba trong ba sựthực tập khi tu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Có ba 
loại trí tuệ: 

1) Tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe từ người khác (Vàn tuệ) (sutta-maya panna ), 

2) Tuệ tưduy, trí tuệ do lý luận (' Tưtuậ (cinta-maya Panna), 

3) Tuệ giác, tuệ thực chứng, trí tuệ do tựchứng nghiệm (Tu tuậ (bhavano-mayo panna). 

Trong ba tuệ này chỉ có tuệ cuối cùng mới có thể hoàn toàn thanh lọc dượt tâm; nó đưực phát 
huy nhờ tu tập vipassana-bhavana. Trí tuệ là một trong năm sức mạnh của tâm (xem bala), và là 
một trong mười parami. 

Parami / paramita sự hoàn hảo, phẩm hạnh; phẩm chất toàn thiện trong tâm giúp xóa bỏ ngã và 
do đó đưa tới giải thoát (ba la mật). Mười phẩm hạnh là: đóng góp từthiện (dana), đạo đức (sila), 
buông bỏ, xuất gia. (nekkhamma), trí tuệ (panna), nô lực (viriya), nhân nhục (khanti), chân thật 
(sacca), quyết tâm (adhitthana), từtâm (metta), bình tâm (upekkha). 

Paticca samuppala Chuỗi Nhân Duyên Sinh, (Chuẩ Duyên Khở); nguyên nhân. Tiến trình, bắt đầu 
bằng vô minh, làm ta khổ hết đời này sang đời khác. 

Puja sùng bái, tôn thờ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo. Đức Phật dạy rằng chỉ có một puja đúng 
cách để tôn vinh Ngài là thực hành giáo lý của Ngài, từbước đầu cho đến mục đích cuối cùng. 

Punna việc thiện, phẩm hạnh; hành động tốt, nhờ thực hành điều này ta hưởng đưực hạnh phúc 
bây giờ và trong tương lai. Đối với một cư sĩ, punna gồm có đóng góp từthiện (dana), sống một cuộc 
sống đạo đức (sila), và tu tập thiền (bhavana). 

Raga ham muốn (tham). Cùng vâ dosa và moha, một trong ba tật xấu chính trong tâm. Đồng nghĩa 
với lobha. 

Ratana nữtrang, châu báu. Ti-ratana: Tam bảo. 

Rupa 1. vật chất (săc ); 2. đối tương của mắt. Xem ayatana, khandha. 

Sacca chân lý, sựthật. Bốn SựThật Thánh Thiện (TứDiệu Đê) (ariya-sacca) là: 

1. SựThật về khổ ( dukkha-sacca ); 

2. SựThật về nguyên nhân của khổ ( samudaya-sacca ); 

3. SựThật về sự đoạn diệt khô (nirodha-sacca); 

4. SựThật về con đường dân đến sự đoạn diệt khô (magga-sacca). 

Sadhu "lành thay!", làm giỏi, nói hay. MỘt cách biểu lộsựđồngý, tán đồng. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


54 


Samadhi đị nh, làm chủ đưỢc tâm. Phần thứhai trong ba sựtu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Khi 
tu tập theo đường lối này sẽ đưa tới trạng thái nhập đị nh (jhana), nhưng không hoàn toàn giải thoát 
đưỢc tâm. Ba loại samadhi là: 

1. khcmika Samadhi, dị nh chốc lát, dị nh từng giây phút một (sát na định); 

2. upacara samadhi, cận dị nh; 

3. appana samadhi, tập trung hoàn toàn, trạng thái nhập dị nh Ụhana). 

Trong những loại dị nh này, khanika samadhi là tạm đủ để có thể tu tập vipassana. 

Samana ẩn sĩ, sa môn, du tăng, khất sĩ. Người đã từ bỏ cuộc sống có gia đình. Trong khi một 
brahamana dựa vào một thần linh để 'cứu độ' hoặc giải thoát cho mình, một samana tìm kiếm giải 
thoát bằng nô lực riêng của mình. Do đó từ này có thể áp dụng cho ĐƯC Phật và đệ tử của Ngài là 
những người sống cuộc đời tu sĩ, nhưng cũng gồm cả những tu sĩ không theo ĐƯC Phật. Samana 
Gotama ('Sa môn Gotama ') là từthông dụng của những người không phải là đệ tửcủa Ngài dùng để 
chỉ Ngài. 

Samatha sựan tĩnh, sựtĩnh lặng. Samatha-bhavana, phát triển an tĩnh, đồng nghĩa với Samadhi. 
Xem bhavana. 

Sampajana có sampaịanna. Xem dưới đây. 

Sampajanna hiểu biết toàn thể hiện tưỢng tinh thần-vật chất, có nghĩa là có tuệ giác về tính chất 
vô thường của hiện tưỢng này ở mức độ cảm giác. 

Samsara vòng luân hồi, tái sinh; thế giới trần tục; thế giới khô đau (hũù vi). 

Samudaya nảy sinh, nguồn gốc. Samudaya-dhamma, hiện tưỢng nảy sinh. Samudaya-sacca, sự 
Thật về nguồn gốc của khổ, SựThật ThƯHai (Tập Đéị trong Bốn SựThật Thánh Thiện (TứDiệu Đêj. 

Sangha nhóm, cộng đồng thánh nhân, có nghĩa là những người đã chứng nghiệm đưỢc nibbana; 
tăng đoàn, tăng thân, tăng già, cộng đồng tăng, ni Phật giáo; một thành viên của ariya-sangha, 
bbikkhu- sangha hoặc bbikkuni-sangha. 

Sankhara phản ứng của tâm, hình thành (trong tâm), (hành); hành động có dụng ý, phản ứng tinh 
thần; tạo nghiệp, nghiệp. MỘt trong năm tập hỢp (khandha), cũng là mắt xích thứ hai trong Chuôi 
Nhân Duyên Sinh (paticca samuppada). Sankhara là kamma, hành động mang lại hậu quả trong 
tương lai và do đó thực sựcó trách nhiệm tạo nên cuộc đời mai sau. (Sanskrit Samskara). 

Sankharupekhka nghĩa đen, bình tâm đối với sankhara. MỘt giai đoạn trong sựtu tập Vipassana, 
sẽ đưa đến sựchứng nghiệm đưỢc bhanga, giai đoạn khi những bất tị nh lâu đời ẩn sâu trong vô thức 
nổi lên bề mặt của tâm và thể hiện bằng những cảm giác. Bằng cách giữđưỢc sự bình tâm (upekkha) 
đối với những cảm giác này, thiền giả không tạo ra sankhara mới và để cho những nghiệp cũ mất đi. 
Do đó tiến trình từtừđưa đến sưdiêt trừhết moi sankhara. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


55 


Sanna (trong samyutta-nana, sựhiểu biết bị điều kiện hóa) nhận đị nh, nhận biết, tri giác [tưởng). 
MỘt trong năm tập hỢp (khandha). Nó thường bị chi phối bởi sankhara trong quá khứvà do đó đưa 
đến một hình ảnh lệch lạc về sựthật. Trong khi tu tập vipassana, sanna đưực chuyển thành panna, 
sựhiểu biết sựthật đúng nhưthật. Nó trở thành anicca-scmna , dukkha-sanna , asubha-sanna—đó là, 
sự nhận đị nh về vô thường, khổ, vô ngã, và tính chất hư ảo của vẻ đẹp vật chất. 

Sarana trú ẩn, nương tựa, bảo vệ (quy y). Ti-samna: nương tựa hay quy y Tam bảo, có nghĩa là 
nương tựa vào Phật, Pháp Tăng. 

Sati ý thức [niệm). MỘt phần trong Bát Thánh Đạo (xem magga), cũng là một trong năm sức mạnh 
(xem bala) và bảy yếu tô thành đạo (xem bojjhanga). Anapana-Sati. Ý thức về hơi thở. (Quán niên 
vềhơì thở) 

Satipatthana Tạo Lập Ý Thức (TứNiệm XÚỊ. Có bốn lĩnh vực tương quan của satipatthana: 

1. quan sát thân (quán thân) (kayanupassana); 

2. quan sát cảm giác nẩy sinh trong người (quán thỢi (vedananupassana); 

3. quan sát tâm (quán tâm) (cittanupasscma); 

4. quan sát nội dung của tâm (quán pháp) (dhammanupassana) 

cả bốn phần đều gồm có quan sát cảm giác, bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp đến thân cũng như 
tâm. The Maha-Satipatthana Suttana (Digha Nikaya,22), Trường Kinh về Tạo Lập Ý Thức (Đặ Niên 
XÚỊ, là nguồn gốc chính về lý thuyết căn bản cho việc tu tập vipassana-bhavano đươc giảng giải. 

Sato ý thức. Sato sampaịano; ý thức với sự hiểu biết về tính chất vô thường của toàn thể cấu trúc 
tinh thần-vật chất, bằng cách quan sát cảm giác. 

Siddhatha nghĩa đen, 'người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình'. Tên riêng của Đức Phật trong lị ch 
sử. (Sanskrit Siddhartha). 

Sila đạo đức, giới; tránh không có những hành động bằng lời nói và việc làm có hại cho mình và cho 
người. Ba sựtập luyện đầu tiên trong sựtu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Đối với một cư sĩ, sila 
được thực hành trong đời sống hằng ngày bằng cách giữNăm Giới. 

Sotapanna người đã đạt đươc giai đoạn đầu của bậc thánh ( nhập iuù), và đã chứng nghiệm dượt 
Nibbana. Xem ariya. 

Sukha hạnh phúc, niềm vui. Trái nghĩa với dukkha. 

Sukhuma tinh tế, vi tế. Trái nghĩa olarika. 

Suta-maya panna nghĩa đen, trí tuệ đạt đươc nhờ nghe từ người khác. Tuệ thụ nhận, trí tuệ do học 
hỏi (văn tuậ. Xem panna. 

Sutava / sutavant đươc chỉ dạy, người đã được nghe về sự thật, người có sutta-maya- panna 
(thanh vàn). Trái nghĩa assutava. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


56 


Sutta bài giảng của Đức Phật hoặc những đệ tử chính của Ngài, kinh Phật. 

Tanha nghĩa đen, 'thèm khát' (tham ái). ĐỨC Phật chỉ rõ tanha là nguồn gốc của khổ (samudaya- 
sacca) trong bài giảng đầu tiên, "Bài Giảng Chuyển Bánh Xe Dhamma" (Kinh Chuyên Pháp Luân) 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Trong Chuôi Nhân Duyên Sinh (paticca Samuppadaa) Ngài giải 
thích rằng tanha phát nguồn từsựphản ứng đối với cảm giác trong thân. 

Tathagata nghĩa đen, 'đi nhưthế' hoặc 'đến nhưthế' (Nhưlai). Người nhờ đi trên con đường của sự 
thật đã đạt được sựthật tối hậu, có nghĩa là một người giác ngộ. Danh xưng Đức Phật thường dùng 
để chỉ Ngài. 

Theravada nghĩa đen, 'giáo lý của bậc trưởng lão'. Giáo lý của Đức Phật, trong đường lối đã đưực 
bảo trì tại các nước ở Đông Nam Á (Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia). Thường được 
công nhận là giáo lý theo đường lối cổxưa nhất (Phật Giáo Nguyên Thủy). 

Ti-lakkhana xem lakkhana. 

Tipitaka nghĩa đen, ba kho chứa (tam tạng). Ba bộ SƯU tập về giáo lý của Đức Phật là: 

1. Vinaya-pitaka, bộ luật, bộ SƯU tập về giới luật cho tăng, ni 

2. Sutta pitika, bộ kinh, bộ sưu tập những bài giảng; 

3. Abhidhamma-pitika, bộ luận, bộ SƯU tập những giáo lý cao hơn, nghĩa là sự bình luận về 
Dhamma một cách triết lý và có hệ thống. (Sanskrit Tripitaka). 

Ti-ratana xem ratana 

Udaya nảy sinh, sinh, khởi. Udayabbaya, sinh và diệt, nghĩa là vô thường (cũng là udaya-Vaya). 
Hiểu biết thực nghiệm về sựthật này đạt đươc bằng cách quan sát sựthay đổi không ngừng của cảm 
giác trong chính mình. 

Upadana dính mắc, bám víu, ràng buộc, giữchặt (thủ). 

Upekkha bình tâm, (xà)) trạng thái của tâm không còn ham muốn, ghét bỏ, vô minh. MỘt trong bốn 
trạng thái thuần khiết của tâm. (xem Brahma-vihara), trong bảy nhân tố giác ngộ (xem bojjhanga), 
và mười parami. 

Uppada xuất hiện, nảy sinh, sinh. Uppada-vaya, sinh và diệt. Uppada-vaya-dhammino, có bản chất 
của sinh và diệt. 


Vaya / vyaya hủy diệt, tan rữa. I /aya-dhamma hiện tuỢng hủy diệt. 

Vedana cảm tưởng/cảm giác (thỢ). MỘt trong năm tập hỢp (khandha). Đức Phật mô tả, vì gôm cả 
tinh thần lân vật chất; do đó vedana cho ta phương tiện khảo sát toàn thể hiện tương tâm lý-vật lý. 
Trong Chuôi Nhân Duyên Sinh (paticca-samuppada), Đức Phật giải thích rằng tanha, nguồn gốc của 
khổ, nảy sinh do phản ứng đối với vedana. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


57 


Bằng cách biết quan sát vedana một cách khách quan ta có thể tránh khỏi bất cứ phản ứng mới nào, 
và có thể trực nghiệm trong bản thân sựthật về vô thường (anicca). sựchứng nghiệm này tối quan 
trọng để phát triển sựbuông thả, đưa đến giải thoát cho tâm. 

Vedananupassana quan sát cảm giác trong thân. Xem satipatthana. 

Vinnana thức, sựhay biết. MỘt trong năm tập hỢp (khandha). 

Vipassana quan sát nội tâm, (minh sát), tuệ giác thanh lọc đưỢc tâm; đặc biệt tuệ giác về bản chất 
vô thường, khổ, vô ngã của cấu trúc tâm lý-vật lý. Vipassana-bhavana, phát triển tuệ giác một cách 
có hệ thống nhờ phương pháp thiền quan sát sự thật nội tâm bằng cách quan sát cảm giác trong 
thân. 

Viveka khách quan, vô tư; tuệ phân biệt. 

Yatha-bhuta nghĩa đen, 'đúng như thật.' Thực tế hiện hữu, thực tại. Yatha-bhuta-nana-dassana, 
hiểu biết-nhận ra sựthật đúng nhưthật. 

Anapana hô hấp, hơi thở. Anapcma-sati: ý thức về hơi thở, (niân hơi thở). 

Anatta vô ngã, không có cái ta, không có tựtánh, không có thực chất. MỘt trong ba đặc tính căn 
bản. Xem lakkhcma. 

Anicca vô thường, phù du, thay đổi. MỘt trong ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

Arahant / arahat bậc giác ngộ (A-la-hán); người đã diệt hết mọi bất tị nh trong tâm. Xem Buddha. 

Ariya thánh thiện, bậc thánh, thánh nhân. Người đã thanh lọc tâm tới trình độ đạt được sựthật tối 
hậu (nibbana). Có bốn trình ỚỘAriya, t ừsotapanna (nhập luù), người sẽ tái sanh tối đa bảy kiếp, cho 
tới arahat, người sẽ không còn tái sinh sau đời hiện tại. 

Ariya Atthangika Magga Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo). Xem magga. 

Ariya sacca SựThật Thánh Thiện (Diệu Đê). Xem Sacca. 

Asubha bất tị nh, xấu, không đẹp. Trái nghĩa subha, thanh tị nh, tinh khiết, đẹp. 

Assutava/assutavant không đươc chỉ dạy; người không có trí, phàm phu, người chưa bao giờ đươc 
nghe nói về chân lý, người thiếu ngay cả suta-maya-panna, và do đó không thể dấn bước trên con 
đường giải thoát. Trái nghĩa sutava. 


Avijja vô minh, ảo tưởng. Mắt xích đầu tiên trong Chuỗi Nhân Duyên Sinh (paticca samuppada). 
Cùng với tham (raga) và sân (dosa), vô minh là một trong ba tật xấu chính trong tâm. Ba tật xấu này 
là cội nguồn của mọi bất tị nh đưa đến khổ. Đồng nghĩa với moha. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


58 


Ayatana phạm vi, lãnh vực, đặc biệt là sáu lĩnh vực cảm nhận (lự căn)) (salatayana), nghĩa là: Năm 
giác quan cộng với tâm, và đối tương tương ứng như (lục căn và lục trần) -. 
mắt (cakkhu) và cảnh (rupa), 
tai (sota) và âm thanh (sadda), 
mũi (ghana) và mùi (gandha) 
luữi (jivha) và vị (rasa), 
thân (kaya) và xúc chạm (photthabba), 

tâm ( namo) và đối tương của tâm ý, nghĩa là ý nghĩ đủ loại (dhamma) 

Đây còn đươc gọi là sáu giác quan. Xem indriya. 


Bala sức mạnh, năng lực (lụt). Năm sức mạnh tinh thần là niềm tin (soddho), nỗ lực (viriya), ý thức 
(sati), đị nh (samadhi), trí tuệ (panna). Dưới hình thức kém hơn, đây đuỢc gọi là năm khả năng. Xem 
indriya. 

Bhanga sựtan rã. MỘt giai đoạn quan trọng trong sựtu tập Vipassana, chứng nghiệm đươc sựtan 
rã của cơ thể, tưởng như chắc đặc, thành những rung động tinh tế luôn luôn 
sinh và diệt. 

Bhava (trong tiến trình) sinh thành, ra đời. Bhava-cakka : vòng luân hồi, bánh xe luân hồi. Xem 
cakka. 

Bhavana mở mang, phát triển trí tuệ, thiền. Hai phương pháp bhavana là thiền an tĩnh, (samatha- 
bhavana), tương ứng với đị nh tâm, hay thiền đị nh (samadhi), và thiền Vipassana (Minh sát thiêì, 
Thiầi quán, Thiầi tuệ, vipassana-bhavana tương ứng với tuệ giác (panna). Thiền samatha sẽ đưa 
tới trạng thái đị nh jhana; thiền vipassana sẽ đưa tới giải thoát. Xem jhana, panna, samadhi, 
vipassana. 

Bhavana-maya panna trí tuệ phát triển nhờ kinh nghiệm trực tiếp của chính mình, tuệ giác (tu tuệ. 
Xem panna. 

Bhavatu sabba mangalam "Nguyện cho tất cả chúng sinh đươc hạnh phúc". MỘt câu nói 
cổ truyền dùng để diên tả thiện ý đối với người khác. 

Bhikkhu (Phật giáo) tăng sĩ; thiền giả, tỳ kheo, khất sĩ. Nữgiới bhikkhuni: ni cô, tỳ kheo ni, sưcô. 
Bodhi sựgiácngộ. 

Bodhisatta nghĩa đen, "Bậc giác ngộ" (BÕTát). Người đang tu tập để trở thành Phật. Dùng để chỉ 
Siddhattha Gotama vào thời chưa thành chánh quả. Sanskrit bodhisatva. 

Bojjhanga nhân tô thành đạo (thât giác chi), nhân tố giác ngộ, nghĩa là phẩm hạnh giúp ta đươc 
giác ngộ. Bảy nhân tô này là ý thức (niệm) (sati), nghiên cứu thâm sâu về Dhamma (Dhamma-vicaya) 
(trạch pháp), nô lực (tinh tân) (viriya), vui mừng (hỉ) (piti), bình yên/thanh thản (khinh an) 
(passadhi), đị nh tâm (samadhi), bình tâm (xà) (upekkha). 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


59 


Brahma chư thiên, phạm thiên; chữ dùng trong Ấn ĐỘ giáo để chỉ chúng sinh cao nhất trong mọi 
loài chúng sinh, thường để chỉ Đấng Tạo Hóa - Thương đế toàn năng, nhưng ĐỨC Phật cho rằng họ 
cũng là đối tưỢng của sựhủy hoại và chết như mọi chúng sinh. 

Brahma-vihara bản chất của brahma, đó là trạng thái tâm cao thương hay thánh thiện, trong đó có 
bốn phẩm chất thanh tị nh: từtâm (tùj (metta) L thương xót (bi) (karuna), mừng vui với hạnh phúc 
của người khác (hỉ) (mudita), bình tâm trong mọi hoàn cảnh (xà) (upekkha ); trau dồi một cách quy củ 
bốn phẩm chất này bằng cách tu tập thiền. 

Brahmacariya không dâm dục, một cuộc sống trong sạch và thánh thiện (phạn hạnh). 

Brahmana nghĩa đen, một người thánh thiện (Bà-la-môn). Thời xưa dùng để chỉ một người thuộc 
đẳng cấp tu sĩ tại An ĐỘ. Người đó dựa vào một vị thần (Brahma) để đưỢc cứu rôi hoặc giải thoát; 
theo đường lối này họ khác với samana. ĐƯC Phật mô tả brahmano hay bà-la-môn đúng nghĩa là 
người đã thanh lọc đưỢc tâm, nghĩa là bậc arahat. 

Buddha bậc giác ngộ, người đã khám phá ra con đường giải thoát, đã thực hành, và đã đạt đưỢc 
mục tiêu băng nô lực của chính mình. Có hai hạng Phật: 

3) pacceka-buddha, Phật độc giác, không thể chỉ dạy cho người khác con đường mình đã tìm 
thấy. 

4) sommo-sambuddho, Phật toàn giác, người có thể chỉ dạy người khác. 

Cakka bánh xe, Bhava-cakka, bánh xe luân hồi (nghĩa là tiến trình khô đau), tương đương với 
samsara. Dhamma-cakka, bánh xe Dhamma (nghĩa là giáo lý hoặc tiến trình giải thoát). Bhava-cakka 
tương đương với Chuôi Nhân Duyên Sinh theo chiều thuận. Dhamma-cakka tương đương với Chuôi 
ngưỢc lại, đưa tới chấm dút thay vì gia tăng khổ đau. 

Cinta-maya panna tuệ tư duy, trí tuệ đạt đưỢc nhờ suy luận, (ti/tuệ). Xem panna. 

Citta tâm. Cittanupassana, quan sát tâm. Xem satipatthana. 

Dana hiến tặng, từthiện, rộng IƯỢng, (cúng dường, bôthí). MỘt trong mười parami 

Dhamma hiện tương, đối tương của tâm, nội dung của tâm, tâm ý (pháp); tự nhiên, luật tự nhiên, 
luật giải thoát, nghĩa là giáo lý của bậc giác ngộ. Dhammanupassana, quan sát nội dung của tâm. 
Xem satipatthana. (Sanskrit dharma). 

Dhatu nguyên tố (xem maha-bhutani); điều kiện tựnhiên, tính chất. 

Dosa ghét bỏ (sân). Cùng với raga và moha, một trong ba bất tị nh chính trong tâm. 

Dukkha khổ, không hài lòng. MỘt trong ba đặc tính căn bản (xem lakkana). SựThật ThƯNhất (Khô 
Đê) (xem cakka). 

Gotama tên họ của ĐƯC Phật trong lị ch sử. (Sanskrit Gautama.) 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


60 


Hinayana nghĩa đen, chiếc xe nhỏ (Tiẩ thừa). Từ của những người theo tông phái khác dùng để 
chỉ Phật giáo Theravada. với ngụ ý chê bai. 

Indriya năng lực, khả năng. Dùng trong bài này để chỉ sáu giác quan (xem ayatana) và năm sức 
mạnh tinh thần (ngũ iụt) (xem bala). 

Jati sanh ra đời, tồn tại, hiện hữu, (hũủ). 

Jhana trạng thái nhập đị nh (trance). Có tám trạng thái như vậy có thể đạt đưỢc nhờ thực tập 
samadhi, hoặc samatha-bhavana (xem bhavana). Trau dồi chúng đưa tới an tĩnh và hỉ lạc, nhưng 
không diệt trừđưỢc những bất tị nh trong thâm tâm. 

Kalapa / attha-kalapa vi tử, đơn vị nhỏ nhất, không thể chia cắt của vật chất, gôm có bốn nguyên 
tô cùng những đặc tính của chúng. Xem maha-bhutani. 

Kalyana-mitta nghĩa đen, giúp người, do đó là người hướng dẫn một người tới giải thoát, nghĩa là 
người hướng dân tâm linh, vị thầy tâm linh 

Kamma hành động, đặc biệt là một hành động sẽ gây ảnh hưởng cho tương lai của mình, nghiệp. 
Xem sankhara. (Sanskrit karma.) 

Kaya thân, cơ thể. Kayanupassana, quan sát thân. Xem satipatthana. 

Khanda khối, nhóm, tập hỢp (uân). Con người gồm có năm tập hỢp (ngũ uân) : vật chất (sắc) 
(rupa), hay biết (thút) (vinnana), nhận thức, nhận biết, nhận dị nh (tưởhg) (sanna), cảm giác (thỢi 
(vedana), phản ứng, tạo nghiệp (hành) (sankhara). 

Kilesa phiền não, xấu xa, bất tị nh trong tâm, ô nhiễm. Anusaya kilesa, phiền não tiềm ẩn, bất tị nh 
nằm im trong vô thức. 

Kusala thiện, hữu ích. Trái nghĩa với akusala. 

Lakkhana dấu hiệu, đặc điểm phân biệt, đặc tính. Ba đặc tính (ti-lakkhana) là anicca, dukkha, 
anatta. Hai đặc tính đầu thường có ở mọi hiện tương hữu nghiệp. Đặc tính thứ ba thường có ở mọi 
hiện tương hữu nghiệp và vô nghiệp. 

Lobha ham muốn (tham). Đồng nghĩa với raga. 

Loka 1. thế giới vĩ mô, nghĩa là vũ trụ, thế gian, cảnh giới của sựsống; 2. thế giới vi mô, có nghĩa cấu 
trúc tinh thần-vật chất. Loka-dhamma, chông gai của cuộc đời, thăng trầm trong cuộc sống mà ai 
cũng gặp phải, có nghĩa là đưỢc hay mất, thắng hay bại, khen hay chê, sướng hay khổ. 

Magga đường lối, con đường (Đạo). Ariya Atthangika Magga, Bát Thánh Đạo đưa đến giải thoát 
khỏi khổ đau. Bát Thánh Đạo chia ra làm ba giai đoạn hay tập luyện: 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


61 


I. Sila, đạo đức, sựtrong sạch của lời nói và việc làm (Giớ) 

i. samma-vacca, lời nói chân chính (Chánh ngữj) 

ii. samma-kammanta , hành động chân chính (Chánh nghiận)) 

iii. samma-ajiva, nghề nghiệp chân chính (Chánh mạng)) 

II. Samadhi, đị nh, làm chủ đưỢc tâm: 

iv. samma-vayama, nô lực chân chính (Chánh tinh tân)) 

V. samma-sati, ý thức chân chính (Chánh niệm)) 

vi. samma-samadhi, đị nh chân chính (Chánh định)) 

III. Panna, trí tuệ, tuệ giác hoàn toàn thanh lọc đƯỢc tâm: 

vii. samma-sankappa, ý nghĩ chân chính (Chánh tưduy)) 

viii. samma-ditthi, hiểu biết chân chính (Chánh kiên)) 

Magga là SựThật Thứĩư (Đạo Đểịtrong Bốn SựThật Thánh Thiện. Xem sacca. 

Maha-bhutani bốn nguyên tô có trong mọi vật chất: 

Pathavi-dhatu - nguyên tố đất (sức nặng). 

Apo-dhatu - nguyên tô nước (sựkết hỢp) 

Tejo-dhatu - nguyên tô lửa (nhiệt độ) 

Vayo-dhatu - nguyên tô khí (gió) (chuyển động). 

Mahayana nghĩa đen, 'đại thừa', chiếc xe lớn. Tông phái Phật giáo phát triển tại Ấn ĐỘ vài thế kỷ 
sau thời của ĐỨC Phật và truyền sang phía bắc như Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Mông cổ, Đại 
Hàn, và Nhật Bẳn. 

Mangala an vui, phước lành, hạnh phúc. 

Mara sựhiện thân của các tâm bất tị nh, ma vương, lực âm. 

Metta tình thương vô vị lỢi và thiện chí, từtâm. MỘt trong những phẩm chất của một tâm thanh 
tị nh (xem Brahma-vihara)) một trong mười parami. Metta-bhavana, trau dồi Metta một cách hệ 
thống bằng phương pháp thiền (từbi quán). 

Moha vô minh, si mê, ảo tưởng. Đồng nghĩa với avija. Cùng với roga và dosa, một trong ba bất tị nh 
chính trong tâm. 

Nama tâm, tinh thần (danh). Nama-rupa, tâm và thân, môi trường tinh thần-vật chất. Namo-rupo 
viccheda, sựchia lìa giữa tâm và thân khi chết, hay khi chứng nghiệm đươc nibbana. 


Nibbana tị ch diệt; giải thoát; sựthật tối hậu; dút sạch nghiệp (Niết bàn). (Sanskrit nirvana.) 

Nirodha chấm dút, diệt trừ, diệt (tịch diậ). Thường đươc dùng đồng nghĩa với nibbana. Nirodha- 
sacca sựthật về hết khổ, SựThật ThứBa (DiấĐêí trong Bốn sưThật Thánh Thiện. Xem sacca. 




NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


62 


Niravana chướng ngại, trở ngại. Năm trở ngại trong việc phát triển tâm trí là ham muốn (tham) 
(kamacchanda), ghét bỏ (sân) (vyapada), uể oải về thể xác và tinh thần (hôn trân, thụy miên) 
(thina-middha), bồn chồn, bất an (trạo củ) (uddhacca-kukkucca), nghi ngờ (vicikiccha). 

Olarika nặng nề, thô trượt. Trái nghĩa sukkuma. 

Pali chữ, sách, kinh sách ghi lại giáo lý của ĐỨC Phật; do đó là chữviết trong kinh. Chứng tích trong 
lị ch sử, ngôn ngữ, khảo cổ chứng minh đó là tiếng nói đích thực đưỢc dùng ở miền bắc An ĐỘ vào 
thời hoặc gần thời của ĐỨC Phật. Sau đó kinh đưỢc dị ch sang tiếng Sanskrit là ngôn ngữ chỉ dùng 
trong sách vở. 

Panna trí tuệ, tuệ. Phần thứ ba trong ba sựthực tập khi tu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Có ba 
loại trí tuệ: 

4) Tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe từ người khác (Văn tuệi (sutta-maya panna), 

5) Tuệ tưduy, trí tuệ do lý luận (Tưtuậ (cinta-maya Panna), 

6) Tuệ giác, tuệ thực chứng, trí tuệ do tựchứng nghiệm (Tu tuậ (bhavana-moya panna). 

Trong ba tuệ này chỉ có tuệ cuối cùng mới có thể hoàn toàn thanh lọc đưỢc tâm; nó đưỢc phát 
huy nhờ tu tập vipassana-bhavana. Trí tuệ là một trong năm sức mạnh của tâm (xem bala), và là 
một trong mười parami. 

Parami / paramita sự hoàn hảo, phẩm hạnh; phẩm chất toàn thiện trong tâm giúp xóa bỏ ngã và 
do đó đưa tới giải thoát (ba la mật). Mười phẩm hạnh là: đóng góp từthiện (dana), đạo đức (sila), 
buông bỏ, xuất gia. (nekkhamma), trí tuệ (panna), nô lực (viriya), nhân nhục (khanti), chân thật 
(sacca), quyết tâm (adhitthana), từtâm (metta), bình tâm (upekkha). 

Paticca samuppala Chuỗi Nhân Duyên Sinh, (Chuẫ Duyên Khở); nguyên nhân. Tiến trình, bắt đầu 
bằng vô minh, làm ta khổ hết đời này sang đời khác. 

Puja sùng bái, tôn thờ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo. ĐƯC Phật dạy rằng chỉ có một puja đúng 

cách để tôn vinh Ngài là thực hành giáo lý của Ngài, từbước đầu cho đến mục đích cuối cùng. 

Punna việc thiện, phẩm hạnh; hành động tốt, nhờ thực hành điều này ta hưởng đưỢc hạnh phúc 
bây giờ và trong tương lai. Đối với một cư sĩ, punna gồm có đóng góp từthiện (dana), sống một cuộc 
sống đạo đức (sila), và tu tập thiền (bhavana). 

Raga ham muốn (tham). Cùng với dosa và moha, một trong ba tật xấu chính trong tâm. Đồng nghĩa 
với lobha. 

Ratana nữtrang, châu báu. Ti-ratana : Tam bảo. 

Rupa 1. vật chất (sác ); 2. đối tưỢng của mắt. Xem ayatana, khandha. 

Sacca chân lý, sựthật. Bốn SựThật Thánh Thiện (TứDiệu Đêí (anya-sacca) là: 

5. SựThật về khô (dukkha-sacca); 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


63 


6. SựThật về nguyên nhân của khổ (samudaya-sacca); 

7. SựThật về sự đoạn diệt khổ (nirodha-sacca); 

8. SựThật về con đường dân đến sự đoạn diệt khô (magga-sacca). 

Sadhu "lành thay!", làm giỏi, nói hay. MỘt cách biểu lộsựđồngý, tán đồng. 

Samadhi đị nh, làm chủ đưực tâm. Phần thứhai trong ba sựtu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Khi 
tu tập theo đường lối này sẽ đưa tới trạng thái nhập đị nh (jhcma), nhưng không hoàn toàn giải thoát 
được tâm. Ba loại samadhi là: 

4. khcmika Samadhi, đị nh chốc lát, đị nh từng giây phút một (sát na định); 

5. upacara samadhi, cận đị nh; 

6. appana samadhi, tập trung hoàn toàn, trạng thái nhập đị nh Ụhana). 

Trong những loại đị nh này, khanika samadhi là tạm đủ để có thể tu tập vipassana. 

Samana ẩn sĩ, sa môn, du tăng, khất sĩ. Người đã từ bỏ cuộc sống có gia đình. Trong khi một 
brahamana dựa vào một thần linh để 'cứu độ' hoặc giải thoát cho mình, một samana tìm kiếm giải 
thoát bằng nô lực riêng của mình. Do đó từ này có thể áp dụng cho Đức Phật và đệ tử của Ngài là 
những người sống cuộc đời tu sĩ, nhưng cũng gồm cả những tu sĩ không theo Đức Phật. Samana 
Gotama ('Sa môn Gotama ') là từthông dụng của những người không phải là đệ tửcủa Ngài dùng để 
chỉ Ngài. 

Samatha sự an tĩnh, sựtĩnh lặng. Samatha-bhavana, phát triển an tĩnh, đồng nghĩa với Samadhi. 
Xem bhavana. 

Sampajana có sampaịanna. Xem dưới đây. 

Sampajanna hiểu biết toàn thể hiện tương tinh thần-vật chất, có nghĩa là có tuệ giác về tính chất 
vô thường của hiện tương này ở mức độ cảm giác. 

Samsara vòng luân hồi, tái sinh; thế giới trần tục; thế giới khổ đau (hũù vi). 

Samudaya nảy sinh, nguồn gốc. Samudaya-dhamma, hiện tương nảy sinh. Samudaya-sacca, sự 
Thật về nguồn gốc của khổ, SựThật ThứHai (Tập Đệ trong Bốn SựThật Thánh Thiện (TứDiệu Đêj. 

Sangha nhóm, cộng đồng thánh nhân, có nghĩa là những người đã chứng nghiệm đưực nibbana; 
tăng đoàn, tăng thân, tăng già, cộng đồng tăng, ni Phật giáo; một thành viên của ariya-sangha, 
bbikkhu- sangha hoặc bbikkuni-sangha. 

Sankhara phản ứng của tâm, hình thành (trong tâm), (hành); hành động có dụng ý, phản ứng tinh 
thần; tạo nghiệp, nghiệp. MỘt trong năm tập hỢp (khandha), cũng là mắt xích thứ hai trong Chuôi 
Nhân Duyên Sinh (paticca samuppada). Sankhara là kamma, hành động mang lại hậu quả trong 
tương lai và do đó thực sựcó trách nhiệm tạo nên cuộc đời mai sau. (Sanskrit Samskara). 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


64 


Sankharupekhka nghĩa đen, bình tâm đối với sankhara. MỘt giai đoạn trong sựtu tập Vipassana, 
sẽ đưa đến sựchứng nghiệm đưỢc bhcrnga, giai đoạn khi những bất tị nh lâu đời ẩn sâu trong vô thức 
nổi lên bề mặt của tâm và thể hiện bằng những cảm giác. Bằng cách giữ được sựbình tâm (upekkha) 
đối với những cảm giác này, thiền giả không tạo ra sankhara mới và để cho những nghiệp cũ mất đi. 
Do đó tiến trình từtừđưa đến sựdiệt trừ hết mọi sankhara. 

Sanna (trong samyutta-nana, sựhiểu biết bị điều kiện hóa) nhận dị nh, nhận biết, tri giác (tưởhg). 
MỘt trong năm tập hỢp (khandha). Nó thường bị chi phối bởi sankhara trong quá khứvà do đó đưa 
đến một hình ảnh lệch lạc về sựthật. Trong khi tu tập vipassana, scmna đƯỢc chuyển thành panna, 
sựhiểu biết sựthật đúng nhưthật. Nó trở thành anicca-sanna, dukkha-scmna, asubha-sanna—đó là, 
sự nhận dị nh về vô thường, khổ, vô ngã, và tính chất hư ảo của vẻ đẹp vật chất. 

Sarana trú ẩn, nương tựa, bảo vệ (quy y). Ti-sarcma : nương tựa hay quy y Tam bảo, có nghĩa là 
nương tựa vào Phật, Pháp Tăng. 

Sati ý thức [niệm). MỘt phần trong Bát Thánh Đạo (xem magga), cũng là một trong năm sức mạnh 
(xem bala) và bảy yếu tô thành đạo (xem bojjhanga). Anapana-Sati. Ý thức về hơi thở. (Quán niên 
vềhơi thở) 

Satipatthana Tạo Lập Ý Thức (TứNiệm XÚỊ. Có bốn lĩnh vực tương quan của satipatthana : 

5. quan sát thân (quán thân) (kayanupassana); 

6. quan sát cảm giác nẩy sinh trong người (quán thỢi (vedananupassana); 

7. quan sát tâm (quán tâm) (cittanupassana); 

8. quan sát nội dung của tâm (quán pháp) (dhammanupassana) 

cả bốn phần đều gồm có quan sát cảm giác, bởi vì cảm giác liên quan trực tiếp đến thân cũng như 
tâm. The Maha-Satipatthana Suttona (Digha Nikaya,22), Trường Kinh về Tạo Lập Ý Thức (Đặ Niệm 
XÚI, là nguồn gốc chính về lý thuyết căn bản cho việc tu tập vipassana-bhavana được giảng giải. 

Sato ý thức. Sato sampaịano ; ý thức với sự hiểu biết về tính chất vô thường của toàn thể cấu trúc 
tinh thần-vật chất, bằng cách quan sát cảm giác. 

Siddhatha nghĩa đen, 'người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình'. Tên riêng của Đức Phật trong lị ch 
sử. (Sanskrit Siddhartha). 

Sila đạo đức, giới; tránh không có những hành động bằng lời nói và việc làm có hại cho mình và cho 
người. Ba sựtập luyện đầu tiên trong sựtu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Đối với một cư sĩ, sila 
được thực hành trong đời sống hằng ngày bằng cách giữNăm Giới. 

Sotapanna người đã đạt đươc giai đoạn đầu của bậc thánh (nhập luù), và đã chứng nghiệm dượt 
Nibbana. Xem ariya. 

Sukha hạnh phúc, niềm vui. Trái nghĩa với dukkha. 

Sukhuma tinh tế, vi tế. Trái nghĩa olarika. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


65 


Suta-maya panna nghĩa đen, trí tuệ đạt đưỢc nhờ nghe từ người khác. Tuệ thụ nhận, trí tuệ do học 
hỏi (văn tuệ. Xem panna. 

Sutava / sutavant đưỢc chỉ dạy, người đã đưỢc nghe về sự thật, người có sutta-maya- panna 
(thanh vàn). Trái nghĩa assutava. 

Sutta bài giảng của ĐƯC Phật hoặc những đệ tử chính của Ngài, kinh Phật. 

Tanha nghĩa đen, 'thèm khát' (tham ái). ĐƯC Phật chỉ rõ tanha là nguồn gốc của khô (samudaya- 
sacca) trong bài giảng đầu tiên, "Bài Giảng Chuyển Bánh Xe Dhamma" (Kinh Chuyền Pháp Luân) 
(Dhammacakkappavattana Sutta). Trong Chuôi Nhân Duyên Sinh ( paticca Samuppadaa) Ngài giải 
thích rằng tanha phát nguồn từsựphản ứng đối với cảm giác trong thân. 

Tathagata nghĩa đen, 'đi nhưthế' hoặc 'đến nhưthế' (Nhưlai). Người nhờ đi trên con đường của sự 
thật đã đạt đưỢc sựthật tối hậu, có nghĩa là một người giác ngộ. Danh xưng ĐƯC Phật thường dùng 
để chỉ Ngài. 

Theravada nghĩa đen, 'giáo lý của bậc trưởng lão'. Giáo lý của ĐƯC Phật, trong đường lối đã đưỢc 
bảo trì tại các nước ở Đông Nam Á (Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia). Thường đưỢc 
công nhận là giáo lý theo đường lối cổ xưa nhất (Phật Giáo Nguyên Thủy). 

Ti-lakkhana xem lakkhcma. 

Tipitaka nghĩa đen, ba kho chứa (tam tạng). Ba bộ sưu tập về giáo lý của ĐƯC Phật là: 

1. Vinaya-pitaka, bộ luật, bộ sưu tập về giới luật cho tăng, ni 

2. Sutta pitika, bộ kinh, bộ sưu tập những bài giảng; 

3. Abhidhamma-pitika, bộ luận, bộ sưu tập những giáo lý cao hơn, nghĩa là sự bình luận về 
Dhamma một cách triết lý và có hệ thống. (Sanskrit Tripitaka). 

Ti-ratana xem ratana 

Udaya nảy sinh, sinh, khởi. Udayabbaya, sinh và diệt, nghĩa là vô thường (cũng là udaya-Vaya). 
Hiểu biết thực nghiệm về sựthật này đạt đưỢc bằng cách quan sát sựthay đổi không ngừng của cảm 
giác trong chính mình. 

Upadana dính mắc, bám víu, ràng buộc, giữchặt (thủ). 

Upekkha bình tâm, (xà)) trạng thái của tâm không còn ham muốn, ghét bỏ, vô minh. MỘt trong bốn 
trạng thái thuần khiết của tâm. (xem Brahma-vihara), trong bảy nhân tố giác ngộ (xem bojjhanga), 
và mười parami. 

Uppada xuất hiện, nảy sinh, sinh. Uppada-vaya, sinh và diệt. Uppada-vaya-dhammino, có bản chất 
của sinh và diệt. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


66 


Vaya / vyaya hủy diệt, tan rữa. I /aya-dhamma hiện tuỢng hủy diệt. 

Vedana cảm tưởng/cảm giác (thỢị. MỘt trong năm tập hỢp (khandha). ĐỨC Phật mô tả, vì gồm cả 
tinh thần lân vật chất; do đó vedana cho ta phương tiện khảo sát toàn thể hiện tương tâm lý-vật lý. 
Trong Chuôi Nhân Duyên Sinh (paticca-samuppada), Đức Phật giải thích rằng tcrnha, nguồn gốc của 
khổ, nảy sinh do phản ứng đối với vedana. 

Bằng cách biết quan sát vedana một cách khách quan ta có thể tránh khỏi bất cứ phản ứng mới nào, 
và có thể trực nghiệm trong bản thân sựthật về vô thường (anicca). sựchứng nghiệm này tối quan 
trọng để phát triển sựbuông thả, đưa đến giải thoát cho tâm. 

Vedananupassana quan sát cảm giác trong thân. Xem satipatthana. 

Vinnana thức, sựhay biết. MỘt trong năm tập hỢp (khandha). 

Vipassana quan sát nội tâm, (minh sát), tuệ giác thanh lọc được tâm; đặc biệt tuệ giác về bản chất 
vô thường, khổ, vô ngã của cấu trúc tâm lý-vật lý. Vipassana-bhavana, phát triển tuệ giác một cách 
có hệ thống nhờ phương pháp thiền quan sát sự thật nội tâm bằng cách quan sát cảm giác trong 
thân. 

Viveka khách quan, vô tư; tuệ phân biệt. 

Yatha-bhuta nghĩa đen, 'đúng như thật.' Thực tế hiện hữu, thực tại. Yatha-bhuta-nana-dassana , 
hiểu biết-nhận ra sựthật đúng nhưthật. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


67 


CHÚ THÍCH 


Tất cả những đoạn văn trích đăng trong cuốn sách này đều lấy từ Kinh Tạng (Sutta Pitaka), 
một sưu tập những bài thuyết pháp ở kinh điển chữ Phạn. Những bản văn tiếng Phạn này ở trong 
nguyên bản Devanagari do trường đại học Nalanda ở Bihar, Ân Độ in. Những bản dịch Anh ngữ đã 
được tham khảo gồm những bản của Pali Text Society ở Luân Đôn, và của Buddhist Publication 
Society ở Tích Lan. Tôi thấy tuyến tập của các vị Nanatiloka, Nanamoli, và Piyadassi đặc biệt có giá 
trị. Tôi đội on sâu xa các vị đó và các dịch giả hiện thời của kinh điến chữ Phạn. 

Cách đánh số các kinh điến trong phần Chú Thích này được dùng trong những bản dịch Anh 
ngữ của Pali Text Society. Tên các kinh điển đế nguyên không dịch. 

Những chữ viết tắt sau đây được dùng: 

A : Angutta Nikaya 

D : Digha Nikaya 

M : Majjhima Nikaya 

s : Samyutta Nikaya 

Satip : Satipatthana Sutta (D.22,M.10) 


CHƯƠNG I 


l.s. XLIV. X.2, Anuradha Sutta 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


68 


2. A.III.VĨĨ.65, Kesamutti Sutta (Kalsma Sutta), iii,ix 

3. D.16, Maha-Parinibbana Suttanta. 

4.1bid 

5.S.XXIL. 87 (5), VakkaliSutta 
ó.Maha-Parinibbana Suttana 

7. A.IY.V.5 (45), Rigutassa Sutta. Cũng thấy trong S.II.iii.6 

8. Dhammapada, I.19& 20 

9. Căn cứ trên M. 107, Ganaka-Mogallana Sutta. 


CHƯƠNG II. 

1. Sankhara là một trong những quan niệm quan trọng nhất của giáo lý Đức Phật, và là một 
trong những điểm khó diễn tả nhất bằng Anh ngữ. Danh từ sankhara có nhiều nghĩa, và nó thế 
không có sẵng một nghĩa rõ ràng đế áp dụng vào một đoạn văn đặc biệt nào đó. Ớ đây Sankhara có 
nghĩa tuông đuong với Cetana/sancetana, có nghĩa là ý muốn, ý chí, ý định. Muốn biết phần giải 
thích này nên xem A.IV.xviii. 1(171), CetanaSutta, S.XXII. 57(5), Sattatthana Sutta, S.XII.iv 
38(8), Cetana Sutta. 

2. M.72, Aggi-Vacchagotta Sutta. 


CHƯƠNG III 

1. M.135, Cula Kamma Yihanga Sutta. 

2. Dhammapada, XXV.21 (380). 

3. Ibid, I.1&2 

4. Sutta Nipana, III. 12, Dvayatanupassana Sutta. 

5. S.LVI (XII). ii 1, Dhamma-Cakkappavattana Sutta. 

6. A.III.xiii.130, Lekha Sutta 

7. Căn cứ trên A.I.xvii, Eka Dhamma Pali (2). 


CHƯƠNG IV 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


69 


1. S.LVI (XII). ii.l, Dhamma-Cakkappavattana Sutta. 

2. Ibid 

3. M.38, Maha-Tanhasankhaya Sutta. 

4. Ibid 

5. Ibid. 

6. Dhammapada, XII.9(165). 

7. D.9, Potthapada Suttana. 

8. A.III. vii.65, Kesamutti Sutta (Kalama Sutta), xvi. 

9. Căn cứ trên S.XLII. viii.6, Asibandhakaputta Sutta. 

CHƯƠNG y 

1 .Dhammapada, XIV.5 (183). 

2.1bid. I.17&18 

3.M.27, Cula-Hatthi-padopama Sutta. 

4.1bid. 

CHƯƠNG VI 

1. A.IV.ii. 3 (13), Padhana Sutta 

2. D.16, Maha-parinibbana Suttanta 

3. Dhammapada, XX.4 (276) 

4. Xem S.XLVI (II).vi.2, Pariyaya Sutta. 

5.S.XII.VÌĨ 62 (2), Dutiya Assutava Sutta, cũng ở S.XXXVI (II).i.lO Phassa Mulaka Sutta. 
ó.Dhammapada , XX. 5 (277). 

7. s. XXXVI (II).i.7, Pathama Gelanna Sutta. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


70 


CHƯƠNG VIII 

1. D.16, Maha-Parinibbana Suttana. Bài thơ do Sakka, vua của các vị thần dOọc, sau khi 
Đức Phật nhập diệt. Bài thơ này có thấy ở những nơi khác, và có thay đối đi chút ít. Thí dụ nhu xem : 
S.I.ii.l, Nandana Sutta, cũng thấy trong S.IX.6, Anuruddha Sutta. 

2. A.IX.ĨĨ. 10 (20), Velama Sutta. 

3.Sự so sánh nổi tiếng của chiếc bè đuợc trích trong M.22, Alagaddupama Sutta. 

4.Căn cứ trên Udana, I.x, câu truyện của Bahiya Daruciya. cũng thấy trong Dhammapada 
Commentary, VIII,2 (câu thơ 101). 


CHƯƠNG IX 

1.5. LVI (XII).ii. 1, Dhamma-Cakkapavattana Sutta. Phuơng thức này đuợc dùng để diễn 
tả huệ đạt đuợc bởi những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật khi lần đầu tiên hiếu đuợc Pháp. 

2.Sv.7, Upavala Sutta. Diễn giả là một vị nữ a-la-hán Upacala. 

3. Dhammapada, XXV. 15 (374). 

4. Udana, VIII. 1. 

5. Udana, VIII, 3. 

6.5. LVI (XII).ii. 1 , Dhamma-cakkapavattana Sutta. 

7.s.XXVIII (IV). 1, Nibbana Panha Sutta. Diễn giả là Sariputta. 

8.Sutta Nipata, II.4, Maha-mangala Sutta. 

9.D.9, Potthapada Suttana. 

CHƯƠNG X 

1 .Dhammapada, VIII. 14 (113). 

2. sXXII. 102 (10), Anicca-Sanna Sutta. 

3. D.16, Maha-Parinibbana Suttanta. 

4. M.117, Maha-Cattarisaka Sutta. 


5.1bid. 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


71 


PHỤ LỤC A : 

Sự quan trọng của cảm giác trong giáo lý Đức Phật. 

LA.III.ix. 3 (83), Mulaka Sutta. Cũng xem A.IX.ii 4 (14), Samiddhi Sutta. 

2. D.I. 

3. A.III. vii A (ix), Titthayatana Sutta. 

4.S.XXXVI (II).iii 22(2), Atthasata Sutta 
5.Dhammapada , XXI.4 (293). 

ó.Satipatthana Sutta xuất hiện 2 lần trong Sutta Pitaka, ở D.22 và ở M. 10. Ở bản D, đoạn 
bàn Dhammanupassana thì dài hon ở bản M. Bởi vậy bản D đuợc gọi là Maha Satuoatthana 
Suttana, “bản lớn hon”. Ngoài ra 2 bản giống hệt nhau. Những đoạn trích xuất hiện trong cuốn sách 
này đều nhu nhau trong cả 2 bản. 

7.Satip 

8.1bid. 

9.1bid. 

10..SXII. iv 32 (2), Kalra Sutta. 

ll.s.XXXVI (II).iii 23 (3), Annatara Bikkhu Sutta. 


12.Dhammapada, XIX.4 (259). 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


72 


ĐỊA CHỈ 


Những khóa thiền Vipassana do ông S.N.Goenka giảng dạy được tổ chức thường xuyên tại Bắc Mỳ, 
Âu châu, Úc, Nhật Bản, Ân Độ, và các quốc gia lân cận. Muốn biết thêm chi tiết về các khóa thiền , 
xin liên lạc với những Trung tâm thiền sau đây: 

Tiếng Anh: www.dhamma.org 
Tiếng Việt: www.vn.dhamma.org 


Vipassana Meditation Center 
p.o. Box 24 

Shelburne Falls, MA 01370 
U.S.A. 

Telephone : (413) 625 -2160 


Vipassana Meditation Center 
p.o. Box 103 
Blackhead, NSW 2785 
Australia 

Telephone : (047) 877 -436 


Vipassana International Academy 
Dhammagiri (District Nasik) 
Maharashtra 422 403 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


73 


India 

Telephone : Igatpuri 76 Dhammapada , XiX. 4 (259). 


Trang bìa sau 


Kỹ Thuật Thiền cổ Xưa Mang Lại 
Sự Bình An Đích Thực Cho Tâm 


Vipassana-bhavana, “sự phát triển tuệ giác ”, là tinh tủy trong giáo huấn của Đức Phật. Con đường 
này do Thiền sư S.N. Goenka dạy, dẫn đến sự tự - ý thức, rất đặc biệt vì tỉnh chất giản dị, không có 
tính cách giáo điều, và nhất là có kết quả. Phương pháp Vipassana có thế áp dụng thành công cho 
bất cứ người nào. 


Cuốn sách “Nghệ Thuật sống” này đã được viết dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiền sư S.N. 
Goenka, dựa trên những bài giảng và những bài viết của thiền sư. Cuốn sách trình bầy kỹ thuật này 
có thế được dùng như thế nào đế giải quyết được các vấn đề, đế phát triến khả năng không được 
dùng tới, và đế sống một cuộc sống an bình và phong phủ. Những mấu truyện và những lời giải đáp 
thắc mắc cho các thiền sinh của Thiền sư S.N. Goenka đã truyền đạt được ỷ nghĩa Sống động của 
điều ông dạy. 


Những khóa thiền Vipassana của Thiền sư S.N.Gpenka đã lôi cuốn hàng ngàn người thuộc đủ mọi 
thành phần. Thiền sư S.N. Goenka, độc nhất trong số các thiền sư, là một kỹ nghệ gia và là một cựu 
lãnh tụ của cộng đồng Ân Độ ở Miến Điện. Mặc dầu chỉ là một cư sĩ, sự giảng dạy của ông đã được 
các vị cao tăng ở Miến Điện, Ân Độ, và Tích Lan chấp nhận, và một số trong các vị này đã theo các 



NHỮNG ĐOẢN VĂN TIẼNG PALI 


74 


khóa học dưới sự chỉ dẫn của ông. Dù ông có sức lôi cuốn, nhung ông không có ý muốn là một 
“guru ” (đạo sư). Trái lại, Ông chỉ dạy người ta phải tự mình có trách nhiệm đối với chỉnh mình. 
Cuốn sách này là tài liệu đầu tiền được hệ thong hóa được viết bằng Anh ngữ. 


Tác giả, William Hart, học thiền Vipassana được nhiều năm. Từ năm 1982, ông làm thiền sư phụ tá 
cho Thiền sư S.N. Goenka, hướng dẫn các khóa thiền ở phưong Tây. 



